NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA SÀI GÒN 


Những quan điểm khác nhau 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Nguyên tác: 
DISSENT AND PROTEST 
IN THE ANCIENT INDIAN BUDDHISM 
Tác giả: ĐÐ.ĐÐ —TS. Thích Nghiêm Quang 


Bản tiếng Việt: 

NHỮNG QUAN ĐIÉM KHÁC NHAU 
TRONG ĐẠO PHẬT VÀO THỜI 
ẤN ĐỘ CÓ XƯA 
Người dịch: Vương Thị Minh Tâm 


Thực hiện dịch thuật & liên kết in ấn, 
phát hành: 
CTY TNHH VĂN HÓA PHÁT QUANG 
ĐT: 08.38.114.009 — 38.110.211 
Fax: 08.62.938.562 - DĐ: 0903.310.145 


email: phatquangco(@ ømaIl.com 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA SÀI GÒN 


Những quan điểm khác nhau 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Mục lục 

LỜI GIỚI THIỆU 
LỜI NÓI ĐẦU 
Chương 1: LỜI DẪN 


Chương 2: LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT VÀ 
NGƯỜI BIỆT GIÁO 

I. Quan điểm chung 

II. Cuộc đời Đức Phật trong tạng kinh Pali 
— Thành lập Tăng già 

— Tăng già, nhà nước, và hàng cư sĩ 

II. Đề Bà Đạt Đa, kẻ biệt giáo đầu tiên 

- Quan hệ của Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa 
— Chân dung Đề Bà Đạt Đa trong tạng kinh 
Pali 

- Chân dung Đề Bà Đạt Đa trong truyền 
thuyết 

- Đề Bà Đạt Đa và năng lực siêu nhiên 

- Đề Bà Đạt Đa, nguyên nhân của sự ly giáo 


Những quan điểm khác IHIC 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





— Nghiên cứu để tìm ra chân dung thực của Đề 
Bà Đạt Đa 


Chương 3: SỰ BẤT ĐÔNG VÀ PHẢN 
KHÁNG TRONG HỘI ĐÔNG GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO ĐỆ NHẤT 

I. Quan điểm chung 

IIL Quan điểm của các học giả phương Tây về 
Giáo hội đệ nhất 

- Quan điểm phê phán của Finot và Obermiller 
VỀ quan điểm của Oldenberg 

— Thâm định quan điểm của Finot 

— Nghiên cứu về giả thuyết ‹ của Oldenberg 

- Quan điểm của Poussin về Giáo hội đệ nhất 
- Sự phê phán trong quan điểm của Poussin 
III.Quan điểm truyền thống về Giáo hội đệ 
nhất 

— Sơ lược tiểu sử Tăng thông 

— Nguyên nhân tổ chức Giáo hội đệ nhất 

— Sự loại bỏ ngài ÀA Nan 

- Những lỗi nhỏ của ngài A Nan 

- Sự kiện Kiều Phạm Ba Đề 


Những quan điểm khác nhau 4 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





IV.Biên bản lưu của Giáo hội 
— Tứ binh luật kinh 

— Ngũ giáo luật kinh 

— Kinh luật tạng 

V. Những người biệt giáo 


Chương 4: SỰ BÁT ĐÔNG VÀ PHẢN 
KHÁNG TRONG HỘI ĐÔNG GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO ĐỆ NHỊ 

L. Quan điểm chung 

IL. Lịch sử Giáo hội Phật giáo đệ nhị 

II. 10 điều luật trong kinh Pali và Tây Tạng 
— Tiểu sự luật 

IV.Quan sát về 10 điều luật 

V. Vài điều khó hiểu trong Giáo hội — động cơ 
đứng sau Giáo hội 

— Nghi vấn về ban lãnh đạo Giáo hội và quan 
điểm của các học giả về tính lịch sử 

VỊ.Đại Thiên — người phản kháng 


Chương 5: KIÊM TRA LẠI CÁC PHƯƠNG 
PHÁP VÀ SỰ TIÉP CẬN VIỆC NGHIÊN 


Những quan điểm khác nhau ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





CỨU VẤN ĐÉ LY GIÁO TRONG THỜI CÔ 
ĐẠI ÂN ĐỘ 

I. Quan điểm chung 

II. Phân tích việc thành lập kinh Pali và Đại 
thừa 

- Câu trúc của Kinh Pali 

— Sự thành lập Kinh Đại thừa 

— Phật kinh và Đại thừa kinh 

III.Phương pháp được đề nghị đề tiếp cận 
người phản kháng trong đạo Phật thời Ấn Độ 
cô đại 


Chương 6: KẾT LUẬN 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


Những quan điểm khác nhau 





trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Lời cám ơn chân thành của 
tôi xin gởi đền: 


- Giáo sư K.T.S Sarao 

- Thượng tọa TS. Satyapala, Trưởng khoa 
Phật Học, Đại học Delhi. 

- HT. Thích Từ Mẫn, vị ân sư. 

- Cô TT. Thích Minh Lãm. 

- Tăng chúng Việt Nam. 

- Các huynh đệ, và tất cả những người bạn, 
người thân yêu mà tôi không thể kế hét, 

đã giúp tôi trên con đường tu học. 


Nguyện tất cả chúng ta đều trọn thành Phật 
đạo. 


Dell, tháng Ba năm 2004, 
Tỳ Kheo Thích Nghiêm Quang 
— Trân Đông Nhậi. 





Những quan điểm khác ĐC g 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Lời giới thiệu 


Trong bất cứ một cộng đồng nào đều có 
nhiều tầng lớp khác nhau, nhiều chủng loại 
con người khác nhau sống cùng trong đó, thì 
chắc chăn luôn có sự hiện diện của nhiều mặt 
tư tưởng khác nhau, phát sinh nhiều vẫn đề 
liên quan. 

Vì vậy để gìn giữ một cuộc sống yên bình 
cho một cộng đồng, con người phải có nhiều 
phương pháp để hòa giải mọi sự khác biệt. 
Xuyên suốt trong lịch sử của loài người, đã có 
rất nhiều lời đề xuất để giải quyết, thậm chí 
phải sử dụng đến phương sách bạo động, 
chăng hạn như chiến tranh, xung đôt nhằm giải 
quyết sự khác biệt. 

Trong tập sách này, Đại Đức Tiến sĩ 
Thích Nghiêm Quang đã mạnh dạn tìm đến và 
nghiên cứu một phương cách mà đạo Phật đã 
sử dụng trong lịch sử sinh thành để giải quyết 
những vấn đề như vậy. Đây là một công trình 
nghiên cứu có thể là đầu tiên về những sự 


Những quan điểm khác DU 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





chống đối và phản kháng, đặc biệt trong cộng 
đồng Phật giáo. 

Tôi cho rằng sự nghiên cứu này cho ra một 
giá trị, đồng thời cũng là tiếng nói gợi mở về 
một thách thức lớn lao cho thế giới tiến bộ của 
chúng ta ngày nay từ những chân lý mà Đức 
Phật và đạo Phật đã tạo ra cùng lịch sử con 
người. Mong sao: Bình yên cho mỗi người và 
cho mọi người là hạnh phúc và đạo lý của tất 
cả chúng ta. 

Với những vấn đề nêu trên, tôi thành thật 
muốn chia sẻ những suy xét cần trọng, và 
những điều thú vị trong tác phẩm này đến với 
bạn đọc. 


Sai Gòn, tháng I0 năm 2008, 

Giáo Sư-— TS. LÊ MAẠNH THÁT 

Phó Viện Trưởng, Học viện Phát giáo 
Việt Nam. 





Những quan điểm khác nhau 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Lời nói đu 


Đạo Phật là một tôn giáo toàn cầu, sống 
động đây tính khoa học mà chưa có một tôn 
giáo nào có thể vượt qua. Một tôn giáo không 
mang tính riêng lẻ khi đem lại lợi ích cho toàn 
nhân loại. 

Sau khi giác ngộ, đức Phật đã đi khắp Ấn 
Độ trong 45 năm để thuyết giảng giáo pháp mà 
Người đạt được. Lời dạy của Người được lưu 
giữ trong Tam Tạng Kinh. Đức Phật đã mang 
hòa bình đến cho Ấn Độ, một xã hội đây chia 
rẽ, mâu thuẫn và nhiều đăng cấp trong thời đại 
phong kiến ở thể kỷ thứ 6 trước Công 
Nguyên. Lời dạy của Người là chánh Pháp 
luôn mang tính thực tế, xuyên suốt từ đó cho 
đến ngày nay. Từ nơi chánh Pháp, chúng ta có 
thể áp dụng đề từ bỏ mọi điều xâu xa trong các 
lãnh vực xã hội, kinh tế, đạo đức, v.v... 

Do tính lý thuyết trong sáng đó, đạo Phật 
trở thành một trường phái thanh cao, hài hòa, 
tượng trưng cho sự bình đăng, dân chủ, và tự 


Những quan điểm khác DU tG I 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





do ngôn luận. Lời Phật dạy không chỉ là triết 
lý căn bản mà còn là sự chỉ dẫn thực tiễn, 
khăng định tầm quan trọng và hữu ích cho đời 
sống hàng ngày của chúng ta. Chỉ những 
người nào sống hết lòng với kinh Phật sẽ cảm 
nhận sự sâu sắc đó. Phương pháp tu tập của 
Người là quá trình tự quan sát và nghiên cứu. 
Triết lý của Người được miêu tả như một lời 
nhắc bảo: “Hãy đến đề thấy” và “hãy nhận biết 
băng chính mình”. Và do vậy, triết lý này được 
xem như là phương tiện giúp chúng ta đạt đến 
giác ngộ. Khi con người đã đạt đến mục đích 
tối thượng thì kinh Phật sẽ là một bè gỗ được 
bỏ lại phía sau. 

Mục đích trình bảy trong cuốn sách này là 
miêu tả những quan điểm khác nhau của sự 
phản kháng và chống đi trong đạo Phật ở thời 
cô đại Ấn Độ. Giáo sư Sarao đã nói răng: 
“Tách ra không có nghĩa là sa sút mà chính là 
phát triển”. Rõ ràng là chủ đề này rất rộng lớn 
sO với sự hạn chế trong một cuốn sách, vì vậy 
tôi đã có gắng nghiên cứu để trình bày với bạn 


Những quan điểm khác DU lRI 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đọc theo một cách có thể nhất. Tư liệu đều thu 
thập từ kinh điển truyền thống và kế cả các 
công trình nghiên cứu ở thời đại ngày nay. 

Đạo Phật được nhận định là một tôn giáo 
không mang tính riêng lẻ và xa cách xã hội. 
Chúng ta có thể nhìn thấy kinh điển Phật giáo 
đã phản ánh sự thành lập và phát triển Tăng 
chúng. Ngay từ buổi ban đầu, tu sĩ Phật giáo 
có khuynh hướng xa rời xã hội. Tuy nhiên Đức 
Phật phản đối khuynh hướng này. Trong quá 
trình thành lập Tăng Già, Đức Phật đã tính đến 
địa lý, văn hóa, ngôn ngữ và các tầng lớp theo 
từng địa phương của các Tăng sĩ. Ngay khi 
Giáo hội vừa được phát triển thì trong tổ chức 
của Tăng Già đã bắt đầu rối ren, và mất đi tư 
tưởng chính thông của một tổ chức cộng đồng 
lý tưởng. Luật Tăng thống và luật Ly giáo là 
một chứng cứ. 

Trong đó, sự chỗng đối và phản kháng của 
Đề Bà Đạt Đa ở thời Đức Phật và nguyên nhân 
chia rẽ trong Giáo hội. 

Sau đó là các luận điểm chính yếu sẽ được 


Những quan điểm khác DU 12 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





phân tích qua từng chi tiết trong cuốn sách 
này, cũng như các giới hạn của những nghiên 
cứu trước đây liên quan đến Giáo hội như là 
một biêu tượng của sự ly giáo hoặc sự chia rẽ 
trong Phật giáo. 

Tôi cho răng sự chống đối và phản kháng 
trong đạo Phật thời xa xưa là một biểu tượng 
dân chủ trong Tăng chúng. Quả là hợp lý để 
nói răng đạo Phật là một tôn giáo có tổ chức 
đầu tiên đặt nền tảng trên nguyên tắc bình 
đăng trong thời Ấn Độ cỗ xưa. 


Dell, tháng Ba năm 2004, 
Tỳ Kheo Thích Nghiêm Quang Kính bút. 


Những quan điểm khác nhau 





trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Chương ] 
LỜI DẪN 


Dựa vào những nghiên cứu có cơ SỞ, 
chúng ta có thể thấy răng ngay cả khi con 
người được đáp ứng những yêu câu cơ bản, họ 
vẫn không thể chung sông hòa bình với nhau 
một cách bình thường. Nhiều học giả tin rằng 
chính nguyên tắc căn bản thiết yếu của quá 
trình tạo nên lịch sử là sự mâu thuẫn, phản 
kháng, xung đột và thậm chí đi đến chiến 
tranh. Nói một cách khác, các thê chế do con 
người thành lập có thể tồn tại và tiễn bộ nếu 
như họ chấp nhận sự chống đối và phê phán. 
Việc làm hiệu quả một cách lý tưởng của sinh 
hoạt dân chủ trong mọi tình huống là tôn trọng 
sự khác nhau, sự phản kháng và tự do phê 
phán. 

Cuốn sách này được tập trung trên những 
tài liệu về sự mâu thuẫn và phản kháng trong 
đạo Phật vào thời đại Ấn Độ cô xưa. Đây là 
công trình tái kiến thiết mới mẻ được để xuất 


Những quan điểm khác nhau 14 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hâu đối đầu với sự thách thức của các học giả 
phương Tây ngày nay. Họ đang sử dụng triết 
lý và lịch sử phương Đông theo thuật ngữ của 
riêng họ. Trong quá trình chuyển đổi tiếc thay 
họ luôn có khuynh hướng bóp méo những ý 
nghĩa thật sự của thuật ngữ nguyên bản. 

Sự thách thức sẽ được giải quyết tỉ mỉ và 
quay lại theo đúng những tài liệu quan trọng 
trong công trình tái kiến thiết này. 

Ý nghĩa của từ ngữ bất đồng quan điểm và 
phản kháng trong đạo Phật vào thời đại Ấn Độ 
cô xưa nên được hiểu chính xác để có sự nhận 
thức rõ ràng về vẫn đề này. 

Bất đồng quan điểm có thể hiểu như sau: 
bất đồng về vẫn để kinh điển và tu tập; tình 
trạng chia rẽ phố biến hoặc giáo phái được 
thành lập; sự chênh lệch về ý nghĩa hoặc về 
tính cách, v.v... 

Ở đây, bất đồng quan điểm mang nghĩa 
giới hạn sự chấp thuận hoặc bất đồng ý kiến 
theo nghĩa bất tuân các tín điều tôn giáo, và 
trong nhiều trường hợp còn mang nghĩa là sự 


Những quan điểm khác DU | ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





bắt đồng riêng lẻ đối với quyết định của đại đa 
SỐ. Ví dụ như khi Tăng Giả quyết định nhiều 
vấn đề dân chủ, có một số ít tăng sĩ biểu quyết 
không đồng thuận. Vì là ý kiến của thiểu số 
nên không được chấp nhận, đó gọi là bất đồng 
quan điểm. Mặt khác, bất đồng quan điểm còn 
là sự không nhất trí của quan tòa về quyết định 
của đại đa số. 

Quan trọng hơn là Phật tử có khái niệm rất 
rõ về sự bất đồng và ly giáo. Theo kinh luật 
Pali, luật ly giáo phải có đủ 9 vị Tỳ kheo sở 
hữu tất cả những đặc ân tôn giáo, thuộc cùng 
một giáo phái, sông trong cùng một vùng, sẵn 
sàng đứng ra tuyên bố ngược lại với luật lệ 
nguyên tắc và chia tách khỏi tăng chúng để cử 
hành lễ bó tát, nghi thức kết thúc mùa an cư 
kiết hạ, và nhiều nghi lễ khác của riêng giáo 
phái họ. Nếu số người ly giáo ít hơn 9 người 
thì không được ly giáo, chỉ là người bất đồng 
quan điểm. 

Đây là sự so sánh và phân tích định nghĩa 
và khái niệm của bất đồng quan điểm và ly 


Những quan điểm khác DU tG | s 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





giáo. 

Trong khi đó, nghĩa của sự phản kháng có 
vẻ như giống nghĩa của sự bất đồng quan 
điểm. Nhưng nghĩa phản kháng như sau: Biểu 
hiện mạnh mẽ hoặc có hành động không đồng 
ý hoặc chống đối; biểu hiện bất đồng quan 
điểm về xã hội, tôn giáo, văn hóa, và chính trị; 
một sự trình bày công khai chống lại chính 
sách hoặc đường lối hoạt động. 

Những định nghĩa này có mối liên quan 
với nhau. Ở đây, nghĩa của sự phản kháng là 
một hành động đối chọi hoặc là biểu thị không 
đồng thuận, và còn mang nghĩa là sự trình bày 
công khai có tổ chức của sự không đồng thuận. 
Tuy vậy, nó có thê cũng mang nghĩa như một 
sự trách móc phàn nàn, chống đối hay phô bày 
sự không hài lòng về một tư tưởng hoặc đường 
lối hoạt động. 

Theo định nghĩa này thì thuật ngữ phản 
kháng mang tính mạnh mẽ và thực tế hơn bất 
đồng quan điểm, vì vậy mà tựa đề của cuốn 
sách này cho thấy việc chứng minh những sự 


Những quan điểm khác DU 17 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





kiện trong lý thuyết từ một cấp độ nhỏ nhất 
cho đến một cấp độ cao hơn, đưa sự ly giáo 
vào các trường phái khác, không chỉ trong sự 
giải thích mà còn trong thực tế từ thời Đức 
Phật đến thời đại sau đó. 

Chúng ta hãy nhìn vào thời Đức Phật, sự 
bất đồng quan điểm và phản kháng chống lại 
lời dạy của Người và Tăng đoàn là do đệ tử 
của Người: Đề Bà Đạt Đa và Câu Đàm Di. Sau 
đó sự việc này xem như là nguyên nhần đưa 
đến việc tổ chức Giáo hội Phật giáo. Nhiều 
công trình nghiên cứu những sự kiện này dựa 
trên tạng kinh Pali, nhưng lại không nêu lên 
vấn để áp lực xã hội và nhiều yếu tô bị ảnh 
hưởng bởi xã hội. Do vậy người đọc chưa đủ 
tin tưởng vào những bản nghiên cứu đó. Vì lẽ 
đó, chúng tôi mong muốn trình bày sự thật 
được khám phá bằng cách kết hợp những sự 
kiện trong lãng chúng và xã hội. Điều này sẽ 
đem đến một nguôồn ánh sáng mới mẻ. Người 
biệt giáo không phải là người bỏ đạo. Đạo 
Phật được ảnh hưởng và phát triển bởi môi 


Những quan điểm khác DU | S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trường tôn giáo và xã hội xung quanh. Chúng 
ta có thể vững tin vào tạng kinh Pali vì đó là 
một kho tàng vô giá có nhiêu thông tin liên 
quan đến địa lý, lịch sử, luật lệ, đời sống của 
Tăng Ni, những lời Phật dạy, và kế cả nguồn 
tư liệu về Kỳ Na giáo và Bà La Môn. Hơn nữa 
khi lịch sử Ấn Độ bị rối ren từ truyền thuyết 
lịch sử nửa vời và truyền thông cho đến bình 
diện lịch sử được khắng định. Từ thời kỳ Đức 
Phật cho đến thời kỳ vua A Dục, kinh điển và 
văn học Phật giáo cô giữ vai trò chủ yếu, còn 
lại chỉ là nguôn thông tin về lịch sử địa lý 
trong thời Ân Độ cô xưa. 

Chúng ta khó đồng thuận với lập luận 
thiêu căn cứ của C.A.F.Rhys David. Ông được 
các học giả như Schayer, Keith, Horner và 
Hare cung cấp những tư liệu kinh Phật hoàn 
toàn trái ngược với kinh tạng Pali. Các học giả 
này hoàn toàn không có khả năng viện dẫn 
chứng cứ xác đáng đề chứng minh lời tuyên bố 
của họ. Bản thân tôi không có mục đích viết 
lại lịch sử Tam Tạng Kinh hay thừa nhận kinh 


Những quan điểm khác DU t 19 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tạng Pali do Đức Phật và đệ tử của Người viết 
ra trong thời đại của Người. 

Ngoài Tam Tạng Kinh, tôi sử dụng Nam 
Truyện Phật giáo sử thư (1) và Đại sử (2), 
nguôn tư liệu rất đáng tin cậy và hữu ích. 
Thông tin mà chúng ta có thể thu thập thêm 
vào là những sắc chỉ của vua A Dục. 

Thuật ngữ Cổ Đại được dùng để miêu tả 
thời kỳ của Đức Phật và thời kỳ đầu của Phật 
giáo Đại thừa. Ngày nay từ Phật giáo Ấn Độ 
được sử dụng để phân biệt thời cô đại với Phật 
giáo ở nhiều nước khác trên thế giới. 

Cuốn sách này không chỉ tập trung vào sự 
khác biệt kinh điền giữa lời Phật dạy và những 
người ly giáo mà còn cô găng tìm ra sự khác 
biệt của họ trong việc tu tập hàng ngày, ngoài 
ra còn tìm tòi mục đích giáo lý của họ cách 
biệt nhau xa đến mức nào và những ảnh hưởng 
của áp lực bên trong khi hai quan điểm này 
phát triển. Trong chương 2, chúng tôi sẽ phân 
tích quá trình của sự bất đồng và phản kháng, 
và khuynh hướng của Đức Phật cùng với đệ tử 


Những quan điểm khác DU t 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





của Người đối với vẫn đề này. Mục đích phân 
tích là đưa ra một luận điểm mang nhiều sắc 
thái trong sự bất đồng và phản kháng như một 
chuẩn mực bình thường của sinh hoạt tự do 
dân chủ vào thời cổ xưa. Sự bất đồng lúc đó 
đơn thuân là phản ánh kinh Phật, một tổng thê 
năng động, và đời sông của Tăng sĩ như một 
biểu tượng của tự do và ý chí tự nguyện. Viễn 
cảnh của lời giải thích theo truyền thống hay 
suy Xét đối với kinh điển sẽ không được nhắc 
đến trong sách. Đây chỉ là sự đề xuất để mọi 
người CÓ quyền lựa chọn cách nhận thức với 
niêm khao khát hướng đến sự tương phản 
trong cách diễn đạt và chi tiết hoá những vẫn 
đề lịch sử. Tôi không có ý tái tạo lại lịch sử 
Phật giáo chân thực vào thời xa xưa, mà chỉ 
nhằm vào sự tìm hiểu hiện tượng nổi trội trong 
Tăng chúng của Đề Bà Đạt Đa như một phân 
tóm tắt sự bất đồng và phản kháng trong ngữ 
cảnh xã hội ở gia1 đoạn đó. 

Có lẽ hình mẫu có tác động mạnh nhất 
mang nhiều thay đổi trong Tăng chúng thời 


Những quan điểm khác nhau 21 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





xưa đều liên quan đến Đề Bà Đạt Đa. Trong 
kinh tạng Pali ông được xem như là một con 
người hung ác. Ông đã dùng voi đề giết Phật, 
nhưng rốt cuộc thì con voi đã được Đức Phật 
cảm hóa. Ông lại làm nỗ tung đá tuyết để giết 
Phật nhưng Phật tránh được mà không hề bị 
thương tích gì. Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật đã 
tranh luận với nhau về mức độ khắc khổ trong 
việc tu tập của Tăng Ni. Người ta cho rằng ông 
đòi hỏi giới luật phải tăng thêm. Ciới luật thứ 
nhất ông yêu câu là bắt buộc Tăng Ni phải ăn 
chay. Giới luật thứ hai là ba tắm y áo chỉ được 
làm từ vải vụn. Giới thứ ba là chỉ được cư trú 
ở dưới những gốc cây trong rừng và phải xa 
khu dân cư. GIới thứ tư là một ngày chỉ được 
dùng một bữa ăn duy nhất. Câu chuyện trên 
được nhắc trong kinh Pali. Nhưng giới luật này 
không bắt buộc, có tu tập theo hay không là 
tùy vào Tăng Ni. Điểm này rất hợp lý cho sự 
tu tập ngày nay. Tăng NI ngày nay không thể 
sông trong rừng rậm xa xôi, và nhất là vào 
mùa mưa gió. Ngài Ma Ha Ca Diếp cho rằng 


Những quan điểm khác DU 2) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tu tập trong rừng là rất khó, nên để tùy nghi 
vào Tăng sĩ. Trong khi đó Đề Bà Đạt Đa lại 
muốn bắt buộc phải tu tập như vậy. Do sự 
khác biệt của ngài Ma Ha Ca Diếp và Đề Bà 
Đạt Đa nên phân tranh luận giữa Đức Phật và 
Đề Bà Đạt Đa dường như chấm dứt vấn đẻ tu 
khô hạnh. Sự tu hành này giống cách tu khổ 
hạnh của Kỳ Na giáo. 

Ông luôn được miêu tả như một tên hung 
bạo trong tạng kinh Pali, nhưng trong kinh 
Pháp Hoa của Đại thừa ông lại được thê hiện 
tích cực như một nguồn ánh sáng, một biểu 
tượng tu hành khô hạnh truyền thống. Nguồn 
tư liệu bên ngoải cũng chứng minh truyền 
thống của ông còn tôn tại. Những người hành 
hương Trung Quốc kế lại rằng vẫn còn nhiều 
tu viện thuộc tông phái của ông được các thế 
hệ đệ tử phát triển rất mạnh trong kỷ nguyên 
Cơ đốc tại Ân Độ. Điều này có thể nói rằng 
việc chia tách xảy ra trong Tăng chúng đã có 
từ rất lâu. 

Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ một 


Những quan điểm khác DU ĐịP) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





cách công bằng trong Tăng già đã có nhiều 
hình thái chứ không chỉ đơn thuần một truyền 
thống tu tập. Nhiều hệ tư tưởng tôn giáo đã 
hình thành từ buổi sơ khai mang một hàm ý 
đây thú vị. Đặc biệt điều này đã đi đến những 
nhận định rằng nguồn gốc Phật giáo Đại thừa 
có thể không phải phát triển từ Phật giáo 
Nguyên thủy như thế nào, nhưng bằng cách 
nào mà nhiều truyền thống Phật giáo xác nhận 
là Phật giáo Đại thừa. 

Đề giải quyết vẫn đề gai góc này, tôi sẽ sử 
dụng hệ phương pháp có liên quan đến lịch sử 
dựa theo các biên niên sử, để xác minh cuộc 
đời cũng như thời gian Đức Phật nhập diệt. 
Trong chương này, tôi sẽ trình bày một phần 
tóm lược về cuộc đời Đức Phật. Tôi hy vọng 
phần tóm lược sẽ tạo sự lý thú cho bạn đọc 
hiểu được vì sao nhiều học giả sau này có cái 
nhìn về lịch sử Đức Phật một cách khập 
khiếng như vậy. Mục đích trong chương 2 là 
đưa ra vài quan điểm thiếu căn cứ mà các học 
giả quả quyết. Vì chương này tập trung vào sự 


Những quan điểm khác DU tC 24 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





bất đồng và phản kháng trong thời Đức Phật, 
nên các sự kiện về các Tăng sĩ trong nước 
Kiều Thiêm Tỳ và ngài Đề Bà Đạt Đa sẽ được 
nhắn mạnh. Đức Phật nhanh chóng kết hợp lại 
nhưng cuối cùng Đề Bà Đạt Đa tạo ra luật 
chồng đối. Sẽ tốt hơn cho bạn đọc nếu bạn 
nhận ra được bằng cách nào mà những người 
biệt giáo này trình bày tính đồng nhất và xen 
vào công việc Phật sự. Kế đến là đề xuất mở 
rộng về việc những người ly giáo đã thực hiện 
việc này như thế nào. Tuy nhiên, việc đề xuất 
năm ngoài phạm vi của chương này, có lẽ điều 
này sẽ được đề cập vào chương 4 và phần kết 
luận. 

Trong chương 3 chúng tôi sẽ tập trung vào 
Giáo hội đệ nhất vì tôi tin rằng có vài động lực 
năm sau Giáo hội trong sự xuất hiện của bất 
đồng và phản kháng. Tôi sẽ phân tích động cơ 
phía sau của vân đề này. 

Có vài vấn đề lý thuyết cũng đáng để xem 
xét. Quan trọng nhất là Đức Phật không bố 
nhiệm người kế thừa trực tiếp. Người đã nói 


Những quan điểm khác DU B) b 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





với đệ tử của mình rằng: “ Ngọn đèn sẽ hướng 
đến bản thân họ”. Người đồng ý thay đối một 
số tiểu giới trong giới luật Tăng sĩ. Nhưng 
không ai có thê quyết định giới luật nào là tiểu 
giới, do đó không có một giới luật nào thay 
đối. Mặc dù có nhiều hình thái trong cách diễn 
giải, trong cách tu tập giữa các trường phái 
Phật giáo khác nhau và ở vài nơi, những sự 
thay đổi vẫn được nói đến. Ví dụ như chính 
phủ Nhật Bản cho phép các tu sĩ được cưới vợ 
bằng cách sửa đôi giới luật theo lập pháp. Thật 
ra sự thay đôi lớn như vậy là rất hiểm. 

Vấn đề thứ ba là sau khi Phật nhập diệt câu 
hỏi được đặt ra có phải những gì thật sự Người 
đã nói được đề cập trong Giáo hội đệ nhất (3). 
Ngay mùa an cư đầu tiên sau khi Người nhập 
diệt, 500 vị A La Hán đã tập họp tại Bồ Đề 
đạo tràng và chính thức kết tập những lời Phật 
dạy viết thành kinh Phật. Có lẽ con số 500 cho 
biết là một số đông hơn là chính xác có 500 vị. 

Vì trong hang động đó không thể đủ chỗ 
cho 500 người. Tuy nhiên không có lý do gì để 


Những quan điểm khác DU 2 s 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nghi ngờ về việc tổ chức của Giáo hội và việc 
tập kết kinh điển đã diễn ra. Sự nhất trí chung 
của tất cả truyền thống Phật giáo do Giáo hội 
tổ chức bố sung quan điểm này là chứng cớ 
hiển nhiên lời Phật nói. 

Kinh Tạng và Luật Tạng là hai phần trong 
kinh Phật được kết tập. Thuật ngữ Tạng mang 
nghĩa là vật để chứa đựng, giữ những bản thảo 
hơn là lời nói. Tuy nhiên chúng ta nên biết 
răng những điều được nói ra đây là lời kê của 
kinh điển, kinh tụng lưu truyền bằng miệng, 
chứ không phải kết tập theo hình thức được 
viết ra. Cho đến sau thời vua A Dục kinh Phật 
mới được viết lại. Phần thứ ba của kinh điển 
hiện đại là Luận Tạng. Có lẽ Luận Tạng được 
kết tập cùng lúc kinh Phật được viết lại. Có 
một bài kinh nói đến một tiêu luận thật được 
gọI là kinh Hạnh Nguyện. Bản kinh này có 
khoảng từ thời gian Kinh Phật được viết, như 
bao hàm thuật ngữ Kinh trong tựa đề. Nói một 
cách khác, không có điều gì trong tạng kinh 
Pali sau này có từ thời Giáo hội đệ nhất. Như 


Những quan điểm khác DU Bi 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





vậy tất cả kinh điển đều không phải là lời nói 
trực tiếp của Đức Phật. 

Những bài kinh lưu truyền tại Giáo hội 
được kết tập để hợp với lời kinh xác thực. 
Chắc chắn phải có một quá trình do nhiều 
người đọc lại rôi đạt đến một sự nhất trí về 
những câu nói chính xác của lời Phật dạy. Có 
lẽ nhiều phần được chấp nhận, nhiều phần 
khác bị bác bỏ, hoặc được sửa chữa lại. Vẫn đề 
được nêu lên là lý do tại sao Giáo hội lại cần 
thiết triệu tập như vậy. có sự liên quan rõ ràng 
đến điều này hoặc có lẽ Giáo hội đã không tô 
chức. Vì hiện nay nhiều bài kinh không đúng 
là lời nói của Phật. Có một bài kinh nói răng 
Đức Phật yêu cầu các đệ tử trình bày rồi 
Người chấp nhận điều đó. Hoặc những bài 
kinh Phật tụng nhưng Người đọc lại lời phát 
biểu của người khác. Có nhiều tư liệu do 
người khác nói vào cùng thời đó rồi được kê 
lại cho Đức Phật nghe và Người đồng ý với 
những lời kế đó. Một dạng kinh thứ tư được 
Phật tiên đoán trước cho là ưu tiên chấp thuận. 


Những quan điểm khác DU B_< 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Như vậy rõ ràng là những khái niệm về tất cả 
lời Phật dạy mà Giáo hội đệ nhất tuyên bố 
không đơn thuần là lời Phật nói, nhưng những 
điều đó cũng hợp với lời Phật dạy. Ngay cả 
trong kinh Pali có một trích đoạn từ những bài 
kinh thuộc nằm lòng. Trong kinh Vô Vẫn 
Tự Thuyết, Phật yêu cầu một đệ tử trẻ tụng vài 
đoạn pháp mà cậu đã học, cậu đọc ngay một 
phân trong kinh Tiêu A Hàm. Qua chuyện này, 
ta thấy rõ là những tập kinh này được kết tập 
vào lúc Đức Phật còn tại thế. Tuy nhiên việc 
miêu tả những gì đã xảy ra sau khi Phật nhập 
diệt có thể không được hiểu đúng theo những 
lời nói của Phật. Còn nhiều khía cạnh phản 
ánh phạm vị rộng lớn trong kinh Phật, từ hàng 
cư sĩ thê tục cho đến tu sĩ truyền thống. 

Đặc biệt chúng tôi sẽ trở lại theo cách 
những học giả Châu Âu và Ấn Độ đã diễn giải 
và đánh giá tư liệu lịch sử liên quan đến Giáo 
hội đệ nhất. Đây là những quan điểm của LP. 
Minayef, Louls De La Valle Poussm, 
Hermann Oldenberg, V.A. Smith, M. Suzukl, 


Những quan điểm khác DU 20 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Jean Przylusky, R.C. MaJjumdar, Rhys 
Davids, W, Geiger, LouIs Finot, E. Obermiller, 
M. Hofinger, Paul Demieville, Andre Bareau, 
Erich Frauwallner, Nalhnaksha Dutt, Charles 
S.Prebish, và nhiều học giả khác sẽ được trình 
bày. 

Trong phân này chúng tôi không tập trung 
trên những luận điểm mà các học giả sau này 
đã nhắc lại. 

Chương 3 không chỉ tập trung vào sự bất 
đồng và phản kháng trong thời Giáo hội đệ 
nhất mà còn đưa ra một cái nhìn phê phán của 
các nghiên cứu uyên bác trước đây. Sự nghiên 
cứu chứng minh tính liên tục và hiệu quả sâu 
rộng trong việc nhận dạng Giáo hội Phật giáo 
đệ nhất (4). Điều này được hướng dẫn bằng 
phương pháp phân tích dựa trên những nguồn 
tư liệu từ khởi nguyên. Tiểu phẩm trong Luật 
tạng và kinh Đại Bát Niết Bàn thê hiện một vai 
trò quyết định cung cấp thông tin của Cáo hội. 
Nó rất quan trọng để xem xét, vấn luận các 
khía cạnh được đề cập trong những cuộc tranh 


Những quan điểm khác DU Si) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





luận về hai nguồn tư liệu đã nói trên đây. 
Nhiều lời tuyên bố đối nghịch với thông tin 
của Giáo hội được các học giả uyên thâm lưu 
giữ trong Tiêu phẩm. D.P Minayeff, học giả 
người Nga, không chấp nhận sự kiện đọc tụng 
kinh luật trong chương ll của Tiểu phẩm luật 
tạng vì không đúng truyền thống của nguồn 
øôc xa xưa. Còn Louis De La Valle Poussin 
trong phân nghiên cứu về Giáo hội, ông đã bác 
bỏ lời tuyên bố của Minayeff. Ông cho rằng 
Minayeff đã gạt sang một bên như một ngụy 
tác hoặc có dụng ý về lịch sử Giáo hội trong 
hội nghị chính thức, kế cả trong hoạt động, tác 
nghiệp liên quan đến yếu tố văn học. Nhưng 
ông giữ lại tình tiết lịch sử Tu Bạt Đà La, lỗi 
của Ngài A Nan, v.vv... 

Minayeff đi đến kết luận vì ông nghĩ rằng 
vấn đề tụng kinh, đọc luật rất khổ sở do thiểu 
mạch lạc và mâu thuẫn. Ông tìm ra sự thiếu 
mạch lạc khi Tiểu phẩm nói đến việc đề xuất 
của Phật Ca Diếp với tu sĩ cùng nhau tụng, rồi 
sau đó các Tăng sĩ yêu câu Tôn giả Đại Ca 


Những quan điểm khác ĐC 2 | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Diếp lựa chọn vị Tăng có năng lực đọc tụng 
kinh và luật. Khi Tiểu phẩm đặt quyết định của 
Tăng sĩ để tô chức Giáo hội tại Bồ Đề đạo 
tràng thì quá trình lưu giữ giống như nghị 
quyết đã được Đại Ca Diếp và Tăng già đồng 
thuận. Mặt khác, Minayeff còn tìm ra sự đôi 
nghịch giữa sự sắp xếp bản kinh hoàn chỉnh và 
tình tiết lịch sử Tu Bạt Đà La, lỗi của Ngài A 
Nan. Điều đó rõ ràng răng câu chuyện truyền 
thuyết về đọc tụng kinh luật bắt  nguôn sau 
này trong khi tình tiết khác của lịch sử tự 
nhiên thuộc về truyền thông xa xưa. Nhiều học 
giả nghi ngờ nội dung Tiểu phẩm II và xem 
điều này như bản sao của Đại Bát Niết Bàn 
kinh. Trong Đối thoại của Đức Phật, Rhys 
David lập thành hai cột so sánh và ông vạch ra 
một cái nhìn thoáng qua ở cột trên nói về hai 
bài kinh giống hệt nhau ngoại trừ trong hai chỉ 
tiết. Trường Bộ kinh đưa ra tình tiết theo hình 
thức tường thuật, trong khi đó kinh Luật cho 
răng chính Phật Ca Diếp nói ra. Thứ hai, 
Trường Bộ kinh đưa lời nói của Phật Ca Diếp 


Những quan điểm khác DU A2) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sau sự bộc phát của Tu Bạt Đà La, trong khi 
kinh Luật lại đưa ra trước đó. Đoạn cuỗi của 
Trường Bộ kinh đã dịch đôi kinh Luật. Tương 
phản với lời tuyên bố của Oldenberg cho răng 
Đại Bát Niết Bàn kinh vẫn hoàn toàn giữ yên 
lặng liên quan đến Giáo hội đệ nhất, Finot đề 
nghị một cuộc tranh luận kế tiếp. Ông nêu lên 
chương II và 12 trong Tiểu phẩm chứa đựng 
những sự kiện của hai Giáo hội, phần đầu quá 
rời rạc không giống các chương khác của Tiểu 
phẩm cho nên những điều này không thể là 
phân nguyên bản trong nghiên cứu này. Ông 
còn đưa ra nhiều vấn đề mà kinh Đại Bát Niết 
Bàn khác với Trường Bộ kinh Nikaya trong 
phân nội dung, nhưng lại có tính chất lịch sử 
hơn trong cốt truyện. Tính chất của kinh Đại 
Bát Niết Bàn và chương I1, 12 của Tiểu phẩm 
rất giỗng nhau, chắc hăn đây là cùng một 
nguyên bản. Tiến sĩ Obermiller xác nhận sự 
bác bỏ của Finot và bồ sung thêm chỉ tiết, nội 
dung của luật kinh Tiểu Bộ tương ứng với 
Tiểu phẩm. Ông còn chỉ ra răng trong nội dung 


Những quan điểm khác DU ? 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





không chỉ có vấn đề của hai thời Giáo hội mà 
còn cả kinh Đại Bát Niết Bàn. Ông đưa ra câu 
chuyện của Giáo hội khi bắt đầu có một đường 
lối giống nhau, trong đó tường thuật nghi lễ 
hỏa táng Đức Phật kết thúc mà không có sự 
chỉ định người kế thừa. Sự tranh luận này sẽ 
được giải quyết trong chương này dựa trên 
thông tin trong kinh Tiểu phẩm và Đại Bát 
Niết Bàn kinh. 

Trong chương 4, chúng ta không chỉ tập 
truneg vào phần bất đồng và phản kháng mà 
còn xác nhận những sự kiện quan trọng vào 
thời kỳ Giáo hội đệ nhị (5), điều này dường 
như là sự xung đột ở vài khía cạnh trong các 
tông phái của Phật giáo. Một vẫn đề căn bản 
khác cần thiết chỉ rõ lý do tại sao chúng tôi 
đoán răng đã từng có một sự kiện như vậy, 
giống như truyền thống Phật giáo không hề 
chia tách đơn lẻ. Sau cùng là các chứng cứ 
trong Tạng kinh Pali về sự bất hòa và đa dạng 
hóa trong truyền thông ngay cả khi Phật còn 
tại thế. Nhiều vấn để tu tập khác nhau xuất 


Những quan điểm khác DU t 2 lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hiện trong giới Tăng sĩ sống ở nhiều vùng 
khác nhau. Ngoài ra, các đệ tử của Đức Phật 
còn thể hiện nhiều tính cách riêng biệt trên 
nhiều phương diện khác. Nhiều đại đệ tử của 
Người là điển hình của những khía cạnh khác 
nhau trong truyền thống. Ngài Xá Lợi Phất thì 
thể hiện sự tu tập hoàn hảo nhưng không có 
năng lực siêu nhiên. Ngài Mục Kiền Liên là 
một nguyên mẫu đệ tử với nhiều năng lực siêu 
hình. Ngài Ma Ha Ca Diếp luôn là một biểu 
tượng cho đời sống của Tăng sĩ ở nơi rừng 
văng. Đã có sự trình bày về việc khác biệt giữa 
các Tăng sĩ tu tập thiền định và sống khổ hạnh 
trong rừng văng với các Tăng sĩ tu tập cùng xã 
hội và sống hòa nhập với cộng đồng cư sĩ. 
Chúng ta cũng biết rằng xác định cuộc 
xung đột không đơn thuần là một hành động 
tiêu cực, mà rất cần thiết cho việc nghiên cứu 
về phương diện lịch sử và chính trị. Quá trình 
này diễn ra như một cuộc tranh luận cấp bách 
cho xã hội, đạo Phật cũng không ngoại lệ. Với 
tư cách một tu sĩ, tôi quan tâm đến sự ngụy 


Những quan điểm khác DU h 2 b 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tạo, sự phản chiếu, và sự bắt chước tôn giáo đề 
có cơ hội phản ảnh lại những hiểu biết của tôi 
về đạo Phật. Do đó, việc tập trung vào sự bất 
hòa sẽ đi thắng vào sự bất đồng và phản kháng 
trong đạo Phật vào thời Ấn Độ cô xưa. Thêm 
vào đó tôi sẽ đưa ra mặt tích cực của sự bất 
đồng trên con đường phát triển đạo Phật vào 
những thế kỷ sau này, và mở rộng con đường 
truyền bá đạo Phật ra các nước khác ngoài Ấn 
Độ. Trong chương này, tôi tóm tắt theo sự hiểu 
biết về cả hai mặt triết lý và lịch sử Phật giáo. 

Từ trước đến nay đã có rất nhiều bài 
nghiên cứu liên quan đến việc ly giáo vào thời 
xa xưa. Sự tranh luận rất gay gắt buộc tội 10 
điểm tu tập của tăng sĩ Phệ Xá Ly, và Š điểm 
của Đại Thiên. Chúng ta không thể chối bỏ 
nhiều công trình nghiêm túc của các học giả 
uyên thâm, vào cùng thời kỳ mà chúng ta nhận 
ra sự thật rằng vài công trình đã đạt được bằng 
cách dùng nguồn tư liệu rõ ràng từ Luật tạng 
mà họ tin là nơi cất giữ mọi thông tin của các 
tông phái Phật giáo khác nhau. 


Những quan điểm khác DU t P s 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Như chúng ta đã biết, 10 điểm tu tập của 
tăng sĩ Phệ Xá Ly, và 5 điểm của Đại Thiên là 
nguyên nhân để Giáo hội đệ nhị tuyên bố Luật 
tạng. Nếu thiếu sự nghiên cứu từ Luật tạng, 
những công trình nghiên cứu liên quan đến 
việc ly giáo của đạo Phật sẽ đưa ra một kết quả 
hạn chế. 

Chương Š sẽ tập trung vào vai trò của Luật 
tạng như một khía cạnh căn bản đề xem xét kết 
luận: có phải Giáo hội đệ nhất và đệ nhị đưa ra 
giới luật khác nhau trong Luật tạng hay chính 
họ là nguyên nhân của giới luật khác nhau 
trong Luật tạng; hoặc có phải vì những sự khác 
biệt này mà Phật giáo Đại thừa xuất hiện. 

Tôi sẽ dùng phương pháp giải thích để 
chứng minh nguyên nhân nào mà giới luật 
được đưa thêm vào trong Luật tạng giữa Phật 
giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa, hoặc 
bị ảnh hưởng bởi sự thành lập của hai tông 
phái này? 

Trong chương 6, chúng tôi kết luận tất 
cả lý thuyết tranh luận của những chương đầu 


Những quan điểm khác DU 2n 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





và đưa ra vài cách xem xét đạo Phật mà người 
đọc sẽ dễ nhìn rõ những tư tưởng tiếp theo. 
Muốn suy luận về mối liên quan giữa tích 
cực và tiêu cực của sự bất đồng và phản kháng 
trong đạo Phật đòi hỏi phải sắp xếp lại việc tu 
tập giới luật Phật giáo và nhận thức xã hội. Đề 
tài này phát xuất do sự cảm nhận việc cần thiết 
để xâm nhập vào ranh giới hạn hẹp của giới 
luật tu tập. Ranh giới đó được các vị cao Tăng 
của Phật giáo chính thống cũng như các vị 
lãnh đạo Phật giáo giữ gìn quá cần thận. Nhiều 
vị lệ thuộc vào giới luật này quá đáng nên cho 
rằng sự bất đồng và phản kháng là cuộc nỗi 
loạn trong Phật giáo mà bác bỏ đi sự thật đã có 
từ chính trong yêu tố nội quan của Phật giáo. 
Sự bất đồng và phản kháng đó là biểu tượng 
của sinh hoạt dân chủ, tự do, một tôn chỉ căn 
bản trong bản chất xã hội của Phật giáo. Sự 
quan trọng của đề tài này là hình dung lại sự 
bất đồng và phản kháng xem đó như là sự đòi 
hỏi của xã hội theo định luật tự nhiên. Những 
kết luận về hình thức không chính thống của 


Những quan điểm khác DU ˆ lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





các học giả ngày nay về bất đồng và phản 
kháng, cũng như sự giải thích khác biệt của 
các tông phái Phật giáo là một nhận xét không 
phù hợp. Nếu chúng ta nghiêm túc nhìn về 
Phật giáo và sự phát triển của các tông phái, 
những lý thuyết được câu thành lẫn nhau, thì 
chúng ta sẽ nhận ra vẫn đề này rất cần thiết để 
khăng định theo từng cách nhìn nhận khác 
nhau. 

Thuyết bất đồng và sự phát triển của các 
tông phái là rất quan trọng để tu tập, để thách 
thức sự hiểu biết về điều gì đã liên kết Phật 
giáo và điều gì mà ranh giới Phật giáo cần 
hướng đến yêu cầu của xã hội ngày nay. Đây 
thật sự là lời mời gọi nghiêm túc cho công 
trình nghiên cứu về lãnh vực này. 

Nghiên cứu để tìm hiểu, để xây dựng lại 
một hình ảnh mới mẻ, khách quan, trung thực 
mhằm xác định giá trị tích cực cho công việc 
tiếp cận theo khuynh hướng tìm lại, đánh giá 
lại lịch sử của sự bất đồng và phản kháng 
trong đạo Phật tại Ân Độ cổ xưa. Bởi điều này 


Những quan điểm khác DU 39 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





chỉ ra những nguyên nhân, hoàn cảnh ảnh 
hưởng trực tiếp lên sự thành lập các tông phái 
sau này như một Phật giáo không chính thông 
hoặc sự “nổi loạn” của Phật giáo, như nó đã 
từng xảy ra trong hiện thực. 


(1). Nam Truyền Phật giáo sử thư Đảo sử, 
Đảo sử: Một trong nhưng bộ chú giải kinh điển 
quan trọng băng tiếng Pali. 

(2). Đại sử: Một trong nhưng bộ chú giải 
kinh điển quan trọng bằng tiếng Pali. 

(3). Hội Nghị Phật giáo tập kết kinh điển 
lần thứ nhất. 

(4). Hội nghị Phật giáo tập kết kinh điển 
lần thứ nhất. 

(5). Hội Nghị Phật giáo tập kết kinh điển 
lần thứ hai. 





Những quan điểm khác nhau UIỆ 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Chưởng 2 
TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT 
VÀ NGƯỜI BIỆT GIÁO 


I. Quan điểm chung 

Kinh Phật và các công trình nghiên cứu về 
lịch sử Phật giáo đều nói đến sự bất đồng và 
phản kháng trong Phật giáo xa xưa mà vai trò 
của Đề Bà Đạt Đa là biểu tượng của sự cạnh 
tranh và đối nghịch. Khi xác định và miêu tả 
sự kiện chính yêu của cá nhân ông từ cuộc đời 
và động cơ để chia rẽ Tăng giả thường có 
khuynh hướng xung khắc và tạo ra một “Đề 
Bà Đạt Đa của riêng họ”. Cả hai lời giải thích 
về các sự kiện này đều khác nhau hoàn toàn. 

Thứ nhất, mục đích trong chương nảy là 
tìm ra lời giải đáp hợp lý cho vấn đề tranh luận 
- Đề Bà Đạt Đa — một người gây ra việc ly 
giáo và vai trò thuyết pháp của ông, để chúng 
ta có thê so sánh trong ngữ cảnh xã hội thời 
Đức Phật. Có sự tranh luận thiên vị nào cho 


Những quan điểm khác ID) 41 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





vai trò của Đề Bà Đạt Đa không? Có nghiên 
cứu nảo trước đây đã nói đến đây đủ các khía 
cạnh phản ánh trong cuộc đời của ông không? 

Chúng ta sẽ xem xét kỹ nội dung, cách 
thức của các cuộc tranh luận khác nhau và tìm 
hiểu nguyên do, nguồn lực nào ủng hộ cho các 
cuộc tranh luận đó. Vào thời đó, người đại 
diện cho tông phái trong cuộc tranh biện đòi 
hỏi người học Phật đã chịu ảnh hưởng nguyên 
bản của họ như thể nào? Kinh Phật và nguồn 
tư liệu lịch sử nào được sử dụng trong bài 
nghiên cứu liên quan đến cuộc đời của Đức 
Phật để tạo ra ánh hào quang của tính xác 
thực? Sự cân đối nào được cách điệu hóa để 
kế với chúng ta về cách mà truyền thống tương 
ứng được xây dựng? Phân trả lời cho vẫn đê 
này sẽ liên quan đến kinh tạng Pali và việc 
nghiên cứu lại nguồn đữ liệu lịch sử truyền 
thống. 

Chúng ta sẽ bắt đầu những điểm khác nhau 
từ khởi nguyên hơn là những nghiên cứu hiện 
đại về lịch sử Phật giáo. Hầu hết các học giả 


Những quan điểm khác nhau 42 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





quan tâm đến công trình nghiên cứu Phật giáo 
nêu lên những thắc mắc về tính xác thực của 
nguồn sốc lịch sử. Họ có phản ánh trung thực 
phân quá khứ không? Nội dung bài viết có 
khăng định rằng những chứng cứ còn tôn tại 
trong thời xa xưa, mà gần đây ngành khảo cô 
đã phát hiện ra những mảnh vụn khắc chạm có 
vai trò gì trong việc khắc họa lại hình ảnh quá 
khứ? Có phải điều còn tồn tại chưa được xem 
xét là vẫn đề căn bản của cả một lịch sử mà 
trên thực tế đã được xây dựng lại? Phương 
pháp truyền thống về công trình lịch sử mang 
tính huyền thoại đường như quá khó hiểu? Có 
thể sẽ thành công hơn nếu theo đuổi một công 
việc khác, một câu hỏi khác? Mục đích của bài 
viết này để phục vụ cho điều gì? Sự phân biệt 
giữa huyền thoại và lịch sử sẽ hiệu quả ra sao 
nêu chúng ta cô gắng. vạch ra ý nghĩa của bài 
viết? Đề giải quyết vân đề này chúng tôi cho 
rằng bản phác họa về cuộc đời của Đức Phật 
và vai trò của Nhà nước và hàng cư sĩ để vẽ ra 
toàn cảnh bức tranh của Tăng già vào thời xa 


Những quan điểm khác nhau 43 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cô xưa 





xưa, và khám phá ra mọi khía cạnh cuộc đời cá 
nhân của Đê Bà Đạt Đa, lý do tại sao ông khao 
khát thông trị Tăng già trong thời Đức Phật. 


LI. Cuộc đời Đức Phật trong kinh Pali 

Trong kinh nói rằng vào thời Đức Phật tại 
phía Bắc Ấn Độ có mười sáu nước lớn. Điều 
này hiển nhiên phản ánh một tình trạng nhiều 
nhà nước cùng tồn tại bên cạnh nhau. Mỗi 
nước là một hệ thống giai cấp, đẳng cấp: hình 
thái quân chủ độc tài lẫn nhà nước cộng hòa 
thể hiện như những bộ lạc, ví dụ như Nhà 
nước của dòng họ Thích Ca, nhà nước của bộ 
lạc Mạt La. 

Vì thiếu tư liệu cho nên Lịch sử Phật giáo 
thường Ít được quan tầm đến sự chính xác của 
ngày tháng. Vì vậy, ngày Phật nhập diệt luôn 
là vấn đề tranh luận. Điều này hạn chế việc 
nghiên cứu xã hội trong thời Đức Phật tại thế. 
Trong chương này, chúng ta sẽ không tìm hiệu 
lịch sử cuộc đời Người hoặc khám phá những 
chứng cứ mới mẻ, mà chỉ nhằm đến hình 


Những quan điểm khác ĐH 44 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tượng của Đức Phật được miêu tả trong tạng 
kinh Pall1. 

Chúng ta đều biết tên thật của Người là Tất 
Đạt Đa, họ là Cô Đàm. Người thuộc thị tộc Ma 
La Da, dòng dõi Thích Ca, một thị tộc không 
có nguồn gốc rõ ràng, nhưng thuộc tầng lớp 
cao quý của Bà La Môn. Do đó Người có biệt 
hiệu Thích Ca Mâu Ni, nhà hiền triết của dòng 
dõi Thích Ca. Bộ tộc cư trú trải rộng trên địa 
bàn dọc biên giới với nước Nepal mà thủ đô là 
Kathmandu hiện nay. Đức Phật, nhân vật nôi 
tiếng trong lịch sử, còn được gọi là Như Lai, 
nghĩa là người đã đến và đi như vậy. Cha 
Người, ngài Tịnh Phạn thuộc dòng dõi Cô 
Đàm, được chọn làm vua thị tộc Thích Ca, bộ 
lạc có 500 dòng họ sống ở phía Nam dãy núi 
Hy Mã Lạp Sơn thuộc lãnh thổ ảnh hưởng nền 
quân chủ đầy quyền lực Câu Tát La hoặc còn 
gọi là Kiều Tát La. Con trai Ngài được sinh tại 
vườn Lâm Tỳ Ni và đặt tên là Sĩ Đạt Đa (Tất 
Đạt Đa), có nghĩa là người được toại nguyện. 
Truyên thuyết cho rằng khi Ngài vừa được hạ 


Những quan điểm khác DU t 4 ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sinh thì đã đứng lên đi bảy bước, xem xét mọi 
hướng và dõng dạc tuyên bố rằng Người là 
một nhân vật quan trọng nhất trên thế giới, và 
đây là lần tái sinh cuối cùng của Người. 

Tư liệu Phật giáo cho rằng Người nhập 
diệt vào khoảng 218 hoặc 100 năm truớc khi 
vua A Dục lên ngôi. Từ bản ghi chép về sắc 
lệnh của vua A Dục đến những bản của các 
vua Hy Lạp, ngày Phật nhập diệt được ghi là 
vào năm 268 trước Công nguyên. Tất cả nguồn 
tư liệu công nhận Người nhập diệt vào lúc 80 
tuổi, có thể vào năm 566 — 486 hoặc 448 — 386 
trước Công nguyên. Trước đây, các học giả 
hiện đại đông ý chung chung là niên đại sớm 
hơn, nhưng đến nay sự đồng lòng dựa trên các 
chứng cứ quá yếu ớt. Dường như niên đại sau 
được cho là thích hợp hơn, có lẽ vào năm 480 
— 400 trước Công nguyên. 

Phật có nghĩa là Người Giác Ngộ. Nhiều 
huyền thoại và truyền thuyết. chung quanh 
ngày sinh của Người, nhưng hầu hết đều cho 
rằng điều này dường như được truyên lại vào 


Những quan điểm khác DU t lì s 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





những thế kỷ sau đó trong Bồn Sanh truyện. 
Một đạo sĩ nỗi tiếng tên là A Tư Đà tiên đoán 
Người sẽ trở thành một vị hoàng đề vĩ đại, còn 
nếu như Người đi tu thì sẽ trở thành vị Thầy vĩ 
đại. Mẹ Người chết sau khi sinh ra Người bảy 
ngảy, do đó bà Kiều Đàm Di Mẫu, dì của 
Người đã nuôi dưỡng Người và cũng trở thành 
vợ của vua Tịnh Phạn. 

Tất Đạt Ta lớn lên trong cung điện xa hoa 
lộng lẫy. Sau này, Người nói rằng có ba cung 
điện dành cho Người, một dành cho mùa nóng, 
một dành cho mùa lạnh, và một dành cho mùa 
mưa gió. Quần áo của Người là thứ hàng lụa là 
đẹp nhất vào thời đó. Luôn luôn có người hầu 
cận cầm ô dù che mỗi khi người đi dạo, ngay 
cả thức ăn hay phục vụ ca múa đều là những 
mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân. Trong một dịp thi 
bắn cung, Người chọn nàng Da Du Đà La làm 
vợ, lúc đó Người mới 16 tuổi, và sống với bà 
cùng nhiều tỳ thiếp trong nhung gấm xa hoa 
cho đến năm 29 tuổi. 

Vào lúc ngài La Hầu La được hạ sinh, con 


Những quan điểm khác nhau 47 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trai thái tử Tất Đạt Ta, có bốn sự kiện nỗi tiếng 
xảy ra. Theo truyền thuyết, cha Người tìm mọi 
cách để thái tử không nhìn thấy những cảnh 
đau buôn tang thương, những gì mang tính tôn 
giáo, để Người trở thành vua hơn là Thây tu. 
Tuy nhiên vào một ngày nọ, Thái tử đi dạo 
ngoài thành, lần đầu tiên trong đời ngài đã 
chứng kiến một người đàn ông già yếu. Ngài 
giật mình vì gương mặt nhăn nhúm của tuổi 
già. Rồi sau đó Ngài tiếp tục gặp một người 
bệnh và nhận ra sự đau khô của bệnh tật. Lần 
thứ ba Ngài gặp một đám ma và Ngài nhìn 
thấy người ta đang khiêng một xác chết. Cả ba 
sự kiện đó khiến Ngài nghĩ đến cuộc sông tạm 
bợ của con người. Cuối cùng Ngài quyết định 
trở thành nhà tu hành khổ hạnh, người đi tìm 
sự giác ngộ. 

Người cho rằng mình đã làm tròn bốn 
phận với dòng họ khi ngài La Hầu La được 
sinh ra. Vì vậy Người nguyện đi tìm chân lý để 
cứu con người ra khỏi bệnh tật, ốm đau, già 
chết. Người bỏ lại mọi thứ nhung gắm, chỉ 


Những quan điểm khác DU LÊ: 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





mang theo quân áo bằng vải thô như nhà tu 
khô hạnh, đi về phía Nam xứ Ma Kiệt Đà tìm 
kiếm giác ngộ. 

Trong khi đi khất thực tại thành Vương 
Xá, thủ phủ của xứ Ma Kiệt Đà, Người bị vua 
Tần Bà Sa La theo dõi những hành vi mang vẻ 
hoàng tộc. Ông ta tìm hiểu Người là ai, đang 
làm gì, Người nói rằng mình đang thanh lọc 
bản thân và đi tìm Niết Bàn, và hứa sẽ chỉ dạy 
cho vua khi nào Người đạt đến giác ngộ. 

Vào thời đó, như hoạt động của các vị Sa 
Môn, Người tu tập yoga và thiền định. Trong 
kinh Trung A Hàm nói rằng Người học thiên 
với đạo sĩ Uất Đà Ca La Ma. Người nhanh 
chóng biết cách để đạt đến vô số cảnh giới, 
nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng, Người 
quyết định rời bỏ đạo sĩ Uất Đà Ca La Ma, và 
từ chối lời mời trở thành thành viên ban lãnh 
đạo của tông phái đó. Sau khi đạt đến trạng 
thái cao hơn của nhận thức ngoài tầm suy nghĩ 
và không suy nghĩ, Người cũng rời bỏ vị thầy 
thứ hai, Uất Đà Ca La Ma Tử. 


Những quan điểm khác Đo LIS, 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Người cũng không hài lòng với cách tu 
hành khổ hạnh quá cực đoan của tông phái 
này. Sau đó Người tham gia vào nhóm năm 
anh em Kiều Trần Như. Người tu tập theo 
cách nén lưỡi trong vòm miệng, cô kiềm chế 
tư tưởng cho đến khi mô hôi đồ thành dòng từ 
trong nách. Người giữ hơi thở và lăng nghe 
tiếng thét của Ø1Ó trong tai và đâu. Người TƠI 
vào hôn trầm, và tưởng như đã chết. Trong 
một thời gian dài Người quyết tâm ăn uông 
kiêng khem, da thịt Người phải rút lại như bộ 
xương khô, để từ phía trước Người có thể 
chạm vào xương sống, và chỉ ngôi trên khoảng 
đất nhỏ băng dấu chân con lạc đà. 

Người tu hành khổ hạnh như vậy trong sáu 
năm mà không hề đạt được chân lý siêu phàm 
nào ngoài thân thể Người mỗi ngày một yêu 
đi. Cuối cùng Người cho rằng phải có cách nào 
đó tốt hơn để đạt đến giác ngộ. Người nhớ lại 
trạng thái thiền định, ở đó sẽ không có tư 
tưởng hay sự đòi hỏi xâu xa. Người không nên 
sợ trạng thái hạnh phúc trong tư tưởng. Tuy 


Những quan điểm khác nhau 50 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nhiên Người cần phải có sức để tu tập và bắt 
đầu ăn uống trở lại. Khi Người quyết định từ 
bỏ sự tu hành khổ hạnh, năm anh em Kiều 
Trần Như đã rời bỏ Người, và cho răng Cô 
Đàm sống sung sướng, không chịu cô găng tu 
tập. 

Người cho rằng cuộc sông hành xác và đau 
đớn cũng chăng tốt gì hơn cuộc sống xa hoa 
đầy cám dỗ. Nếu trên đời này sự hành xác là 
tôn giáo, thì thiên đường là quà tặng cho sự 
hành xác này lại chính là phi tôn giáo. Nếu 
công đức nhận được từ những thức ăn thanh 
lọc thì những con nai, hưu có nhiều công đức 
nhất. Những người tu hành khổ hạnh mà 
không giảm được sự ham muốn của họ thì 
cũng giống như một người đang cô nhóm lửa 
băng cách mải que diêm trong nước. Nhưng 
nêu người nào mà không ham muốn hoặc 
trói buộc mình vào thế tục thì người đó đã 
dùng que diêm khô châm lửa. 

Khi sức khỏe đã hồi phục, Người bắt đầu 
trở lại tham thiền. Người dễ dàng đạt được 


Những quan điểm khác ĐH t ° | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tầng thứ nhất của niềm vui hạnh phúc, rồi cõi 
vui sướng hiện lên với cả trạng thái bình yên 
của tâm thức mà không có điểm thắc mặc hay 
xem xét. Tầng thứ ba tạo nên sự thư thái, an 
lạc, sáng suốt. Tại tầng thứ tư cả vui vẻ hay 
đau buồn đều tan biến trong tâm thanh tịnh. 
Với sự định tâm như vậy Người hướng tâm 
mình đến những kiếp trong quá khứ, và nhận 
thức vòng tiễn hóa và luân chuyển trong vũ 
trụ. 

Rồi Người hướng đến sự sinh tử của chúng 
sinh, và nhận ra nghiệp báo của ác nghiệp, ác 
ngữ, ác tâm sẽ đưa đến luân hồi sinh tử trong 
đau khô hay trong địa ngục. Còn những nghiệp 
lành sẽ đưa đến đời sống hạnh phúc trên cõi 
trời. Sau cùng Người hướng tâm đến phương 
tiện giải thoát tối thượng, rồi Người nhận ra 
rằng khô, diệt khổ, và phương pháp diệt khổ. 
Như vậy, tâm Người giải thoát khỏi mọi ham 
muốn tôn tại, giải thoát mọi vô minh phiền 
trọc. 

Theo truyền thuyết, cả quá trình này xảy ra 


Những quan điểm khác DU 52 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trong một đêm sau khi Người quyết tâm ngồi 
dưới gốc cây thiên định và thề răng thà Người 
chết nơi đây nếu không đạt đến giác ngộ. 
Người ta cũng nói rằng có rất nhiều thử thách 
của Ma vương đến phá rối Người. Nhưng tất 
cả sự phá rồi đó đều thất bại. Bóng đêm của vô 
minh đã bị xua tan bởi hào quang sáng chói 
khi Người Thành đạo. Từ đó về sau, Người 
được xưng tôn là Phật. Một ghi chú đáng kể 
của Phật giáo Nguyên thủy là: Có sự đồng 
nhất trong nhiều Đức Phật. Từ Phật là nói 
chung cho tất cả những Bậc Giác Ngộ chính 
đăng chính giác. Không hề có sự phân biệt 
trong hình thức, trong đạo giáo, trong định lực, 
trong trí tuệ, trong giải thoát của tất cả những 
vị Phật, bởi vì tất cả Bậc Giác Ngộ đều được 
tôn tụng. Sự nhận thức chung của họ được thể 
hiện theo hai cách: Tính cách đặc biệt hòa 
nhập với Đức Phật như Phật tánh xuyên suốt 
qua ngôn từ của thân Phật, Pháp khởi. Lời dạy 
của các Vị Phật đều giống nhau, đều là chân lý 
bất biến. Lời dạy của Người là một phần tự 


Những quan điểm khác DU t ° 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tánh, một bản thê tuyệt đối. Đó là những gì mà 
từ trước đến nay đạo Phật luôn luôn xét đến. 
Tư tưởng trong lời Phật dạy đều giống nhau dù 
là do nhiều vị Phật khác nhau, được phát triển 
bởi Phật giáo Đại thừa trong Tam Tạng kinh. 

Mặc dù chỉ có duy nhất một Chánh Đắng 
Chánh Giác trong lời giáo huấn, và Phật 
Duyên Giác chưa xuất hiện vào thời đó, nhưng 
đã có rất nhiều vị A La Hán. Mỗi một vị A La 
Hán là một vị Phật, và một vị Phật A La Hán 
có thể tôn tại trong đời của vị Chánh Đăng 
Chánh Giác. Tuy nhiên, theo Phật giáo 
Nguyên thủy có thể có rất nhiều vị Phật cùng 
thời. Phật giáo Đại thừa được phát triển theo 
tư tưởng của nhiều vị Phật sông và giảng dạy 
cùng thời trong nhiễu cõi giới khác, cõi người 
và cõi trời. Tư tưởng đồng nhất vũ trụ hay 
Tam Miệu Tam Bỏ Đề. Tất cả các vị Phật trở 
thành đồng nhất cùng một Pháp thân. Tất cả 
các vị Phật, quá khứ, hiện tại, tương lai sống 
trong nhiều cõi khác nhau, nhận thức và thuyết 
giảng cùng một Chánh Pháp. 


Những quan điểm khác DU t ° lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





® Thành lập Tăng Già 

Người vẫn ngôi dưới cội bồ để tại Bồ Đề 
Đạo Tràng gần bờ sông Ni Liên Thiền trong 
bốn tuân hoặc có thể lâu hơn để hồi tưởng lại 
con đường đi đến giác ngộ và do dự trước vấn 
đề có nên thuyết Pháp hay không. Người cho 
rằng chánh Pháp mà Người thấu hiểu được quá 
cao siêu và mâu nhiệm vượt qua sự hiểu biết 
của con người. Ngay lúc đó, Phạm Vương xuất 
hiện và van nài Người thuyết pháp, Người 
đồng ý. Tại Vườn Nai thuộc thành Ba La Nại, 
Người đã thuyết giảng kinh Chuyển Pháp 
Luân. Người giảng răng có hai loại thái cực 
mà người đã giác ngộ không nên tu tập. Thứ 
nhất, điều gì liên quan đến sự đam mê và xa 
hoa, những điều tầm thường thấp kém, đê tiện, 
vô minh, vô ích. Thứ hai, điều gì mà liên quan 
đến sự tự hành xác khô hạnh, như làm đau đớn 
thê xác, vô minh, vô ích. Con đường Trung 
đạo luôn đưa đến sự hiểu biết sâu sắc của tính 
thanh tịnh, đưa đến sự giác ngộ và Niết bàn. 


Những quan điểm khác Đo tC ° b 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Sau đó Người còn thuyết giảng về Tứ Diệu 
Đề. 

Đầu tiên Người giảng dạy cho năm anh em 
Kiểu Trần Như, những người đã rời bỏ Người 
lúc trước, và họ là những người thành lập 
Tăng già. Da Xá, con trai của một vị trưởng 
lão lãnh đạo của Hội người giàu, trở thành đệ 
tử hàng cư sĩ đầu tiên trong Giáo hội mới 
thành lập. Những đệ tử, cư sĩ nữ đầu tiên là mẹ 
và người vợ cũ của Da Xá. Sau đó bốn người 
bạn của Da Xá cũng đi theo họ, rồi hơn năm 
mươi người nữa. Đức Phật đề nghị sáu mươi 
đệ tử chia ra đi khắp nơi để thuyết giảng giáo 
pháp cho nhiêu người khác, giúp chúng sinh 
thoát khỏi gông cùm của vô minh, giúp con 
người nhận được phước báu vạn năng, giúp 
con người biết ban phát lòng từ bi cho thế giới, 
ban phát hạnh phúc cho cả trời và người. Các 
vị Tỳ kheo là những người từ bỏ gia đình để 
bước đi trên con đường tu hành nghiêm khắc. 
Các vị quyết tâm giữ gìn giới luật trong sạch, 
và tu tập tự kiềm chế bản thân. Con đường 


Những quan điểm khác DU h ° s 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Trung đạo được Đức Phật hướng dẫn theo 
chánh Pháp, chân lý dựa trên chính bản thân 
người tu hoàn toàn tự quyết tâm. Đó là sự tự 
giác tự tha, những điều gọi là giới luật. 


Ø Tăng già, nhà nước, và hàng cư sĩ. 

Tu sĩ là người phải từ bỏ thế giới trần tục, 
nhưng do sự cần thiết hàng ngày như thức ăn, 
quân áo v.v... nên mối quan hệ giữa Tăng, Ni 
và cư sĩ vì vậy luôn phải găn chặt. Bởi càng 
ngày người theo đạo cảng đông, và nhiều tình 
huống khó khăn xảy ra mà không thê do Tăng 
sĩ riêng lẻ phán xét. Lời tuyên bố không đủ 
đáp ứng trong tu tập, nhiều vị Tỳ kheo chưa 
xuất sắc. Như vậy, hiển nhiên có trường hợp 
người tu phạm vào những sai lâm mà lẽ ra các 
vị phải giữ gìn cho đúng phẩm hạnh của giới 
tu sĩ. Đức Phật đã cắm những hành vi sai trái 
và lập ra kỷ luật. Nguyên tắc, và quy định 
được thành lập để tránh xảy ra các vi phạm 
đạo đức. Như chúng ta đều biết, bắt đầu là một 
sự thay đổi lớn từ đời sông đơn thuần của các 


Những quan điểm khác DU h 57 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nhà tu hành lang thang trở thành một cộng 
đồng tu sĩ. Tỳ kheo sống chung với nhau, tu 
tập chung với nhau, và chia sẻ cùng nhau mọi 
vật cúng dường. Do đó phải có những nguyên 
tắc — chung và riêng lẻ — được cộng đồng sìn 
giữ, và những nguyên tắc này gọi là Giới Luật. 
Cụm từ kỷ luật đạo đức thường nằm trong 
kinh tạng Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng về 
mặt cơ bản hai điều này bị tách ra. Đạo đức là 
điều gì đó mang tính chủ quan, tự áp đặt, trong 
khi đó kỷ luật thì do người khác áp đặt. Như 
vậy nguyên tắc áp đặt cho sự vi phạm kỷ luật, 
đó là hình phạt chứ không phải là trường hợp 
đạo đức. Nhiều luật lệ dành cho tu sĩ tập trung 
trên mối liên quan giữa Tăng chúng và hàng 
cư sĩ. Điểm chính yếu trong Luật tạng có vẻ 
như được đề ra trong vài thành phố chính của 
thời Đức Phật như thành Xá Vệ, Kiều Thiểm 
Tỳ, thành Vương Xá, Ba La Nại. Ví dụ như cả 
phần liên quan đến luật Cụ túc giới được đề ra 
tại thành Ba La Nại. Trong tình huống mà 
những người ly giáo đe dọa Tăng chúng thì 


Những quan điểm khác Đo tC ° S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hàng cư sĩ nên kề cận, giúp đỡ kêu gọi các 
thành viên không tuân theo giới luật, là rất cân 
thiết để bảo tôn sự hợp nhất của Tăng chúng. 
Hơn nữa, thể chế của giới tân xuất và giới cụ 
túc khiến Tăng chúng phải liên lạc với nhà 
nước, một chế độ quan liêu, là việc không thể 
tránh được. Điều này dẫn đến việc đưa ra 
phạm trù luật cắm. Chính Đức Phật đã yều cầu 
nhiều vị vua đây quyên lực trong thời đó, Bình 
Sa vương và A Xà Thế của xứ Ma Kiệt Đề, Ba 
Tư Nặc của Câu Tát La, xây nhiều tu viện cho 
Tăng chúng và sửa lại nhiều luật lệ, nêu không 
thì những điều luật đó sẽ làm cho hành vi của 
tu sĩ trở nên bất thường. Vì vậy chắc chăn kỷ 
luật không phải quy tắc được đặt ra vào một 
thời điểm đặc biệt do Đức Phật tiên đoán trong 
một tình huống chính xác. Vì sự cân thiết, 
Người đã đặt ra luật lệ mà những luật lệ này 
đều phải trải qua một quá trình xây dựng nền 
tảng của Tăng già. Trong 45 năm giảng dạy 
chánh Pháp, Người đã lập ra một giới luật 
công bằng. Ngay buổi ban đầu hàng đệ tử đầu 


Những quan điểm khác ĐỀ 59 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tiên chỉ là một số ít, hoặc chỉ vài chục người. 
Cho đến khi Phật nhập diệt thì người theo đạo 
Phật lên đến một con số rất đáng kể, và cũng 
không phải tất cả các đệ tử Phật đều được nghe 
chính Phật nói về chánh Pháp hoặc giới luật. 

Về sau này, có nhiều yêu cầu thay đối để 
hợp nhất sự khác biệt ở từng địa phương, môi 
trường, và thời gian. Không gian và thời gian 
là một trở ngại được nói đến để sự thay đôi 
được tán thành, và những thay đổi về giới luật 
hoặc giới luật nào có thê hủy bỏ cũng là một 
yếu tô nghi vấn. 


II. Đề Bà Đạt Đa — kẻ ly giáo đầu tiên 

Trong tạng kinh Pall, sau khi Phật nhập 
diệt, Đề Bà Đạt Đa bị dèm pha rất nhiều về 
tính cách riêng. Nhiều phân chính trong vài bộ 
kinh thể hiện sự trung thành với ông. Nhưng 
trone hầu hết các chú giải, ông bị xem xét dưới 
góc độ thù ky. Nhiễu lời tuyên bố còn xem ông 
như một kẻ thù xấu xa nhất của Đức Phật. Ví 
dụ trong kinh Bốn Sanh nói như sau: 


Những quan điểm khác DU 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Một thời, Bồ Tát là linh dương thường đến 
ăn trái cây ở một nơi nọ. Một hôm người thợ 
săn phát hiện ra Ngài và rình để giết, nhưng 
Ngài đã có sự nghi ngờ về việc mai phục của 
người thợ săn nên Ngài đã thoát chết. Câu 
chuyện nói đến âm mưu giết Phật của Đề Bà 
Đạt Đa. Người thợ săn là hình ảnh của Đề Bà 
Đạt Đa. 

Bồ tát một lần làm vua ở xứ Ba La Nại, có 
tên là Mahasilava. Ngài xây dựng sáu nơi phát 
chân và làm ra luật trong cách thiện hạnh. Một 
vị quan của Ngài, người đã thông dâm với 
cung nữ, và bị trục xuất. Sau đó tên quan này 
phục vụ cho vua Kiều Tát La. Hắn lập ra vài 
nhóm côn đồ để xâm chiếm biên giới của vua 
Mahasilava vào nhiều thời điểm khác nhau. 
Khi bị bắt đưa đến gặp vua Mahasilava, chúng 
được vua cho tiền và thả đi, lại còn được 
khuyên bảo giúp chúng sửa đổi hành động sai 
trái nảy. Tên quan đó nghĩ rằng vua 
Mahasilava sẽ dễ bị bắt vì tính nhân từ nên xúi 
giục vua xứ Kiều Tát La đi bắt vua 


Những quan điểm khác DU 61 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Mahasilava. Vua Kiều Tát La thành lập đội 
quân đi chinh phạt. Người của vua Mahasilava 
đã có lệnh không kháng cự nên vua 
Mahasilava và các quan đều bị bắt và bị chôn 
đến tận cô trong một nghĩa trang. Đêm đó, khi 
những con chó hoang tiến đến ăn thịt họ thì 
vua Mahasilava cắn chặt vào cô con chó đến 
gần Ngài. Con thú rú kinh hoàng làm cả bẩy 
chạy mất. Trong lúc cố thoát nó bị đất quanh 
ngài Mahasilava cuốn chặt, nhờ vậy Ngài có 
cách thoát thân và giải cứu cho cả nhóm người 
của mình. 

Trong nghĩa địa đó có hai con quỹ dạ xoa 
đang tranh chấp một xác chết, và chúng 
nhờ Ngài Mahasilava giải quyết dùm. Nhưng 
Ngài cần tắm rửa trước, chúng cung cấp những 
thứ Ngài cần; nước, thức ăn, những thứ chiếm 
đoạt từ thành Ba La Nại và đưa Ngài một 
thanh gươm. Ngài đã cắt thi thể thành hai cho 
mỗi người một nửa. Sau đó chúng cho Ngài 
một chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, Ngài khôi phục lại 
xứ sở của mình, và Mahasilava hết lòng 


Những quan điểm khác DU 9) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





khuyên nhủ mọi người nên sống và gìn giữ 
nền đạo đức cho bền vững. Đề Bà Đạt Đa là 
tên quan phản bội trong câu chuyện. 

Bỏ Tát đã từng là khi sống bên bờ sông. 
Ông thường đi qua đi lại bờ bên đây bên kia, 
và phải nhảy qua nhảy lại trên hòn đá giữa 
sông. Ở đó có một cặp vợ chồng cá sấu. Cô vợ 
rất muốn ăn trái tim của anh chàng khi nọ nên 
bàn với chồng rình bắt khi chàng khi nhảy tới 
hòn đá. Hôm đó thủy triều xuống thấp nên hòn 
đá cao hơn bình thường, chàng khỉ khôn ngoan 
nhận ra nguy hiểm nên nói chuyện với hòn đá 
nhưng không được đáp lời, anh chàng khỉ nói 
tiếp: “Đá ơi! sao hôm nay ngươi không nói 
chuyện với ta?”. Cá sâu bèn lộ hình tướng và 
cả âm mưu của hắn. Anh chàng khi kiên quyết 
đánh bại cá sấu, cho nên chàng bảo cá sâu hãy 
mở miệng ra vì khi mở miệng thì cá sấu sẽ 
nhắm mắt lại. Cá sấu làm theo lời khi và anh 
chàng khôn ngoan đã thoát qua bờ sông bên 
kia. Câu chuyện nói đến mưu đồ giết Phật của 
Đẻ Bà Đạt Đa. 


Những quan điểm khác DU & 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Một thời, Đề Bà Đạt Đa sinh ra được làm 
khỉ chúa, và Bồ Tát là con của khi chúa. Khi 
chúa có thói quen dùng răng cắn thiến tất cả 
con cháu nhà khỉ vì sợ rằng một ngày nào đó 
chúng sẽ thay thê hắn. Nhưng mẹ của Bồ Tát 
rời bỏ đàn đi sống ở một nơi khác trước khi 
sinh Ngài, và nuôi Ngài lớn lên. Khi Ngài lớn, 
Ngài trở về tìm khi chúa nhưng khi chúa lại 
tìm cách giết khi con bằng cách ôm siết chặt, 
nhưng Bỏ Tát lại có sức mạnh hơn khi cha. 
Sau đó Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Ngài đến dòng 
suối bên cạnh để hái hoa sen. Dòng suối đó là 
nơi của các con chăn tỉnh sinh sống. Đề Bà 
Đạt Đa làm ra vẻ như muốn trao vương miện 
lại cho con. Bồ Tát biết đó là nơi ở của chăn 
tinh, nên Ngài hái sen bằng cách nhảy qua 
nhảy lại từ bờ suối này đến bờ suối kia, và 
năm chặt hoa sen. Những con chẵn tinh nhìn 
thấy Ngài tỏ lòng ngưỡng mộ, nói rằng Ngài là 
người kết hợp cả ba tính chất khéo tay, dũng 
cảm, và tháo vát, là người sẽ không bao giờ bị 
đánh bại. Khi khi chúa nhìn thấy con mình trở 


Những quan điểm khác DU s lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





về với các con chăn tinh đang cầm hoa sen, 
ông ngã lăn ra chết vì đột quy. 

Vua Ba La Nại có người con trai mà mọi 
người đều rất ghét, tên là Dutthakumara. Một 
ngày kia hắn đang tắm sông thì cơn bão ập 
đến, hắn sai kẻ hầu đưa hắn ra giữa sông để 
tắm. Ngay sau đó những kẻ hâu này ném hắn 
xuống nước và trở về tâu với vua là hắn bị mất 
tích. Hắn bị nước cuốn trôi nhưng bám được 
vào một cành cây, trên đó cũng có một con 
răn, một con chuột, và một con vẹt bị bão đây 
đi. Bộ Tát là nhà tu hành sống trên bờ sông đó 
đã cứu bốn chúng sinh này và chăm sóc họ. 
Khi họ chào từ biệt Ngài thì con rắn nói rằng 
nó có bốn trăm triệu giấu kỹ một chỗ. Khi vị tu 
sĩ vừa hỏi điều đó thì chúng tranh nhau. Con 
chuột có ba mươi hạt hạch có sẵn cho vị tu sĩ 
sử dụng, con vẹt hứa sẽ mang xe ngựa tải gạo, 
và Duttha hứa sẽ cung cấp cho Ngài bốn vật 
cần thiết. Nhưng trong tâm hắn, hắn rất ghét 
Ngài và rắp tâm trả thù. 

Sau khi Duttha lên ngôi, Ngài muốn thử 


Những quan điểm khác nhau s b 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cô xưa 





lòng trung thành của những vị khách xưa kia. 
Ngài đến chỗ con rắn và gọi tên nó, nó lập tức 
xuất hiện và trao kho báu cho Ngài. Cả con 
chuột và vẹt đều làm theo lời hứa. Riêng chỉ 
Duttha, đang cưỡi ngựa và nhìn thấy Ngài từ 
xa, hắn ra lệnh đánh đập Ngài cho đến chết. 
Trên đường đến cung điện, Ngài luôn tự nhắc 
nhở răng: “Họ đã biết thế giới này nên mới có 
tục ngữ thà rằng cứu một khúc gỗ còn hơn là 
cứu con người.” Khi được hỏi về ý nghĩa của 
câu đó, Ngài đưa ra cả câu chuyện trên. Một 
người giận dữ đã giam giữ Duttha cho đến 
chết và đưa vị tu sĩ lên ngôi vua. Sau đó Ngài 
đưa con rắn, chuột, và vẹt về cung điện đề 
chăm sóc. Câu chuyện cũng là nói đến âm 
mưu giết Phật của Đề Bà Đạt Đa. Duttha là Đề 
Bà Đạt Đa, con rắn là ngài Xá Lợi Phất, con 
chuột là ngài Mục Kiền Liên, và con vẹt là 
ngài A Nan. 

Một thời, Bồ Tát là người lãnh đạo năm 
trăm vị tu sĩ. Ngày kia, một vị tu sĩ có tính nói 
nhiều tiến đến vị huynh đệ bị bệnh vàng da 


Những quan điểm khác DU t 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đang chẻ củi, làm vị này khó chịu thêm khi 
dạy cho ông cách chẻ củi. VỊ tu sĩ bệnh tật này 
đã bửa ông ta một cái chết tươi. Ngay khi đó, 
con gà gô thường gáy trên một ô kiến gần đó 
cũng bị tên bắn chim giết chết. Bồ Tát chỉ ra 
cho đệ tử Ngài thấy cả hai cái chết đều do tật 
nói nhiều. Câu chuyện đề cập đến Kokalika, vị 
tu sĩ hay nói, sau này là đệ tử của Đề Bà Đạt 
Đa. 

Bồ Tát có một thời là voi của vua 
Magadha tại thành Vương Xá. Khi vua cõi voi 
trong đám rước, dân chúng chỉ nhìn vào mắt 
của voi thôi. Vì vậy mà vua ghen tị lên kế 
hoạch đấy voi xuống vách núi đứng để giết 
vol. Người quản tượng phát hiện ra âm mưu và 
đưa voi đi về xứ Ba La Nại. Vua xứ này vui 
mừng đón tiếp họ. Sau đó họ đã ĐIÚp Vua 
giành lấy chủ quyên trên khắp nước Ấn Độ. 
Câu chuyện nảy để cập đến Đề Bà Đạt Đa 
chen ty với lòng ngưỡng mộ của dân chúng 
đối với Phật. Vua Mapgadha là Đề Bà Đạt Đa, 
ngài Xá Lợi Phất là vua xứ Ba La Nại, người 


Những quan điểm khác Đo li 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





quản tượng là ngài A Nan. 

Bỏ Tát đã từng là một con thắn lăn rất kính 
trọng vị tu sĩ thanh cao sống gần ụ đất, nơi mà 
ông cũng đang sống. Rồi một hôm vị tu sĩ này 
rời đi và vị xấu tính khác đến ở. Với người này 
ông vẫn tỏ ra tôn kính. Ngày nọ, dân làng 
mang một đĩa thịt thằn lăn đến cho vị tu sĩ. Rất 
thích vị ngon của chúng vị tu sĩ có ý muốn giết 
ông vì cho rằng thịt ông nhiều hơn. Nhưng Bồ 
Tát phát hiện ý đồ nên kịp thời trốn thoát, và 
tố giác kẻ đạo đức giả. Câu chuyện nói đến 
một vị tu sĩ xấu xa. 

Vào một kiếp, Bỗ Tát sống trong một ngôi 
làng gần thành Ba La Nại, vợ ông là người đẹp 
nhất làng tên là Tu Xà Đa. Hôm đó, nàng xin 
chồng làm kẹo để đến thăm cha mẹ nàng trong 
thành Ba La Nại. Trên đường đi vua thành Ba 
La Nại nhìn thấy nàng và muốn chiếm hữu. 
Ông ta ra lệnh mang những hạt châu báu của 
vương miện giâu trong Xe ngựa của Bỏ Tái. 
Sau đó họ kêu lên bị mất trộm, rồi Bồ Tát bị 
bắt giam, và bị án tử hình. Nhưng lòng thương 


Những quan điểm khác DU t 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tiếc của nàng Tu Xà Đa làm lay động tới Thích 
Đề Hoàn nên Ngài xuống trần øilan xem Xét. 
Ngài thay thế vua vào ngục giam và bị chém 
đâu, và đưa Bồ Tát trở thành vua. Sau đó Ngài 
mới tiết lộ nhân thân của Ngài. Câu chuyện kể 
về âm mưu giết hại Phật của Đề Bà Đạt Đa, 
ông chính là vị vua đó. Thích Đề Hoàn là A 
Nậu Lâu Đà, Tu Xà Đa là Rahulamata. Ở đây 
cũng nói đến trường hợp người đàn ông được 
hạnh phúc do đức hạnh đàn bà. 

Trong rừng nọ có ba người bạn chơi với 
nhau là con linh dương, con chim gõ kiến, và 
con rùa. Vào một đêm, con linh dương bị sa 
lưới của thợ săn. Con rùa và con chim gõ kiến 
làm hết sức để cứu linh dương. Nhưng ngay 
khi con linh dương trốn thoát thì con rùa bị bắt 
vì đã kiệt sức. Linh dương lại tìm cách cứu 
thoát rùa. Linh dương là Bồ Tát, chim gõ kiến 
là Xá Lợi Phất, con rùa là Mục Kiên Liên, tên 
thợ săn là Đề Bà Đạt Đa. Câu chuyện nói đến 
tính độc ác của Đề Bà Đạt Đa. 

Bỏ Tát có kiếp là Dhammaddhaja, giáo sĩ 


Những quan điểm khác DU 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





của vua Yasapanil xứ Ba La Nại. Một hôm 
tướng của vua, Kalaka, người quen ăn hỗi lộ, 
ra một quyết định sai lầm cho một bản án. Bồ 
Tát yêu câu nghe lại vụ án đó và quyết định 
chiếu cô cho nguyên đơn. Dân chúng tán thành 
và vua giao Ngài làm quan tòa. Vì vậy Kalaka 
muốn giết Bỏ Tát nên tìm một cái cớ để đưa 
vào chỗ chết, bằng cách ton hót với vua rằng 
Bỏ Tát quá nỗi tiếng. Vua nghe theo lời hắn 
nên giao cho Ngài nhiều nhiệm vụ khó thực 
hiện. 

DhammaddhaJa được Sakka giúp đỡ đã 
hoàn thành mọi công việc đó. Một hôm, vua ra 
lệnh cho Ngài phải tìm được người g1ữ vườn 
phải có bốn đức tính tốt, lần này Ngài cũng 
được sự giúp đỡ của Sakka, Bồ Tát tìm ra 
Chattapanml, thợ hớt tóc của vua. Với sự đòi hỏi 
những tính tốt mà Chattapani đáp ứng là 
không đó ky, không rượu chè, không ham mê 
tửu sắc, không sân si. Rồi ông ta kế những câu 
chuyện troneg kiếp quá khứ, những kinh 
nghiệm đã khiến ông ta từ bỏ mọi tội ác. Sau 


Những quan điểm khác DU gì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





một thời gian dài khi nhà vua phát hiện ra sự 
phản bội của Kalaka thì hắn bị xử chém. Câu 
chuyện nảy nói đến Đề Bà Đạt Đa đã tìm cách 
giết Phật. Kalaka là Đề Bà Đạt Đa, ngài Xá 
Lợi Phất là Chattapani. 

Vào một kiếp khác, Đức Phật là khi tên 
Nandiva, cùng với anh trai của ông là 
Cullanandiya, cai quản một bầy khỉ tám ngàn 
con. Họ có một bà mẹ bị mù. Một hôm họ phát 
hiện ra khi cả đàn khi đi xa bà không hề ăn 
được trái cây mà họ đã gởi về cho bà. Vì vậy 
họ quyết định ở lại với bà trên cây gần làng. 
Hôm đó có một Phạm tăng chuyên học theo 
Đức Thi La đi vào rừng đeo theo cung tên. 
Ông ta đã được thầy Parasariya nhắc nhở phải 
kiềm chế tạo ra ác nghiệp. Nhưng ngoài việc 
giết hại thú rừng ông ta không có cách nào 
khác để nuôi vợ con. Nhìn thấy con khỉ già, 
ông chuẩn bị giương cung bắn, nhưng con trai 
bà xin tha mạng cho mẹ bằng cách thế mạng 
họ. Ông ta bắn họ xong rồi còn bắn luôn cả khỉ 
mẹ. Trên đường về nhà ông nhìn thấy sắm sét 


Những quan điểm khác DU g ï 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đánh trúng vào nhà mình và vợ con ông đã 
chết, bản thân ông bị thiêu dưới địa ngục. Câu 
chuyện kế về sự độc ác của Đề Bà Đạt Đa, 
người thợ săn chính là ông. 

Bồ Tát một lần làm chim bô câu chúa. Họ 
thường xuyên lui tới thăm viễng một vị tu sĩ 
sông trong hang gân đó một thời gian dài. Cho 
đến một hôm vị tu sĩ này bỏ đi và tên giả mạo 
thầy tu đến ở, đàn chim vẫn tiếp tục thăm 
viếng. Một hôm dân làng đem cúng cho vị tu 
giả này một đĩa thịt chim bồ câu, ông ta thấy 
thịt quá ngon nên đã giết hại đàn bồ câu đến 
viếng mình. Câu chuyện này là ngụ ý của Bồ 
Tát muốn răn dạy đệ tử về thói đạo đức ø1ả của 
các vị tu Sĩ. 

Vào một kiếp khác Bỏ Tát là vị tu sĩ Bà La 
Môn, còn La Hầu La là con chim gà gô môi 
của một người bẫy chim. Khi con gà gô cất 
tiếng gáy thì bầy gà khác sẽ kéo đến và như 
vậy sẽ bị tên bẫy chim bắt hết. Con chim môi 
thây hồi hận về những việc làm sai trái đó, nên 
khi gặp Bồ Tát ông được Ngài giúp từ bỏ môi 


Những quan điểm khác DU h 3/2) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





lo ngại. Câu chuyện nói đến ngài La Hầu La 
sẵn sàng đạt được lợi lạc do được chỉ dẫn. 
Điều này do Mục Kiền Liên Tử Đề Tư và A 
Dục kế để chứng minh về hành vi tội lỗi do 
khởi phát từ ý định đen tối. 

Hoàng tử và công nương trên đường trở về 
hoàng cung sau một chuyến đi xa. Hai người 
đang rất đói, vài thợ săn thấy vậy nên đem 
dâng thịt thăn lăn nướng. Công nương cảm lên 
và treo lên dây leo. Đến bờ suối, họ ngôi nghỉ 
dưới gốc cây, trong khi công nương đang ngôi 
đu đưa dưới nước thì hoàng tử ăn hết cả con 
thắn lăn. Khi nàng quay lại ông nói rẵng con 
thắn lăn đã trồn mất, chỉ để lại cái đuôi. Sau 
này khi lên ngôi vua, công nương được tôn 
thành hoàng hậu nhưng chỉ là bù nhìn. Bồ Tát 
lúc đó là tướng lãnh của vua, ông muốn có sự 
công bằng đúng nghĩa cho hoàng hậu nên đã 
sáp đặt một cuộc chuyện trò để nhắc vua về 
chuyện con thăn lăn nướng. Ngay sau đó, nhà 
vua nhận ra sự hời hợt của ông đôi với hoàng 
hậu và đưa bà trở thành hoàng hậu đúng nghĩa. 


Những quan điểm khác DU t T5) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Câu chuyện kế về một đôi vợ chồng khi họ 
được biếu thịt thăn lẫn nướng, và người chồng 
đã ăn hết lúc vợ đi khỏi. Người vợ chỉ uống 
nước cho đỡ đói. Khi họ gặp Phật, người vợ 
nghe Phật hỏi về chồng bà có tốt và dễ thương 
không, thì bà trả lời không. Do đó Phật mới kế 
về câu chuyện trên trong kiếp quá khứ của họ. 
Một lần nọ, có nàng chim cút đang ấp 
trứng, trong vùng đất của những con voi. Khi 
những chú chim non vừa nở thì Bồ Tát, là voi 
chúa, cùng với đàn voI của ông đang đi ngang 
qua đó, Bồ Tát đã đặn dò cân thận để tránh 
đụng phải những chú chim con. Nhưng có một 
con voi xấu xa đi phía sau, dù đã được dặn dò, 
nhưng vẫn giẫm lên tổ chim. Chim mẹ nguyện 
trả thù, và nhờ con quạ mô mắt con vol, nhờ 
con ruôi đẻ trứng vào trũng mắt. Khi COn vOI 
bị đau đớn quẳn quại, tìm nước rửa mắt thì 
chim mẹ năn nỉ con ếch đứng ở vách núi đá 
kêu lên ôm ộp để con voi đó tưởng là vũng 
nước mà đến, và hắn đã ngã xuống chết. Câu 
chuyện nói đến Đề Bà Đạt Đa là con voi hung 


Những quan điểm khác nhau g lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cô xưa 





ác. Sau này Đức Phật kế lại như nhắc nhở rằng 
ngay cả một con chim cút nhỏ bé cũng có thê 
biết cách giết chết con voi to lớn. 

Hôm đó hoàng tử Phạm Dự của thành Ba 
La Nại đang học võ với Bỏ Tát, lúc đó là thầy 
Takkasila. Vị thầy quan sát học trò mình rồi 
cảnh báo về những hành vi thô thiển, và 
khuyên nhủ nên cư xử nhẹ nhàng hơn. Sau này 
Phạm Dự lên ngôi vua lại nghe theo lời một 
giáo sĩ Pingiya thành lập một đội quân hùng 
hậu đi chinh phục các nước khác và bắt sông 
cả ngàn vị vua. Tên vua hung bạo này không 
hề nghe theo lời thầy Takkasila. Còn Pingiya 
đề nghị một buổi hiến tế dưới hình thức làm 
mù những vị vua bị giam giữ và cho máu họ 
chảy theo dòng chung quanh thành. Điều này 
được thực hiện. Đến khi Phạm Dự đi tắm thì bị 
một con chăn tinh xé rách con mắt phải, bị con 
kên kên đâm vào mắt trái. Hắn chết trong nỗi 
thống khổ và sinh vào địa ngục. Câu chuyện 
kế về Bồ Đề Vương Tử, người đã làm mù một 
kiến trúc sư xây lâu đài cho ông, vì sợ răng 


Những quan điểm khác DU hG gi ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





người kiến trúc sư này sẽ xây cái khác nguy 
nga hơn. Bỏ Đề là Phạm Dự còn Đề Bà Đạt Đa 
là PIngiya. 

Ngày kia, ở một làng nọ có vị thầy thuốc 
nhìn thấy một con rắn đang đu đưa trên nhành 
cây chĩa ba liên nhờ Bồ Tát, lúc đó Ngài là 
một anh trai làng, bắt rắn giùm ông, nói dối đó 
là con nhím. Chàng trai trẻ leo lên và quẫn con 
răn vào cổ, nhưng khi phát hiện đó là con rắn 
anh chàng liền quăng đ1. Con rắn rơi xuống 
trúng ông thầy thuốc và căn ông khiến ông 
chết tươi. Câu chuyện cũng nói đến Đề Bà Đạt 
Đa cô ý giết Phật. Tuy nhiên ở trong kinh khác 
thì cho răng nói đến người thây thuốc là thợ 
săn Kola. 

Vào một kiếp khác, Bồ Tát sinh ra là chim 
chúa, sống trên một hòn đảo. Vài thương lái ở 
thành Ba La Nại khởi hành ra khơi, trên đường 
đi họ có thêm bạn là con quạ đen thường 
xuyên đi đây đó. Con tàu bị hư hỏng giữa biên, 
nên con quạ bay ra hòn đảo. Đến đó hắn tự 
xưng mình là người đức hạnh cao cả, tu tập 


Những quan điểm khác DU ro 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đời sống khổ hạnh và sống băng không khí. 
Đàn chim tin vào lời dối trá của hắn, nhờ hắn 
trông chừng dùm những quả trứng và các chú 
chim non, thứ mồi ngon mà môi ngày hắn đều 
xơi tái. Một hôm Bồ Tát theo dõi và phát hiện 
hành động độc ác của hắn. Đàn chim tụ về vây 
quanh hắn, mỗ sống hắn cho đến chết. Con 
quạ là nói đến sự tu hành ø1ả tạo của một vị tu 
Sĩ. 

Bồ Tát là một chàng nông dân thuộc tầng 
lớp Bà La Môn ở Salindiya trong một kiếp 
khác. Trên đường đến cánh đồng, Ngài thường 
đi qua một cái mương và làm bạn với một con 
cua vàng sông trong mương đó. Có một con 
quạ cái luôn mong muốn mô mắt anh nông dân 
nên thuyết phục con quạ đực xúi con răn căn 
chết anh ta. Khi bị nọc rán độc lan vào người, 
chàng nông dân rơi xuống gân cái mương. 
Nghe tiếng động mạnh con cua trồi lên mặt 
nước và nhìn thấy con quạ sắp mồ mắt anh 
nông dân, con cua kẹp chặt con quạ, khi con 
rắn đến cứu thì cũng bị cua kẹp luôn. Cua bắt 


Những quan điểm khác nhau gửi 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cô xưa 





con răn phải hút hết chất độc trong người anh 
nông dân ra. Khi anh nông dân tỉnh dậy, cua 
siết chặt cô cả hai con vật cho đến chết. Câu 
chuyện kế về A Nan, người đã cô sức cứu 
Phật. Cua là ngài A Nan, Mara là con rắn, Đề 
Bà Đạt Đa là con quạ. 

Trên đây là những mâu chuyện nói về tiền 
thân của Đức Phật, những duyên nghiệp từ 
hàng ngàn kiếp của Đức Phật và những vị đệ 
tử của Ngài, và cả mối oan nghiệt của Ngài và 
Đẻ Bà Đạt Đa. 


9 Mối quan hệ gia tộc giữa Đức Phật và 
Đề Bà Đạt Đa 

Có tư liệu cho rằng mối quan hệ gia phả 
giữa đức Phật và Đề Bà Đạt Đa là điều thú vị 
nồi trội trong việc nghiên cứu nguyên nhân sự 
bất đồng quan điểm của Đề Bà Đạt Đa. 

Trong cuốn Munual of Buddhism, A.M. 
Hoecart trích đoạn từ Spence Hardy về cách 
nào mà ba mươi hai người con trai của Rama 
thuộc bộ lạc Koli lại cưới ba mươi hai nàng 


Những quan điểm khác DU t g lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





con gái bà con cô cậu với họ thuộc bộ lạc 
Sakya. “Fừ đây sẽ có một phong tục giữa hai 
bộ lạc Koli va Sakya được tạo ra do sự kết hôn 
của họ”. Trong hệ thống anh em dòng họ con 
cô con cậu, những đứa con sinh ra đời đều 
được cha mẹ mong muốn kết hôn với nhau. 
Nhưng anh em chú bác thi không được. Theo 
thuật ngữ, khi đàn ông cưới em họ của mình là 
cách phát minh đề biêu lộ sự thật họ là anh em 
họ. Hình thức hôn nhân như vậy được cân 
nhắc rằng cậu là cha chồng, hoặc cha vợ, còn 
cô là mẹ chồng hoặc mẹ vợ, như vậy bất cứ 
người nảo cũng phát triển được nồi giỗng. 

Đề Bà Đạt Đa đã nghĩ rằng: “Gia đình ta 
có một vinh hạnh ngang bằng với Phật. Trước 
khi xuất gia, ta cũng được tôn xưng kinh trọng, 
nhưng bây giờ tại sao sự kính trọng đối với ta 
lại kém đi. Ta phải có được năm trăm đệ tử. 
Nhưng trước đó, ta phải thuyết phục vị vua 
nào đó hoặc người khác tung hộ ta. Hoàng tộc 
thành Vương Xá và nhiêu nơi khác đêu đứng 
về phía Phát. Ta không thể lừa dối họ, vì họ 


Những quan điểm khác DU 7Q 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





rất khôn ngoan. Nhưng 4 Xà Ti hể, con trai của 
Bình Sa Vương là thiểu khôn ngoan và ngõ 
nghịch với cha mẹ, tuy vậy hắn rất hòa phóng 
với người theo hắn. Như vậy ta sẽ đưa hắn lên 
ngôi rồi ta sẽ thâu tóm thiên hạ.” 

Ngoài ra còn nhiều chứng cứ cho thấy 
giòng họ Thích Ca Thiện Giác Vương vẫn còn 
rất ghét Phật, vì không chỉ đã bỏ rơi con gái họ 
Da Du Đà La đi xuất gia, mà còn gây nên sự 
thù nghịch với con trai họ là Đề Bà Đạt Đa sau 
khi tuyên bố ông là một đệ tử trong hàng Tăng 
chúng. 

A.M. Hocart truy tìm ra thêm trong 
khuynh hướng này khi ông cho rẵng từ trước 
đã có người nhìn ra điều gì sắp xảy ra, đi đến 
kết luận răng, cuộc đua tài giữa Phật và Đề Bà 
Đạt Đa là âm thanh thù địch mang tính nghi lễ 
và tình bằng hữu của anh em họ. Tuy vậy 
chúng ta không thê biết chắc có hay không sự 
xích mích chuyện anh em họ giữa Phật và Đề 
Bà Đạt Ða? Có khi do tục lệ biến mất mà sự 
xích mích này bị diễn giải lệch lạc như một sự 


Những quan điểm khác DU t 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





thù hăn gay gắt chăng? Hoặc vào thời đó, có 
phải sự đối lập hữu nghị độc đáo chuyền thành 
thù ghét? Hoặc không hề có chuyện so tải như 
vậy giữa hai người chăng? Nhưng truyền 
thống so tài giữa anh em họ với nhau trở nên 
gán buộc cho họ. 


© Chân dung Đề Bà Đạt Đa trong kinh 
Pali. 

Trong truyền thuyết Phật giáo, Đề Bà Đạt 
Đa là em họ của Phật, giống như A Nan, thị 
giả của Phật. Nhưng trong kinh tạng Pali, A 
Nan được thể hiện là một người đáng kính, 
được nhiều sự yêu mến, thì Đề Bà Đạt Đa lại 
là tên hung bạo khét tiếng xếp vào cùng loại 
với Ma vương, do lòng khao khát lật đỗ Đức 
Phật. Trong truyền thuyết ông bị phác họa như 
một người có thói quen làm ác, người luôn 
khao khát những mưu đồ và làm nhiêu chuyện 
độc ác. Tại nhiều thời điểm khác nhau, ông 
luôn cố thay thế Phật, luôn muốn hủy hoại 
Tăng chúng, thậm chí còn giết thầy xuyên qua 


Những quan điểm khác DU S ï 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





những kế hoạch đôi bại. Nói đến Đề Bà Đạt 
Đa, Rockhill đề cập thắng rằng: “Søw này tên 
ông trở thành đồng nghĩa với những điêu tôi tệ 
xấu xa, một đổi tượng thù hán của tất cả 
những người theo Phật giáo. ” Một trong nhiều 
tình huỗng khó xử được thảo luận trong kinh 
Na Tiên, Đề Bà Đạt Đa được miêu tả như một 
sự pha trộn g1iữa thiện và ác. 

Trong các bộ sưu tập Phật giáo Ấn Độ, thì 
bức chân dung hung ác của Đề Bà Đạt Đa là 
không hoàn toàn nhất quán. Thật ra, có nhiều 
điểm lướt qua mô tả một Đề Bà Đạt Đa hoản 
toàn khác biệt, một vị thánh phạm tội, nhưng 
sự thánh thiện của ông lại được thừa nhận bởi 
nhiều vị Thánh Tăng, trong đó có ngài Xá Lợi 
Phất và cả Đức Phật. Ví dụ như trong kinh luật 
của tông phái Hữu Bộ, chúng ta thấy răng tô 
chức của ông trong mười hai năm đã trở thành 
nề nếp. Bản thân ông tu tập đầy đủ đức hạnh. 
Ông đọc tụng kinh, giữ gìn giới luật, cỗ gắng 
tu tập theo đúng chánh Pháp. Trong Tăng Nhúứt 
A Hàm, Để Bà Đạt Đa bộc lộ bản thân là 


Những quan điểm khác Đo h s9) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





người có chánh kiến, và thuyết giảng đúng 
chánh pháp. Rồi sau đó, một chút thắc mắc là 
tại sao Xá Lợi Phất tôn xưng ông là thánh 
thiện: “Vj thánh có nhiều sức mạnh tâm linh, 
có đây đủ uy nghiêm”. Sự tôn vinh này cũng 
được Phật xác nhận là đúng. Câu chuyện về sự 
thánh thiện của Đề Bà Đạt Đa được xác nhận 
trong kinh Vô Vẫn Tự Thuyết. Đề Bà Đạt Đa 
được đề cao là vị Thánh Tăng trong nhiều vị 
Thánh Tăng khác. Trong mười một vị Thánh 
Tăng đứng sau Phật, Ông và mười vị khác, 
cùng các đại đệ tử Phật, đã được ghi nhận 
trong tạng kinh Pali. Đề Bà Đạt Đa là người 
đứng thứ mười. Thứ nhất là ngài Xá Lợi Phát, 
thứ hai ngài Mục kiền Liên, Ca Diếp, A Nan, 
La Hầu La, A Nậu Lâu Đà, Ca Chiên Diên, Tư 
Bỏ Đề, A Na Luật, Ưu Bà Ly. Đức Phật nói về 
mười một vị này như hàng Phạm Tăng, “Này 
Tỳ Kheo, đây là các Phạm Tăng, đây là các 
Phạm Tang. `” Đức Phật định nghĩa Phạm Tăng 
như sau: “Các vị đã giác ngộ, đã ngăn được 
điêu ác, có năng lực nhiếp tâm, nhận thức, 


Những quan điểm khác DU SẮ 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





không còn bị trói buộc vào thể fục này nữa. ” 
Đề Bà Đạt Đa cũng biểu hiện những đặc 
tính của hàng Thánh Tăng, thậm chí ngay 
trong những đoạn trích dẫn thể hiện công khai 
sự thù ghét ông. Chăng hạn như ông được 
miêu tả là người thiền định đơn độc. Hơn nữa, 
như chúng ta sẽ nhìn thấy, ông ủng hộ hạnh 
đầu đà như là Tăng phải sông trong rừng, nơi ở 
là gốc cây, đi khất thực, mặc băng những 
mảnh vải vụn chắp lại, v.v... Đề Bà Đạt Đa 
được công nhận là vị thầy sáng suốt, qua sự 
giác ngộ của Ông và trong tiến trình triển đạt 
các năng lực siêu phàm. Hàng cư sĩ tôn sùng 
ông và hết lòng dâng tặng cúng dường, Ông 
cũng có rất nhiều đệ tử. Ông là người có tài 
hùng biện, thuyết giảng. Băng chánh pháp, ông 
đã giảng dạy Tăng chúng cho mãi đến khuya 
nhưng lại giúp họ hoan hỷ, vui mừng, thích 
thú, và tỉnh thức. Những điểm này nói lên Ông 
không phải là kẻ hung ác mà là một vị thầy 
đức độ phù hợp với một mẫu Thánh Tăng sống 
trong rừng sâu. Chính điều này cũng nêu lên 


Những quan điểm khác DU s 4 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





vẫn đề tại sao Đề Bà Đạt Đa lại bị vu khống, 
nói xấu như là một hiện thân của quỷ dữ, và ở 
một mặt khác Ông lại được mô tả như một bậc 
Thánh. 

Đề tìm lời giải đáp, chúng ta hãy xem xét 
những chủ đề chính trong truyền thuyết của 
Ông được tìm thấy trong văn chương còn lưu 
lại. 


a. Chân dung Đề Bà Đạt Đa trong 
truyền thuyết. 

Qua nhiều phân tích chỉ tiết của các tư liệu 
chung quanh Đề Bà Đạt Đa, MukherjJee cho 
răng yêu tố tiêu sử của Đề Bà Đạt Đa được 
chia thành ba phần: truyền thống chính yếu, 
truyền thông thứ yếu, và những bản ghi chép 
riêng lẻ. 

Nguồn tư liệu nguyên bản, truyền thống 
chính yếu, bao gồm mười lăm đoạn trong kinh 
luật Pali: Tăng Giả Bà Thi Sa và Tiêu Dụ kinh, 
Tăng GIà Bà Thị Sa và Kẻ Ly giáo trong luật 
tạng của Pháp Tạng Bộ, Di Sa Tắc Bộ, Nhứt 


Những quan điểm khác DU h S ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Thiết Hữu Căn Bốn Bộ, Hữu Bộ Tông. Nội 
dung của phần truyền thông chính yêu này 
được rút ngăn bao gøôm truyện thuyết của Đề 
Bà Đạt Đa từ lúc tổ chức của ông đã trở thành 
nê nếp, đến lúc ông chia rẽ cộng đồng rồi tìm 
cách hại Phật, cho đến khi ông mất. 

Nguồn tư liệu thứ hai bao gồm bốn đoạn 
được tìm thấy nguyên sốc trong luật tạng Hữu 
Bộ Tông và Phật Bản Hạnh tập. Trong đó gôm 
những phân tóm tắt về dòng họ Đề Bà Đạt Đa, 
chuyện về việc Ông tìm cách giết voi, Ông thi 
bắn cung, Ông mưu hại Phật, và Ông bị rơi 
xuống địa ngục. 

Những bản ghi chép riêng lẻ bao gồm 
mười lăm đoạn phụ bản, mỗi bản được tìm 
thấy trong một phẩm, chín đoạn được tìm thấy 
trong luật tạng Hữu bộ tông, và sáu đoạn rải 
rác trong Tăng Chị bộ kinh, Pháp Tạng luật 
bộ, Di Sa Tắc luật bộ, Nhứt Thiết Hữu Căn 
Bốn luật bộ, Tăng Nhứt A Hàm. Những đoạn 
này miêu tả nhiều giai đoạn khác nhau của 
Ông, từ lúc tuổi thơ cho đến về sau. 


Những quan điểm khác Đo t 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Theo Mukherjee, mười lắm đoạn truyền 
thống chính yêu trong luật tạng của năm tông 
phái, tiêu biểu cho giai cấp cô xưa và nên tảng 
thiết yếu. của tiểu sử ngải Đề Bà Đạt Đa. Cả 
hai, truyền thông thứ yếu và bản ghi chép 
riêng lẻ, đại diện rõ nét hơn cho những phân 
phụ bản sau này đối với tư liệu phán xét mà 
Bareau đã đông tình, ông là người nghiên cứu 
rất kỹ về truyền thuyết của Đề Bà Đạt Đa. Hai 
khía cạnh đôi nghịch nhau trong nhân cách của 
Đề Bà Đạt Đa, Thánh Tăng và người tôi tệ, 
không hề khớp với nhau so với truyền thông 
nguyên bản. Vì vậy, vấn đề chính cho sự đối 
nghịch trong cách mô tả Đề Bà Đạt Đa có lẽ 
tốt nhất được quy cho truyền thuyết trong một 
giai cấp cô xưa, theo mười lăm đoạn được tìm 
thấy trong truyền thống chính yêu. Những 
phân tóm tắt sắp xếp trong kinh tạng Pali, cái 
khác biệt trong luật tạng, đã chỉ ra điểm hợp 
lý. 

Trong Tăng Giả Bà Thi Sa nói rằng: Vào 
một ngày nọ, trong khu rừng tre thuộc thành 


Những quan điểm khác Đo S7 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Vương Xả, Đề Bà Đạt Đa, người tu theo Phật, 
đến øsặp bốn người khác, Kokalika, 
Katamorakatissaka, con trai của phu nhân 
Khanda, và Samuddadatta cũng là đệ tử Phật. 
Ông đề nghị họ nên phân chia thêm giới luật. 
Khi Kokalika hỏi về cách thức để họ có thê 
thực hiện chủ đích này thì Đề Bà Đạt Đa đề 
nghị cả năm người nên đến yêu câu Phật xây 
dựng năm giới hạnh đầu đà mà những người 
theo Phật phải tu tập. Ông nói: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài đã khuyên có nhiễu 
cách để giảm tham dục, mà được hài lòng. 
Bạch Thể Tôn, năm điều này giúp để giảm 
tham dục, và để hài lòng; nên từ bỏ thói xâu, 
giữ gìn giới luật, nên làm những việc tốt, ngăn 
ngửa điều ác, tu hành tỉnh tấn. ” 

“Thật là tốt nếu Tăng chúng suốt đời nên 
sống trong rừng. Bất cứ tu sĩ nào mà đi đến 
các nhà lân cận trong vùng thì tội lôi sẽ làm ô 
DT2 họ. ” 

“Suốt đời t sĩ nên đi khất thực. Bất cứ 
người nào nhận lời mời, tỘi lỗi sẽ làm họ mất 


Những quan điểm khác nhau S S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cô xưa 





thanh danh. ” 

“Suốt đời tu sĩ chỉ nên mặc y áo bằng vải 
vụn. Bất cứ người nào nhận y áo do chủ nhà 
dâng cúng, tội lôi sẽ làm họ mắt thanh danh. ” 

“Suốt đời tu sĩ nên sống dưới gốc cây. Bất 
Cứ người nào tránh né, tội lỗi sẽ làm ô uễ họ. ” 

“Suốt đời tu sĩ nên ăn chay. Bất cứ người 
nào ăn thịt cá, tội lôi sẽ làm ô uễ họ. ” 

Rồi Đề Bà Đạt Đa giải thích lý do căn bản 
trong lời đề nghị của Ông: “7 sĩ Cổ Đàm sẽ 
không đồng thuận những điều này, thì như vậy 
chúng ta sẽ thắng lòng người bằng phương 
pháp tu tập năm giới luật này. Hỡi những 
người đáng kính, năm giới luật này có thể tạo 
ra sự bất động trong giới luật của tu sĩ Cô 
Đàm, sẽ làm mất sự hòa thuận. Hởi những 
người đảng kính hãy VÌ Sự QHÝ fFOHØ COH HgHỜiI 
đối với sự tu hành khổ hạnh. ” 

Theo ý nguyện, Đề Bà Đạt Đa cùng bốn 
người của Ông đến gặp Phật và Đề Bà Đạt Đa 
bày tỏ lời đề nghị của Ông với Phật. Phật đã 
biết trước việc này nên Ngài không tiếp nhận. 


Những quan điểm khác nhau 
trong đạo Phật vào thời An Độ cô xưa 





Ngài để Tăng chúng quyền lựa chọn và áp đặt 
Đê Bà Đạt Đa không được ly giáo trong Tăng 
1à. 

“Này Đề Bà Đạt Đa, hãy thôi ẩi .... cứ để 
cho Tăng sĩ lựa chọn sông trong rừng hay 
sống lân cận với cư dân. Hãy để cho Tăng sĩ 
lựa chọn đi khất thực. Hãy để cho họ chọn lựa 
mặc vải vụn hay nhận y do được dâng cúng. 
Đề Bà Đạt Đa sẽ được pháp ở tạm dưới gốc 
cây tám tháng. Thịt cá được thanh lọc trong 
sạch cả ba điểm: không thấy, không nghe, 
không bị giết, sẽ mang đến cho ông.” 

Thực tế, Đức Phật cho phép sự khổ hạnh 
của Đề Bà Đạt Đa như sự lựa chọn tu tập của 
Tỳ kheo. Tuy nhiên Ngài không để cả đời họ 
bị cưỡng bách tu tập khổ hạnh. 

Bị Phật từ chối, Đề Bà Đạt Đa ra về mà 
lòng hân hoan vui mừng. Tỏ lòng tôn kính với 
Phật, Ông ra đi cùng với bốn người đồng liêu 
đến thành Vương Xá. Tại đó Ông tuyên bố với 
hàng cư sĩ rắng trong khi Ông và huynh đệ của 
Ông nghiêm túc tu tập hạnh đầu đà, còn Phật 


Những quan điểm khác DU 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





và đệ tử của Ngài thì không. Vài cư sĩ khâm 
phục và theo họ. “Những vị tu sĩ ẩn dật này 
gi gìn giới luật, tu tập xóa bỏ ác đạo; Còn tu 
sĩ Cô Đàm thì sống xa hoa.” Tuy nhiên, nhiều 
cư sĩ trung thành với Phật cảm thấy rất đau 
lòng vì sự ly giáo này. Khi những vị tu sĩ khác 
nghe đến sự kiện này, họ bẩm báo lên đẳng 
Thế Tôn, buộc tội Đề Bà Đạt Đa đã kích động 
cuộc ly giáo. Phật hỏi Đề Bà Đạt Đa việc đó 
có thật không thì Ông công nhận là có. Phật 
khiến trách Ông và để ra giới luật rằng nếu vị 
tỳ kheo nào muốn ly giáo thì phải sám hỗi ba 
lần. Nếu vị đó không cảnh tỉnh thì sẽ bị tân 
xuất. 

Trong Tăng già Bà Thi Sa (13 điều trong 
227 điều của giới bản tỳ kheo trong kinh Phân 
Biệt) ghi chép một sự kiện xa hơn dẫn đến giới 
luật liên quan đến người ủng hộ việc kích động 
ly giáo. Kokalika, Katamorakatissaka, con trai 
của phu nhân Khanda, và Samuddadatta vô 
tình nghe được nhiều tu sĩ phê phán Đề Bà Đạt 
Đa đã kích động ly giáo: “Đề Bà Đạt Đa 


Những quan điểm khác DU O | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





không phải là người thuyết giảng chánh pháp, 
không phải là người tuyên bồ giới luật. Làm 
sao ông ta có thể tiến hành việc ly giáo, phá 
hòa hợp Tăng?” Bốn người họ liền trả lời: 
“Đừng nói như vậy, hỡi người đáng kính. Đề 
Bà Đạt Đa là người nói chánh pháp, là người 
tuyên bỗ giới luật, là người phô bày, biểu lộ 
ước muốn và mục đích của chúng ta. Ngài biết 
những điều Ngài nói là tốt cho chúng ta.”. 
Điều này được trình lên Phật. Đức Phật lập ra 
giới luật răng nếu vị Tỳ kheo nào ủng hộ cho 
kẻ ly giáo thì sẽ phải bố tát ba lần, rồi sau đó 
nếu không hối lỗi thì sẽ bị tân xuất, theo luật 
Tăng tàn — Tăng già Bà Thị Sa. 


b. Đề Bà Đạt Đa và sức mạnh siêu nhiên 

Có lẽ một trong những nguyên nhân khiến 
Đề Bà Đạt Đa tách ra khỏi Phật là việc bị loại 
bỏ sức mạnh siêu nhiên, một thể mạnh của 
Ông. 

Trong Tiểu phẩm luật tạng nói rằng khi 
Phật nghe ấn sĩ Bạt La Đà Thấm Xa phô 


Những quan điểm khác DU h O 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trương năng lực thần bí bằng cách bay lượn 
trên không trung ba lần quanh thành Vương 
Xá, Người liền quở trách vì ông đã phô bày 
những việc nhỏ nhặt đó. Do đó Đề Bà Đạt Đa 
nghĩ răng một ngày nào đó ông cũng sẽ bị Phật 
quở măng như vậy, và Ông cảm thấy khó chịu. 
Một hôm khi Phật đi đến Linh Thứu Sơn, ngọn 
núi nơi Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
và nhiều kinh khác, thì Đề Bà Đạt Đa cho đá 
lăn xuống đè Phật. 

Nói về năng lực siêu nhiên của Đề Bà Đạt 
Đa và sự thù địch của Ông đối với Phật, A.H. 
Hoecart nêu lên sự nghi ngờ răng có lẽ sự thù 
địch của Đề Bà Đạt Đa chỉ đơn thuần là sự hận 
thủ bình thường. Rất khó hiểu lý do mà Đề Bà 
Đạt Đa sở hữu được phép mâu. Theo những 
chi chép có chứng cứ, chúng ta có một người 
đàn ông tội lỗi, quá tội lỗi so với vị cứu tinh 
của nhân loại, mà lại được ban tặng phép mâu, 
điều mà chỉ có thể đạt được bằng con đường 
thực hành thiền định và tu tập hướng đến mục 
đích cao cả. Truyền thống Phật giáo dường 


Những quan điểm khác DU 03 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





như cảm thấy rất khó để cô gắng giải thích 
răng: đôi với Ông, năng lực xuyên qua không 
khí và phô trương trong bất cứ hình thức nào 
cũng chỉ là lời nguyễn, điều mà đưa bản thân 
Ông vào cõi tội lỗi. Mặt khác, hoặc giả như sự 
phản kháng này thật sự là tiếng vang vọng 
hoặc sự tiếp nôi của mối thù thi tài ngày cũ 
không liên quan gì đến điều sỉ nhục về mặt đạo 
đức của cả hai phía? Lễ đương nhiên là hai vị 
lãnh đạo đối thủ được trời phú cho năng lực kỳ 
diệu, chỉ có điều người này vượt trội hơn 
người kia. Về sau, việc này lại được diễn dịch 
thành ra câu chuyện ác tâm; Quỷ dữ chống đôi 
với vị Thánh, điều khó khăn nảy sinh từ lối 
giải thích. Trả lời cho câu hỏi này, Kalipada 
Mitra viết rằng bất cứ năng lực nào mà Đê Bà 
Đạt Đa sở hữu, dường như Ông đều bị mất hết. 
Như chúng ta đã biết đó là lúc Ông bị mất 
năng lực thiền định. Và những phân tiếp theo 
sau cũng không cho thấy là Ông phục hỏi lại 
được năng lực siêu nhiên của mình. Năng lực 
siêu nhiên này không phải là điều làm chúng ta 


Những quan điểm khác DU O 4 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





ngạc nhiên. Năng lực này có hoặc tan biến 
hoàn toàn do Phật, thậm chí ngay trong chính 
ý niệm nối loạn chống lại Ngài. Chúng ta có 
thê nhìn điều này xa hơn một chút có liên quan 
đến Tiểu phẩm luật tạng. Khi Ông xuất gia với 
Phật cùng với Bạt Đề Lê Ca, A Nậu Lâu Đà, 
Bà Cửu và Kimila thuộc họ Thích Ca, Đề Bà 
Đạt Đa đạt được một cấp độ thấp của năng lực 
huyền bí. Ông thê hiện nó bằng cách hiện thân 
thành đứa bé, thắt đai bằng những con răn, và 
chợt xuất hiện trong vạt áo của A Xà Thế. Tuy 
nhiên ngay khi ý nghĩ độc ác xuất hiện thì vị 
thần sở hữu ông liền giảm bớt đi năng lực đó. 
Vì vậy năng lực của ông ngày càng suy yếu. 
Trong Tiểu phẩm 7, câu chuyện trong luật 
Tăng tàn xuất hiện lại, nhưng là một phân ghi 
chép đầy đủ hơn nhiều về cuộc đời và mục 
đích của Đề Bà Đạt Đa. Mười lăm đoạn mà 
Mukherjee nghiên cứu trong truyền thống 
chính yếu đã được tóm tắt như trên. Sau một 
năm thực hành theo năng lực siêu nhiên, Đề 
Bà Đạt Đa trở về ấn dật cùng với sáu thanh 


Những quan điểm khác DU 05 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





niên giòng họ Thích Ca. Sau đó, Đề Bà Đạt Đa 
lên kế hoạch giành lẫy môn đồ, và thỏa lòng 
ước nguyện, rôi Ông quyết định thê hiện năng 
lực huyền bí với Thái tử A Xà Thế. Đề Bà Đạt 
Đa tự mãn với sự thành công của mình, hình 
thành một ước muốn trở thành người lãnh đạo 
trong lãnh địa của Phật. Với ham muốn như 
vậy năng lực siêu nhiên của Ông bị giảm bớt. 
Chư thiên biết được lòng tham của Ông và 
việc Ông đã thu phục được Thái tử A Xà Thế 
nên đã tâu trình lên Phật. Ngài không lo lắng 
vì những điều này, vì Ngài biết rằng năng lực 
tâm linh của Đề Bà Đạt Đa càng ngày cảng 
suy giảm chứ không tăng trưởng. 


c. Đề Bà Đạt Đa — nguyên nhân ly giáo 

Khuynh hướng công khai của hàng cư sĩ 
cũng là một trong những động cơ buộc Đề Bà 
Đạt Đa tách khỏi Tăng già. Người ta tin rằng 
khi đắng Chí Tôn và chư Tăng đi đến Kiều 
Thiểm Tỳ, rất đông người tụ tập quanh đó và 
hỏi: “Đẩu là đẩng Thế Tôn? Đâu là Xá Lợi 


Những quan điểm khác DU 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Phát? Mục Kiên Liên? Bạt Đề Lê Ca? A Nậu 
Lâu Đà? Bà Cứu? A Nan? Ca Chiên Diên?” 
Nhưng không ai hỏi đến Đề Bà Đạt Đa. Ngay 
sau đó Ông tự tuyên bố: “Tôi rút lui khỏi thể 
tục và hàng chự Tăng này. Tôi cũng như họ, 
thuộc về giai cấp Sát Đề Lợi. Nhưng tôi không 
giống họ, tôi không phải là đối tượng được 
mọi người quan tâm. ” Rồi sau đó Ông được A 
Xà Thế giúp sức giết Phật. Khi mọi việc thất 
bại, Ông đến gặp Phật với ý định gây ra sự ly 
giáo với Tăng đoàn. 

Tiểu sử của Ông ghi lại: khi đến gặp Phật, 
Ông nói răng Ngài đã già và Ông là người có 
thê thay thế lãnh đạo Tăng chúng. Phật hoàn 
toàn từ chối lời đề nghị đó: “Này Đề Bà Đại 
Đa, ta còn không thể trao quyên cai quản 
Tăng chúng lại cho Xá Lợi Phất hoặc Mục 
Kiến Liên. Làm sao ta có thể trao lại cho 
ngươi, kẻ đáng thương bị người đời nguyên 
rúa?” Sau khi Ông ra đi, Phật nói với các vị 
Tỳ kheo tổ chức một nghi thức thông báo 
chống lại Để Bà Đạt Đa trong thành Vương 


Những quan điểm khác Đo gi 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Xá. 

“Bản chất của Đề Bà Đạt Đa bây giờ đã 
khác trước rồi. Bất cứ cử chỉ và lời nói của Để 
Bà Đạt Đa chỉ có Đề Bà Đạt Đa công nhận 
chứ không hệ được đấng Giác Ngộ, hoặc 
chánh Pháp, hoặc Tăng đoàn công nhận. ” 

Phật yêu cầu Xá Lợi Phất thông báo hành 
động này chỗng lại Đề Bà Đạt Đa. Xá Lợi Phất 
tỏ vẻ do dự vì Ông đã từng chính thức ca ngợi 
Đề Bà Đạt Đa. Phật cho phép tuyên bố rằng 
những lời khen ngợi trước đây của Ông là 
đúng, và bây giờ sự lên án của Ông cũng đúng 
như vậy. Khi ngài Xá Lợi Phất vào thành 
Vương Xá tuyên bố chống lại Đề Bà Đạt Đa 
thì những người hâm mộ Đề Bà Đạt Đa biểu lộ 
thái độ “Những tu sĩ, con trai của giòng họ 
Thích Ca ghen ty, họ đồ ky với sự thành công 
và danh tiếng của Đề Bà Đạt Đa.” Còn nhiều 
người khác thì hoan hỷ với sự phán xét của 
đức Phật. 

Theo Tiểu phẩm, sau đó Đề Bà Đạt Đa cố 
giúp A Xà Thế giết cha mình là Bình Sa 


Những quan điểm khác Đo t 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





vương để lên ngôi. Còn Ông thì có giết Phật để 
chiếm đoạt vị trí lãnh đạo Tăng già. Khi bị 
phát hiện, thay vì A Xà Thế bị xử chém, ông 
lại được cha mình nhường ngôi. Rồi Đề Bà 
Đạt Đa thuyết phục ông cho người ám sát 
Phật, nhưng bọn họ đều quy phục Phật vì đạo 
đức cao cả của Người. Kế tiếp đó, Đề Bà Đạt 
Đa lại lăn đá xuống giết Phật. Kỳ diệu thay, 
những tảng đá ây đều bị phá hủy thành bụi rơi 
xuống chân Phật. Người cho rằng: “Ngươi thật 
là ngu ngốc, cứ gây ra ác nghiệp, rút máu của 
bác Giác Ngộ”. Sau sự kiện này, các vị Tỳ 
kheo đệ tử của Phật lo sợ có ngày Đề Bà Đạt 
Đa sẽ giết được Người. Để đề phòng, Tăng 
chúng đi quanh, canh chừng cân mật nơi Phật 
trú ngụ, tụng những bài kệ: “Cùng nhau tu tập 
lớn giọng, lớn giọng để bảo vệ khu phòng của 
Đức Thế Tôn”. Phật nghe những âm thanh 
chói tai đó liền hỏi ngài A Nan chuyện gì đang 
xảy ra. Khi được dặn dò, ngài A Nan nói với 
Tăng chúng không nên lo lắng vì Phật không 
thể chết trước Để Bà Đạt Đa. Sau đó Đề Bà 


Những quan điểm khác DU 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Đạt Đa lại chuẩn bị một con voi điên để tẫn 
công Phật, nhưng rồi cũng thất bại vì cuối 
cùng con voi đã được Phật thuần hóa. Phân 
tiếp theo của Tiểu phẩm kế lại chuyện Đề Bà 
Đạt Đa “ăn từng nhóm”. Ông lang thang trong 
các hộ dân, đưa ra lời thỉnh cầu. Ông bị phê 
phán vì ăn chung với huynh đệ và hay đòi hỏi 
trong các hộ dân. Các vị Tỳ kheo trình chuyện 
này lên Phật, và Người lập ra một giới luật 
tương phản với việc tu tập đó. 

Những sự tiếp theo được kế lại trong luật 
Tăng tàn: Đề Bà Đạt Đa tiến đến bốn người 
bạn đồng liêu đề nghị tách giới luật ra thông 
qua năm giới luật khổ hạnh ưu tiên như là sự 
bắt buộc. Câu chuyện kế lại cùng một lời, 
ngoại trừ nó không kết thúc trong luật Tăng 
tàn, nhưng đúng hơn là kết thúc với việc Phật 
áp đặt Đề Bà Đạt Đa không được mang đến sự 
ly giáo. Người cảnh báo răng: “Bất cứ ai ly 
giáo đều bị đun sôi dưới hỏa ngục một niên 
kỷ”. Tuy nhiên, Đề Bà Đạt Đa không quan 
tâm, chỉ ngay sau đó, Ông tuyên bố với A Nan 


Những quan điểm khác DU 100 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tại Vương Xá thành răng Ông lên kế hoạch 
tách giới luật bằng cách tô chức nghi lễ bố tát, 
“Hành vị chính thức của Tăng đoàn được thực 
hiện sẽ đối lập với Phát và với cả Tăng đoàn `. 
Tiếp theo, Đề Bà Đạt Đa đưa ra nhiều lá phiếu 
để nhận xét với sự tham khảo luật của năm 
giới, “Tu sĩ Cô Đàm không giữ giới còn chúng 
fa thì giữ”. Ông tiễp, “Nếu năm giới này làm 
Tăng chúng hài lòng, hãy để cho mổi người 
nhận lấy một lá phiếu.” Năm trăm vị Tỳ kheo 
nghĩ rằng: “Đây là giới luật, đây là kỷ luật, 
đây là sự chỉ dẫn của Đấng Thế Tôn”, tồi mỗi 
người cầm lây một phiêu. Đó là việc tách luật. 
Những vị tỳ kheo này không bị lạc lối, tuy 
nhiên, đối với Phật, Người biết việc sẽ xảy ra 
nên đưa Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến 
khu trại của Đề Bà Đạt Đa. Sau khi đến nơi, 
hai vị ra vẻ cũng đông thuận với chánh pháp 
của Đề Bà Đạt Đa. Nhưng khi kẻ chiếm ngôi 
đi ngủ thì hai Ngài thuyết phục năm trăm vị Tỳ 
kheo trở về với Phật. Kokalika liên đánh thức 
Đề Bà Đạt Đa và kế cho Ông nghe việc xảy ra. 


Những quan điểm khác DU ï Ề | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Ngay sau đó Đề Bà Đạt Đa hộc máu và chết. 
Đức Phật nhận xét rằng: “Đề Bà Đạt Đa đã 
tán số, sẽ rơi xuống địa ngục Nại Lạc Ca, sẽ ở 
đó một niên kỷ, không thể chữa khỏi ”. 

Chín tháng sau khi trút hơi thở cuối cùng, 
Ông nói răng Ông không có một nơi nào tốt 
hơn Phật. 

Với Người thì người nào tốt sẽ tốt hơn 

Trời của các vị trời, Người dẫn đường cho 
(rời Và người, 

Người thấy cả muôn loài và đem đến vạn 
điêu tốt đẹp. 

Người là nơi ta nương tựa, 

Là nơi ta phải sống cho đến ngàn muôn 
kiếp. 

Mặc dù Ông rơi vào địa ngục Nại Lạc Ca, 
Ông vẫn tự tin răng một trăm ngản niên kỷ sau 
Ông sẽ tái sinh là Phật Duyên Giác tên là 
Thiên Vương Phật. 

Bốn Luật tạng khác giải thích hoàn 
toàn gần tương đương với lời kệ Pali. Ngoài 
những sự kiện mang tính đặc thù riêng, ít quan 


Những quan điểm khác nhau 102 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trọng như các phụ bản sau này và không phải 
là truyền thông xưa, sự sắp xếp này khác một 
cách khá phố biến với các chỉ tiết trong những 
sự kiện đó và trong giới luật. Ví dụ như trong 
khi bốn Luật tạng chấp nhận Đề Bà Đạt Đa 
tiễn hành năm giới Hạnh Đầu Đà, thì lại có sự 
bất đồng của nhiều vị Tăng được đề cập đến. 
Vì vậy, trong Pháp Tạng luật bộ đồng ý với 
kinh Pali về phần đi khất thực, mặc bằng vải 
vụn, ăn chay, nhưng lại không đề cập đến việc 
sông trong rừng và dưới gôc cây. Tương tự 
như vậy, các truyền thông khác có vài điểm 
đồng ý và vài điểm bất đồng với kinh tạng Pali 
và Pháp Tạng Bộ cũng được nêu ra. Qua 
những điểm khác nhau, mục đích và ý nghĩa 
đây ấn tượng của câu chuyện đều giống nhau; 
Đề Bà Đạt Đa đã có những đề nghị Hạnh Đầu 
Đà rồi đưa đến việc tách giới luật. 

Có người tìm ra nhiều điểm khác nhau 
giữa năm giới luật truyền thống trong phần 
thỏa thuận của sự kiện. MukherJee chỉ ra hai 
nhóm nhỏ trong năm truyền thống đó: Thượng 


Những quan điểm khác Đo II: 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Tọa Bộ, Pháp Tạng Bộ, Hóa Địa Bộ, Nhứt 
Thiết Hữu Bộ Tông và Nhứt Thiết Hữu Căn 
Bốn Bộ. Điều này gợi lên Tăng sự giải thích 
của kinh Pali trong Tiểu phẩm miêu tả việc Đề 
Bà Đạt Đa cô ý giết Phật và theo sau những sự 
kiện này là nguyên nhân øây ra sự ly giáo băng 
lời đề nghị tiến hành cưỡng bách năm Hạnh 
Đầu Đà. Những diễn biến giống nhau đều có 
nhắc đến trong Pháp Tạng Bộ, và Hóa Địa Bộ. 
Mukherjee cũng chứng minh rằng những điều 
này không có gì quan trọng, vì sau khi Đề Bà 
Đạt Đa cô ý giết Phật thì Ông chắc hắn phải bị 
tân xuất. Như vậy không thể nào mà Ông có 
cơ hội tiếp cận Phật như một vị Tỳ kheo đứng 
lên trình bày vấn đề giới luật với Phật được. 
Mặt khác, Nhứt Thiết Hữu Bộ Tông và Nhứt 
Thiết Hữu Căn Bồn Bộ giải thích những sự 
kiện này với sự đảo ngược một cách đột ngột 
hơn là sắp xếp theo thứ tự hợp lý. 


d. Nghiên cứu các tư liệu để tìm ra bức 
chân dung thực của Đề Bà Đạt Đa. 





Những quan điểm khác DU 10 lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Như chúng ta đã thấy, tông thê về truyền 
thuyết của Đề Bà Đạt Đa được trích từ nhiều 
nguôn tư liệu trong kinh tạng Pali, một phần 
đã bị thay đôi trong Pháp Tạng Bộ, Hóa Địa 
Bộ, Nhứt Thiết Hữu Bộ Tông và Nhứt Thiết 
Hữu Căn Bồn Bộ. Điều này đưa ra một nghỉ 
vấn về truyền thuyết nào của Ông là đúng. Để 
giải đáp nghi vẫn này, Mukherjee đã nghiên 
cứu mười lăm phân đoạn trong năm luật tạng. 
Ông ghi lại răng: Dù mười lăm đoạn thuộc 
trong kinh tạng Pali nhưng lại nằm trong Tiểu 
phẩm, chỉ đoạn 13 (tu Hạnh Đầu Đà) và đoạn 
14 (chia tách giới luật) nằm trong VỊ Diệu 
Pháp. Ngoài ra, hình thể truyền thuyết trong 
Tiểu phẩm nói răng phân đoạn 13 và 14 được 
nhận dạng nguyên bản trong VI Diệu Pháp. 
Hai đoạn này có thê tượng trưng cho phần cốt 
lõi của vấn đề về tác động ly giáo. Những đoạn 
khác giống như cụ thể hóa thêm và để giải 
thích rõ hơn. 

Sự nhận dạng về phân đoạn 13, 14 như là 
phân cốt lõi xưa nhất trong truyền thuyết Đề 


Những quan điểm khác DU h I) ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Bà Đạt Đa, lại đưa ra thêm một câu hỏi nữa về 
thời gian bắt nguồn của hai đoạn này. Trong 
luật tạng của Đại Chúng bộ có nói vê Đề Bà 
Đạt Đa nhưng vấn đề này lại không được nhắc 
đến trong luật tạng của Thượng Tọa Bộ, Pháp 
Tạng Bộ, Hóa Địa Bộ, Nhứt Thiết Hữu Bộ 
Tông và Nhứt Thiết Hữu Căn Bồn Bộ. Hoàn 
toàn không hề có sự trùng lắp giữa luật tạng 
Đại Chúng bộ và luật của năm tông phái trên. 
Có thê điều này chỉ gợi lại cái gọi là sự ly giáo 
đầu tiên trong đạo Phật xảy ra giữa Trưởng 
Lão Bộ và Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ, 
Pháp Tạng Bộ, Hóa Địa Bộ, Nhứt Thiết Hữu 
Bộ Tông và Nhứt Thiết Hữu Căn Bồn Bộ đều 
bắt nguồn từ Trưởng Lão Bộ. Thực tế, trong 
truyền thuyết Đề Bà Đạt Đa bao gồm cả phần 
cốt lõi và phần cụ thê hóa rất phô biến trong 
Luật tạng của năm tông phái đó, nhưng lại 
không tìm thấy trong Đại Chúng Bộ. Luật tạng 
của Đại Chúng Bộ cho răng truyền thuyết xuất 
hiện trong Trưởng Lão Bộ sau khi tách khỏi 
Đại Chúng Bộ vào thế kỷ thứ tư trước Công 


Những quan điểm khác Đo t I) 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nguyên. Như vậy, theo quan điểm MukherJjee, 
truyền thuyết Đề Bà Đạt Đa là một thể loại 
xuất hiện sớm nhất vào thời kỳ xa xưa trong 
Trưởng Lão Bộ. 

Trong hoàn cảnh nào mà hình thái quan 
trọng này lại xuất hiện đầu tiên trong Trưởng 
Lão bộ? Tư liệu nghiên cứu gần đây của 
Bareau chỉ ra răng phần đầu của truyền thuyết 
Đề Bà Đạt Đa được tìm thấy trong luật tạng 
của Thượng Tọa Bộ, Pháp Tạng Bộ, Hóa Địa 
Bộ, Nhứt Thiết Hữu Bộ Tông và Đại Chúng 
Bộ. Ông bỏ qua một bên chỉ tiết trong Nhứt 
Thiết Hữu Căn Bồn Bộ, vì trong đó chứa đựng 
phân đáng kể của tư liệu sau này. Bareau nói 
răng ly giáo được xem xét trong Luật tạng của 
nhiều tông phái băng cả hai mục; một mục 
năm trong Kiền Độ (phần chú giải về thủ tục 
chấp hành của Tạng Luận), và mục khác nằm 
trong Vi Diệu Pháp. Bareau bắt đầu nghiên 
CỨu, xem xét truyền thuyết Đề Bà Đạt Đa 
trong Kiền Độ. Ông phi chú rằng cốt lõi của 
vẫn đề là một cuộc đối thoại rất ngăn xuất hiện 


Những quan điểm khác Đo 107 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trong Nhứt Thiết Hữu Bộ Tông, trong đó, Phật 
giải thích về ly giáo theo sự thỉnh cầu của 
Thánh Tăng Uu Bà Ly. Trong Luật tạng Đại 
Chúng Bộ, đoạn ngắn này tạo nên cả một 
chương, mà Luật tạng của những tông phái 
khác chỉ là hình thức kết luận một truyền 
thuyết mở rộng. Bareau kết luận rằng truyền 
thống liên quan đến ly giáo trong Luật tạng có 
thể bị rút ngăn cho đơn giản hơn giữa cuộc đối 
thoại của Phật và Thánh Tăng Uu Bà Ly. Sự 
1n lặng hoàn toàn của Luật tạng Đại Chúng 
Bộ về Đề Bà Đạt Đa trong chuyện ly giáo đưa 
ra một giả thuyết răng: Có lẽ môi liên hệ giữa 
Đề Bà Đạt Đa và sự vi phạm năm _tTOngE các 
luật của những tông phái có nguồn gốc từ 
Trưởng Lão Bộ là phần bổ sung sau này. Sự 
quan sát của Bareau có khuynh hướng xác 
định kết luận của MukherJee. Ông cho răng cái 
cốt lõi trong truyền thuyết xuất hiện trong 
Trưởng Lão Bộ sau việc ly giáo đầu tiên. 
Bareau nhận ra cái cốt lõi trong truyền 
thuyết có từ xa xưa đều giống nhau, như 


Những quan điểm khác DU 10 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





MukherJee đã nói trong đoạn 13, 14, và phụ 
thêm đoạn 15. Về phương diện nào đó, phần 
kết luận câu chuyện là nói đến phe nhóm của 
những vị Tỳ kheo bướng bỉnh. Ông bổ sung 
thêm phần này vì ông cũng đồng ý với 
Mukherjee là không thừa nhận kinh Vi Diệu 
Pháp đã có từ thời xa xưa. Nhưng khác với 
MukherJee, Bareau lại bắt đầu phân tích sự 
xuất hiện truyền thuyết ly giáo từ Kiền Độ, vì 
cho rằng bản kinh xưa có tính xác thực hơn. 
Tranh luận của Bareau mang đến sự nhận thức 
rõ nét hơn so với các phần tranh luận khác, vì 
rõ ràng là kinh Vi Diệu Pháp không màng đến 
tính thiếu cơ sở trong câu chuyện ly giáo. Câu 
chuyện được cho rằng có động cơ kích động 
để xen vào luật lệ, còn Kiền Độ thì cho thấy 
răng câu chuyện hoàn toàn năm trong hình thể 
thay đối đột ngột. Dựa trên sự phân tích, 
Bareau nói Tăng ba yêu tố quan trọng của 
truyền thuyết được thể hiện trong bốn luật 
tạng. Một hình thức đơn giản hơn trong luật 
tạng của Pháp Tạng Bộ, và Hóa Địa Bộ như 


Những quan điểm khác Đo tC 109 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sau: 

- Đề Bà Đạt Đa thỉnh cầu năm giới luật 
bắt buộc mà Phật bác bỏ. 

— Sự khởi hành của năm trăm vị Tỳ kheo 
tác động đến việc ly giáo. 

- Ngài Xá Lợi Phật và Mục Kiên Liên đưa 
năm trăm VỊ Tỷ kheo quay trở về. 

Ba yếu tố này cũng nằm trong Luật tạng 
của Thượng Tọa Bộ. Nhiều chi tiết vạch ra 
thêm tội lỗi nhằm bôi nhọ danh tiếng của Đề 
Bà Đạt Đa. Trong Luật tạng của Nhứt Thiết 
Hữu Bộ cũng đưa ra nhiều hình thể tỉ mỉ, nhỏ 
nhặt khác. 

Sự phân tích này cho phép Bareau nhận 
dạng ra ba giai đoạn phát triển của truyền 
thuyết ngay phần Tạng Luận của các luật tạng 
trong các tông phái: 

1. Vào thời cỗ xưa, trước khi có sự ly giáo 
được miêu tả trong Kiền Độ, Đề Bà Đạt Đa 
không hề xuất hiện, (Đại Chúng Bộ). 

2. Đề Bà Đạt Đa bước vào điểm nhân ly 
giáo trong Tạng Luận của các tông phái 


Những quan điểm khác DU | 10 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





bắt nguồn từ Trưởng Lão Bộ. Ông kích động 
sự chia rẽ cộng đồng vì Ông mong muôn có 
một tiêu chuẩn đích thực khắt khe đối với Tỳ 
kheo. Bareau bình luận rằng: “Lỗi duy nhất 
của Ông là gây ra sự chia rẽ nhất thời trong 
Tăng già và biểu hiện bản thân mình tu hành 
nghiêm khắc hơn Phật. Không có gì nghi ngờ 
về tính thăng thắng, thật thà của Ông, nhưng 
phải thừa nhận là Ông có hành vi tiêu cực, 
thái quá.” 

3. Trong một giai cấp sau cùng, Đề Bà Đạt 
Đa bị buộc tội đây lòng tham, tự phụ, tham 
vọng, và gây nhiều tội lỗi để chứng tỏ bản thân 
ngang băng Phật, tội xúi giục A Xà Thế giết 
cha, tội giết Phật, và v.v... thay vì nói đến 
phẩm hạnh Thánh Tăng của Ông. Bareau nhận 
xét răng: “Lòng mong muốn lên án Đề Bà Đạt 
Đa và tạo ra cho Ông một hình ảnh đáng ghét 
là quá rõ. Vì vậy, chúng ta có thể tin vào một 
bức chân dung mới, bức chân dung hoàn toàn 
bị vu khống.” 

Kế đó, Bareau đối mặt với đoạn trích dẫn 


Những quan điểm khác DU 111 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





về việc ly giáo đã nói trong Luật tạng. Tất cả 
lời kệ đều phù hợp với trách nhiệm quan trọng 
về việc chia rẽ Tăng chúng của Đề Bà Đạt Đa, 
nhưng lại khác với những lời giải thích. Trong 
kinh Đại Chúng Bộ, Đề Bà Đạt Đa có tìm cách 
phá vỡ sự hòa hợp bằng mọi cách, muốn từ bỏ 
nhiều giới luật và lời kinh. Ông bỏ ngoài tai 
mọi lời khuyên nhủ, cảnh báo của nhiều vị 
Thánh Tăng và thậm chí cả lời khuyên của 
Phật. Ông tạo ra một nhân vật phi đạo đức. 
Bức chân dung của Đề Bà Đạt Đa ở đây giống 
như một mô hình ly giáo bị biến hóa mà không 
có một chỉ tiết nào cho biết lý do tại sao Ông 
phải hành động như vậy, hoặc cho biết Ông đã 
dùng cách nào. Trong Pháp Tạng Bộ, Hóa Địa 
Bộ đưa ra sự miêu tả kéo dài rất giông nhau, 
như được biểu hiện trong lời kệ của Tạng Luận 
Thượng Tọa Bộ. Kinh Thượng Tọa Bộ ngắn 
gọn hơn, chỉ ghi lại sự đề xuất của Đề Bà Đạt 
Đa với Phật. Một số lớn của các đoạn được tìm 
thấy trong kinh Kiền Độ. Sự miêu tả trong 
Luật tạng Nhứt Thiết Hữu Bộ cũng rất ngắn. 


Những quan điểm khác DU 112 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Cả trong Thượng Tọa Bộ và Nhứt Thiết Hữu 
Bộ cũng không tìm thấy lời ám chỉ nào dù nhỏ 
nhất nói đến mưu kế của Đề Bà Đạt Đa với A 
Xà Thế hoặc tìm cách giết Phật. Tuy vậy, nhân 
cách của Ông trong Luật tạng của các tông 
phái này lại thể hiện một hình dạng giỗng như 
trong Tạng Luận của Pháp Tạng Bộ, Hóa Địa 
Bộ. Một cách đơn giản, Ông là một vị Thánh 
Tăng, người mà chỉ muốn tất cả Tỳ kheo sống 
theo một khuôn phép nghiêm khắc mà thôi. 
Bareau hoàn thành phần thảo luận với sự quan 
sát về cách miêu tả Đề Bà Đạt Đa là một vị Tỳ 
kheo đức độ, giữ giới luật nghiêm ngặt. Điều 
nảy được tất cả các Luật tạng cô xưa công 
nhận. Bareau kết luận rằng một Đề Bà Đạt Đa 
nguyên mẫu là một vị Thánh Tăng, vậy mà 
cuối cùng lại bị truyền thống Phật giáo càng 
ngày càng ghét bỏ, xa lánh. 

Phần kết luận của Bareau nêu lên một nghi 
vẫn: Điều gì đã khiến Đề Bà Đạt Đa giận dữ 
mưu sát Phật? Trong truyền thuyết xa xưa, 
Ông là vị Thánh tăng sống trong rừng, một 


Những quan điểm khác DU lRI 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





phong cách cô điển truyền thống, đó mới là 
điều quan trọng. Ông từ bỏ thế tục thuộc về 
Phật. Ông tu hành khổ hạnh theo phong cách 
Phật giáo, thiền định trong cảnh cô đơn. Ông 
đã đạt đến Thánh quả. Thánh quả mà Ông đạt 
được không thua kém ngài Xá Lợi Phất và 
ngài A Nan. Trong tiểu sử ghi lại rằng Ông 
chứng Pháp một cách dễ dàng, đôi khi còn phô 
bày điều kỳ diệu có vẻ tỉ mỉ. Có rất nhiều 
người sùng bái Ông đến mức rất tận tụy trung 
thành, ngay cả Thái tử mà sau này trở thành 
vua A Xà Thế. Sự sùng bái đối với Ông hiển 
nhiên cũng là một chứng cứ thù nghịch trong 
sự miêu tả của Phật giáo. Ở vài điểm, Phật 
giáo phải thừa nhận lòng trung thành và nhiệt 
huyết của hàng đệ tử Ông. 

Đề Bà Đạt Đa không chỉ là vị Thánh Tăng 
sông đơn độc trong rừng mà Ông còn rất tán 
thành một đạo Phật tu hành nghiêm ngặt, một 
đạo Phật từ bỏ thế tục. Chúng ta có thể nhìn 
thấy điều đó qua việc Ông để xuất giới Hạnh 
Đầu Đà cho Tăng chúng, và trong để xuất của 


Những quan điểm khác DU 114 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





lãnh đạo Tãng già, Ông cương quyết ủng hộ 
một đạo Phật sông trong rừng sâu. Ông thỉnh 
cầu Phật trao quyên lãnh đạo Tăng già cho 
Ông khi Phật nhập diệt vì Ông cho rằng sự 
trao quyên trong Phật giáo phải được thầy giao 
lại cho đệ tử. Hình thức thiết lập một tiêu 
chuẩn sống yên ôn trong tu viện không năm 
trong ý nghĩ của Ông. Thực tế, sự nhận dạng 
một đạo Phật sống trong rừng rốt cuộc lại làm 
Ông đau đớn tận cùng vì Ông nhìn thấy nhiều 
vị tỳ kheo sông trong những ngôi nhà lân cận 
với cư dân, nhận sự cúng dường y áo của cư sĩ, 
nhận lời mời trai tắng Của CƯ SĨ, V.V.. 

Bareau nhận xét rằng Ông guañ tâm đến 
các vị Tỳ kheo rất vui thích sự cúng dường của 
hàng cư sĩ giàu có, rồi bị dính quá sâu vào thế 
ĐIớI trần tục, hiện tượng mà Ông cho là 
“không nghiêm ngặt, nguy hiểm cho tương lai 
của Tăng già và cả đạo Phật” Phản ứng của 
Ông không khác gì sự đau buôn của 
Parapariya (T) và Tôn giả Phussa trong Trưởng 
Lão Tăng kệ (2). Ông cảm nhận rằng chánh 


Những quan điểm khác nhau II ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Pháp phải được thấu triệt một mình nghiêm 
túc nơi rừng văng thanh tịnh, rồi Ông thỉnh 
cầu Phật hãy ủng hộ Ông. Cũng giống hai vị 
Parapariya và Phussa, Đề Bà Đạt Đa là vị 
Thánh Tăng đặc thù sống nơi rừng vắng, Ông 
và nhiều vị Tỳ kheo khác mà chúng ta đang 
nghiên cứu, nhận thức được một tiêu chuẩn 
cho đạo Phật với cánh rừng hoang vắng. 
Không còn nghi ngờ về sự nghiêm ngặt của 
Ông là đôi tượng đề các nhà Phật học sau này 
gièm pha. Đó chỉ là vì Ông tu hành chân 
chính, vì Ông là vị Thánh Tăng, vi Ông ủng hộ 
từ bỏ thế tục vào rừng văng tu tập, và vì Ông 
khước từ hình thức sông yên ồn trong tu viện. 
Thậm chí nhiều quan điểm lên án ông còn tệ 
hại hơn nữa cho rằng sự phán quyết của Ông 
không đáng tin cậy một chút nào. Tuy nhiên 
Ông trung thành với cách tu hành của mình. 
Dù Ông phải đối mặt với rất nhiều trở ngại, 
Ông vẫn không nao núng. 

Sự giải thích này được khẳng định khi 
chúng ta nhận ra những người tân công Ông 


Những quan điểm khác DU t lRI 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đều là những Tỳ kheo sông ốn định trong tu 
viện. Hầu hết những sự lăng mạ hăng hái nhất 
dành cho Ông là do những tông phái bảo thủ, 
tông phái của Thượng Tọa Bộ. Hơn nữa, điều 
phê phán Ông năm ngay trong Luật tạng của 
những tông phái đó. Những bài kệ của Luật 
tạng thực hiện luôn là một khuôn mẫu hình 
thức cho đời sông ổn định, vững chắc trong tu 
viện. Nói một cách khác, Đề Bà Đạt Đa trở 
thành kẻ thù số một đối với bối cảnh đặc biệt 
của tu viện và những tông phái có liên quan. 
Giá trị của đời sông trong tu viện đó đưa câu 
chuyện của Ông ngay vào hình thức cổ xưa. 
Vấn đề trong câu hỏi là phải thực hiện với 
quyên lực chủ yếu và thể chế đồng nhất; Có 
điều gì đó, hơn hoặc kém, đã phỏng đoán 
trước loại quyên lực này của các tu viện. Cuỗi 
cùng, các tu viện có ưu thế hơn để tân công Đề 
Bà Đạt Đa. Thực ra đời sống trong rừng được 
ca tụng chỉ là sự đãi bôi, hình thức sống trong 
tu viện rõ ràng vẫn được thích hơn. Không có 
sự ngẫu nhiên mà các vị Tỳ kheo lại lo lắng đi 


Những quan điểm khác nhau | 17 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tới đi lui canh gác trước chỗ trú ngụ của Phật. 
Có lẽ Phật đang ở một mình trong hang, nhưng 
có rất nhiều đệ tử của Người đang tu học phía 
ngoài. Đây cũng là một dạng kịch tính của sự 
xung đột vây bủa niềm đơn độc của Đề Bà Đạt 
Đa, cho thấy cái ngược lại với sỐ đông của đệ 
tử Phật. Đề Bà Đạt Đa và bốn người bạn, cũng 
như sự được rồi mất năm trăm vị Tỳ kheo chỉ 
tô đậm thêm nỗi cô đơn của Ông mà thôi. 

Dường như cốt lõi trong truyền thuyết Đề 
Bà Đạt Đa đưa ra một biểu hiện trái ngược 
giữa sự ủng hộ tu sĩ sống trong rừng và sự ủng 
hộ tu sĩ sống trong tu viện. Sự trái ngược mà 
nguyên nhân chỉ được nhìn thấy từ quan điểm 
của phía bên đời sống trong tu viện, và đặc 
biệt mang tính hắn học lên án vị Thánh Tăng 
này. 

Như vậy, hiển nhiên sự ly giáo của Ông 
không phải là sự kiện mà Phật giáo tưởng 
tượng ra. Đó là một sự thật mang tính lịch sử 
do ngài Huyền Trang và Pháp Hiển thiền sư 
viện dẫn. Ví dụ như ngài Pháp Hiển kế lại: Có 


Những quan điểm khác DU h II S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





một cộng đồng đệ tử của Đề Bà Đạt Đa sông 
sân thành Xá Vệ. Họ tôn kính ba vị Phật trước 
đó, nhưng lại không tỏ lòng tôn kính với Phật 
Thích Ca. Bareau ghi chú răng: Thông tin này 
đưa ra một sự xác nhận gián tiếp về tính lịch 
sử của cuộc xung đột thời cổ xưa mà kết quả là 
đệ tử của Đề Bà Đạt Đa chia tách khỏi xu 
hướng truyền thống Phật giáo liên quan đến tu 
viện. Vào thế kỷ thứ 7, ngài Huyền Trang xác 
nhận lại sự tồn tại của đệ tử Đề Bà Đạt Đa 
sông trong ba tu viện tại thành Ba La Nại. Họ 
sông hòa hợp theo lời dạy của Đề Bà Đạt Đa 
và kiêng uống sữa. Đoạn này cho thấy một sự 
tuân thủ theo tiêu chuẩn ký luật nghiêm khắt 
hơn những quy định của tông phái Phật giáo 
khác, (dù ráng vào thời ngài Huyện Trang 
thì đệ tử của Đề Bà Đạt Đa đã sống trong các 
tu viện). Điều này cũng chỉ ra một giới luật 
tương tự với giới luật được coi là của Đề Bà 
Đạt Đa đã ghi chép trong Luật tạng của Hóa 
Địa Bộ, Nhứt Thiết Hữu Căn Bồn Bộ. Nguyên 
nhân ly giáo của Ông thật ra lại là một sự tuân 


Những quan điểm khác DU | 19 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





thủ theo đời sống tu hành khổ hạnh của Hạnh 
Đầu Đà. Giới hạnh của Ông không thể được 
chấp nhận bởi xu hướng cộng đồng mà Ông và 
nhóm người của Ông đã rời bỏ. Nguồn tham 
khảo này cũng hé lộ ra sự thành công vượt trội 
và truyền thống của Ông, một truyền thông 
vẫn còn tôn tại cả hàng thiên niên kỷ sau khi 
đã tách khỏi xu hướng Phật giáo. 

Sự thừa nhận tính chất lịch sử trong việc ly 
giáo của Ông dĩ nhiên dẫn đến vấn đề mô 
phỏng của niên đại. Tạng Luận của các tông 
phái Trưởng Lão Bộ thê hiện việc ly giáo xảy 
ra trong thời Đức Phật. Họ muốn chúng ta tin 
rằng sự xung đột thiết yếu xảy ra giữa Đề Bà 
Đạt Đa và chính Đức Phật. Tuy nhiên, như đã 
nói đến sự phản ánh trong lời kệ Hóa Địa Bộ, 
thi Đề Bà Đạt Đa chưa xuất hiện ngay phân 
cốt lõi ở buổi đâu trong Tạng Luận (Kiên Đội. 
Ít ra điều này nêu lên một khả năng răng sự ly 
giáo của Ông không chỉ phát khởi sau khi Phật 
nhập diệt mà còn sau khi Đại Chúng Bộ và 
Trưởng Lão Bộ chia tách. Thật ra câu chuyện 


Những quan điểm khác DU 120 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đề cập đến sự tồn tại của đời sông tu viện 
trong một hình thái nối bật mà đến lúc nào đó 
mới nêu lên, cũng có thể nhăm đến một sự kết 
luận giống nhau. Trong kinh Nikaya đã nói, 
Đề Bà Đạt Đa, ít nhiều gì đi nữa, thì cũng bị 
lên án là cứng đầu, là người bị loại bỏ ngoài 
bóng tối, một điểm đáng chú ý là Ông không 
chỉ bị lên án trong Phật giáo Án Độ. 

Một trong những tình thế tiễn thoái lưỡng 
nan của kinh Na Tiên là khi vua MI Lan Đa 
hỏi ngài Na Tiên như sau: “Bạch Tỳ kheo, đệ 
tử của Người nói răng Đề Bà Đạt Đa là con 
người rất hung ác, trong khi đó thì Bồ Tát là 
người hoàn toàn thanh tịnh. Tuy nhiên qua 
những gì mà Đề Bà Đạt Đa để lại, chẳng hạn 
nhự sự thành công còn gìn giữ, tiếng tắm vang 
dội trong hàng môn đồ, thì Ông không chỉ 
ngang bằng Bồ Tát mà thậm chí còn cho thấy 
là Ông hơn hẳn Bồ Tái”. Na Tiên Tỳ kheo trả 
lời rằng: “Đề Bà Đạt Đa là vật che chở cho 
người nghèo, giúp đỡ nơi ăn chốn ở cho họ, 
tạng quà cho các vị Sa môn và Phạm hạnh, 


Những quan điểm khác DU IĐẠI 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tặng cho người nghèo, và người đói khổ theo 
sở thích của ông. Do kết quả của đức hạnh đó, 
ông đã hưởng quá nhiều xa hoa trong cuộc 
sống. Tâu bệ hạ, đổi với người này, người ta 
có thể nói rằng ông ta không hê hào phóng, 
thiếu kiêm chế, không tự chủ. Ông ta có thể 
thành công trong lễ bố tát không?” 

Ví dụ như trong Diệu Pháp Liên Hoa kinh 
luận, Đề Bà Đạt Đa xuất hiện ở kiếp trước là 
vị tu sĩ sống trong rừng, người đã giúp Phật 
Thích Ca Mâu Ni đạt đến Phật quả. Trong 
chương l1 của bản kinh này, Đức Phật đang 
giảng kinh Đại thừa cho một số người, trong 
đó có Tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa mà Phật cũng 
đang khen ngợi. Vào một kiếp khác nữa, Đức 
Phật nói rằng: “Có vị Tỳ kheo sống trong rừng 
văng, một Bậc thấu thị, đời sống íu tẬp của VỊ 
này hướng về ngay chính kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa.” Vào lúc đó, Bậc thấu thị(3) này đã 
giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho Bồ Tát. 
Đề đền đáp lại, vị Bỏ Tát tận tâm phục vụ cho 
Ông cả ngàn năm. Vị này không ai khác, chính 


Những quan điểm khác DU 122 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





là Đề Bà Đạt Đa, người mà Đức Phật cho là 
Thiện tri thức của Ngài, hoặc bạn tinh thần, 
thật sự, thầy của Ngài. Đức Phật kế rằng, 
Người tu học dưới sự hướng dẫn của Thầy 
mình, Đề Bà Đạt Đa, rồi dần dân hoàn thiện 
khả năng và cuối cùng trở thành một vị Phật. 
Những kiếp sau này, Đề Bà Đạt Đa sẽ được 
tôn kính vào hàng bậc nhất, sớm muộn rồi Ông 
cũng sẽ trở thành Như Lai có tên hiệu là 
Thiên Vương, và Ông sẽ dẫn dắt vô số chúng 
sinh đến giác ngộ. Sau khi Ông nhập diệt, 
chánh Pháp của Ông lưu giữ giữa hai mươi kỳ 
kiếp. Hơn thế nữa, xá lợi của Ông sẽ không bị 
chia cắt, toàn bộ sẽ được gìn giữ trong một đại 
bảo tháp, được trời và người tôn kính lễ bái. 
Đại bảo tháp sẽ được tôn kính do những người 
đi vòng quanh theo nghi lễ là các vị A La Hán, 
Phật Duyên Giác, và một vị Phật. Sau hết, 
trong kiếp tương lai, phước báu vô lượng vô 
biên sẽ đến với những người nghe nói đến Đề 
Bà Đạt Đa. Những người nghe được đoạn này 
trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ đạt được 


Những quan điểm khác Đo 5)? 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





phước báu đó, và sẽ giải thoát không còn tái 
sinh trong ba cõi hạ giới. Vậy thì ít nhất có 
một truyền thống Phật giáo cho rằng Đề Bà 
Đạt Đa không phải là người phá vỡ giới luật 
cũng không phải là kẻ thù số một của Phật. 
Ngược lại, Ông là một vị Tỳ kheo xuất chúng 
hiện hữu trong kinh Đại thừa và Diệu Pháp 
Liên Hoa mà Đức Phật đã thuyết giảng. Ngoài 
ra, có một kiếp, Ông đã từng là vị Thánh Tăng 
sông trong rừng tận tụy với kinh Đại thừa 
truyền thống chính yếu, một người đã tạo ra 
một vị Phật hiện tiền và truyền thống kinh Đại 
thừa. Qua những bài viết rất lâu sau này, có 
phải hình ảnh nguyên mẫu của Đề Bà Đạt Đa 
vẫn giữ một truyền thống liên quan đến vị 
Thánh Tăng, người mà trước đó hoặc cùng 
thời với sự phi báng Ông trong nhiều luật 
tạng? Ánh sáng của Đại thừa và sự kết hợp với 
Đề Bà Đạt Đa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
là vẫn đề đặc biệt gây nhiều thú vị. 

Nhìn chung, bạn đọc sẽ thỏa mãn về khả 
năng giải đáp vai trò của Đề Bà Đạt Đa nếu 


Những quan điểm khác DU 124 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





vẫn đề bất đồng và phản kháng tập trung vào 
Ông. Sự kiện tại Kiêu Thiểm Tỳ sẽ được loại 
bỏ vì động cơ phía sau sự ly giáo vào thời kỳ 
xa xưa của Phật giáo do kết quả tiền hành khảo 
sát các vị Tỳ kheo ở Kiều Thiêm Tỳ bị hạn 
chế. Chương sau sẽ có câu trả lời hoàn thiện 
hơn cho bạn đọc. Chúng ta sẽ xét đến tầm 
quan trọng của sự bất đồng và phản kháng gây 
ra cho Giáo hội Phật giáo và sự thành lập của 
các tông phái khác đến mức nào. Ngoài ra, 
chúng ta cũng xem xét đến những tác động qua 
lại và liên kết lẫn nhau giữa hai thời kỳ. Sự bất 
đồng và phản kháng cũng là đề tài tranh luận 
thú vị ở phương Tây về đạo Phật thời cổ xưa, 
như đối tượng nghiên cứu trong cuốn sách 
này, Đề Bà Đạt Đa là người ly giáo đầu tiên 
trong Phật giáo cô đại. 


1. Một trong hai vỊ tín nữ trung kiên với Phật. 
2. Một trong l5 tập của Tiêu bộ kinh, gôm 
1360 bài kệ do các Tỳ kheo cảm tác từ đời 


Những quan điểm khác nhau | 25 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sông tu hành của mình, nói về các phương 
pháp đạt đên giác ngộ. 
3. Từ được dùng trong Bà La Môn giáo 


Những quan điểm khác nhau 





trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Chương 3 

SỰ BẤT ĐỒNG VÀ 

PHÁN KHÁNG TRONG GIÁO 
HỘI PHẬT GIÁO ĐỆ NHẤT 


I. Quan điểm chung 

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu 
về mâm mông sự bất đồng và phản kháng đã 
Ø1eO rắc trong Giáo hội Phật giáo đệ nhất. 
Trưởng lão Ma Ha Ca Diếp là chủ tọa trong 
hội nghị Giáo hội. Hội nghị Giáo hội được tô 
chức tại thành Vương Xá, thủ đô của xứ Ma 
Kiệt Đà, vua là A Xà Thế. Chúng ta sẽ thử 
nhìn xem tại sao Vương Xá thành được chọn 
là nơi diễn ra hội nghị của các bậc Trưởng 
lão trong tông phái Thượng Tọa Bộ. 

Tất cả các tông phái đều nhất trí để Giáo 
hội tổ chức ngay khi Đức Phật vừa nhập diệt. 
Tuy nhiên, nhiều học giả đặt nghi vấn về tính 
lịch sử của Giáo hội. Tác phẩm của Nalinaksha 
Dutt nói rằng các tông phái Phật giáo tại Ấn 


Những quan điểm khác DU h IĐNI 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Độ đã thỏa thuận rất tỉ mỉ về vẫn đề cuộc họp 
của Giáo hội đệ nhất diễn ra ngay sau khi Phật 
nhập niết bàn, năm 486 trước Công nguyên, 
trong khoảng tám năm của triều đại A Xà Thé, 
ông cầm quyền 32 năm, từ năm 493 trước 
Công nguyên. 

Theo truyền thống, Giáo hội họp tại thành 
Vương Xá, nơi mà Phật đã thường xuyên 
thuyết pháp. Năm trăm vị Tỳ kheo, đệ tử, và 
các đại đệ tử của Phật. Với những đại đệ tử 
thuộc hàng A La Hán có mặt trong cuộc họp là 
chi tiết cho thấy răng hoàn toàn không hè có 
sự lâm lẫn, hay có định kiến về mặt bè phái. 

Các thành viên trong hội nghị kể lại những 
chi tiết họ đã nghe Phật thuyết giảng trong 
những dịp cụ thể. Họ mở đầu bằng những đoạn 
như sau: “Tôi nghe như vây, một thời đấng 
Thể Tôn đang trú tại...” thê thức này chỉ ra 
rằng người nói có trí nhớ của thính giác, và 
cung cấp một ngữ cảnh và nên tảng của đoạn 
kinh. Những người khác xác nhận tính chân 
thật của sự miêu tả đó, hoặc chỉnh sửa lại vài 


Những quan điểm khác Đo tG | 29 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





điểm nhỏ. Rồi đến cuối buổi họp, những người 
tham dự đều hài lòng, khăng định đó là lời 
Phật nói và ghi chép lại. Kinh Phật được thừa 
nhận và khép lại, rồi Giáo hội ban hành lời 
tuyên bố răng từ đây không có lời Pháp mới 
nảo được chấp nhận là kinh Phật. 


II. Quan điểm của các học giả phương 
Tây về Giáo hội Phật giáo đệ nhất 

Tại phương Tây có một bản dịch từ Pháp 
Tạng bộ tiếng Trung Hoa của ông Samuel 
Beal. Trong bản dịch đó có nói đến một hội 
nghị phương Đông tại Berlin năm 1888, và tái 
bản trong cuốn sách của ông “Ý Niệm của Bốn 
Pháp” là tư liệu đầu tiên liên quan đến Giáo 
hội Phật giáo. Tập 20 của kinh tạng phương 
Đông dịch từ tiếng Pali đã mô tả về hai Giáo 
hội Tăng đoàn đâu tiên. Bản miêu tả là phần 
bồ sung sau này cho Tiểu mục giới luật, chúng 
ta có thể gọi đó là phụ lục của Giáo hội. Cùng 
lúc đó, bài tiểu luận mở lối tiên phong của 
Hermann Oldenberg, 1879, đã gieo rắc một 


Những quan điểm khác DU h 129 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





mỗi nghi ngờ nghiêm trọng về tính lịch sử của 
Giáo hội đệ nhất. Vẫn đề này được Minayeff 
thảo luận tỉ mỉ vào năm 1887. Ông cho rằng 
chương 11 của Tiêu phẩm chứa đựng sự miêu 
tả về Giáo hội đệ nhất ảnh hưởng hoàn toàn 
đến sự trái ngược, và loại bỏ nhiều lời kệ của 
Pháp và Luật theo truyền thuyết. Vì trái ngược 
bởi truyền thống nguyên bản nên quan điểm 
của Mynayeff bị Oldenberg và Louis De La 
Vallee Poussin loại bỏ hắn. Ông không tìm ra 
bất cứ tính rời rạc hoặc trái ngược nào trong sự 
miêu tả của Tiểu phẩm. Oldenberg còn chỉ 
thăng ra rằng từ trước đến nay nghị quyết 
chính thức liên quan đến lời kệ đều được quan 
tâm, chỉ có văn học mới cho chúng ta biết rõ 
hơn và phù hợp với thói quen này. Ông nói 
thêm răng quan điểm của Minayeff mang vẻ 
ảo tưởng. Minayeff tuyên bố đã nhận ra những 
đoạn trong Tiểu phẩm là truyền thông đáng tin 
cậy và chia ra các đoạn từ phần miêu tả còn sót 
lạ do thời kỳ còn quá non trẻ. Vì vậy, 
Oldenberg không chấp nhận quan điểm trong 


Những quan điểm khác DU t | 30 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đoạn có liên quan đến Tu Bạt Đa La, ông 
không cho Trắng tính lịch sử và thời kỳ bắt đầu 
trong nguồn gÔc sớm hơn sự miêu tả trong 
truyện thuyết, và cũng không chấp nhận có bất 
cứ sự trái ngược nào giữa các bài kệ và những 
đoạn khác. Điều này không có nghĩa rằng 
Oldenberg tin tưởng việc xác thực của Giáo 
hội. Ông có lý do để loại bỏ chúng như một 
truyền thuyết. Ông cho là nhiều đoạn trong 
Tiểu phẩm 11 hầu như đúng nguyên bản với 
những phân đoạn của kinh Đại Bát Niết Bàn. 

Đề hiểu được mỗi quan hệ giữa Tiểu phẩm 
và Đại Bát Niết Bàn kinh chúng ta hãy xem lại 
đoạn tóm tắt của Tiểu phẩm II: 

“Một ngày nọ, Trưởng Lão Ma Ha Ca 
Diếp đang dụ hóa cùng với khoảng năm trăm 
vị T) kheo đến thành Câu Thị Na. Trên đường 
đi chọt tu sĩ Tà Mạng giáo xuất hiện và thông 
báo với ngài Ma Ha Ca Diếp và cả đoàn Tỳ 
kheo là Phật đã nhập niết bàn. Những vị Tỳ 
kheo trung thành nhưng chưa chứng đắc đã 
hoàn toàn suy sụp tỉnh thân trong nổi buồn 


Những quan điểm khác DU | 2 Í 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





thảm thương. Còn những vị đã chứng đắc thì 
bình tĩnh nói rằng mọi vật đếu vô thường. 
Trưởng Lão Ca Diễp cũng nhắc nhở các VỊ 1) 
kheo đang sâu thương răng tất cả mọi vậi đều 
theo lẽ tự nhiên, có tan, có hợp, có gần, có xa. 
Trong đó, Tỳ kheo Tu Bạt Đà La hoan hỷ với 
tin về cái chết của Phật nói rằng: “Này các Tỳ 
kheo, thôi đã đủ rồi đó, đừng khóc lóc than 
van nữa. Chúng ta đã thoát khỏi mọi trói buộc. 
Chúng ta thường bị la rây: “nào là điều này 
phù hợp với các ông, điều kia không phù hợp 
với các ông”. Giờ đây, chúng ta có thể làm bất 
cứ điều gì chúng ta muốn, chúng ta không còn 
bị bắt buộc nữa. ” 

Trong Tiểu phẩm không nhắc đến phản 
ứng củaTôn giả Đại Ca Diếp (1) về lời tuyên 
bố của ngài Tu Bạt Đà La. Sau câu chuyện 
này, Tôn giả Đại Ca Diệp chỉ nói ngắn øọn với 
các Tỳ kheo: “Này các huynh đệ, hãy đến đây. 
Chúng ta cùng tụng kinh luật, trước khi phi 
chánh Pháp lan tỏa còn chánh Pháp thì bị bỏ 
quên”. Tiêu phẩm tiếp tục kế về cách quyết 


Những quan điểm khác DU hG | 3 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





định chính thức lời kệ đọc tụng được chấp 
thuận như thế nào, và nơi nào đề tô chức. 
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn hoàn toàn 
không có những chỉ tiết về các điểm nêu trên, 
thực tế là không đề cập đến những điểm nhỏ 
nhặt về đọc tụng kinh luật. Nếu không thì cả 
hai bản văn này đều đồng ý với tính chính xác 
của nhau. Theo quan điểm của Oldenbrg thì 
Tiểu phẩm là một phần chuyện kể của kinh 
Đại Bát Niết Bàn. Vì kinh Đại Bát Niết Bàn 
không mảy may nói đến việc đọc tụng, cho 
nên Oldenberg đi đến kết luận răng tất cả 
những sự kiện liên quan đến Giáo hội, được đề 
cập trong tiêu Phẩm nhưng không có trong 
kinh Đại Bát Niết Bàn chỉ là hư câu. Đó là 
những sự kiện như: Tôn giả Đại Ca Diếp đề 
nghị tụng kinh, chọn các vị Tỳ kheo đề tụng, 
Tăng chúng đồng thuận, tụng kinh và luật, 
v... Theo Oldenberg, phân hư cấu trau chuốt 
này được bịỊa ra theo mô phỏng của Giáo hội 
Phật giáo đệ nhị. Tuy nhiên lời giải thích 
của Oldenberg cũng không hợp lý là tại sao 


Những quan điểm khác DU | 2 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Tiểu phẩm cần phải chép lại theo đúng kinh 
Đại Bát Niết Bàn, hoặc phải có ý định sáng tạo 
ra hư câu, mô phỏng như vậy của Giáo hội đệ 
nhị? Oldenberg nhất quyết từ bỏ tính lịch sử tự 
nhiên của những sự kiện đó, những việc liên 
quan rời rạc với việc tụng kinh luật. Ví dụ, 
Oldenberg nói đến các đoạn liên quan tu sĩ 
Channa và tiêu giới như là truyền thuyết. Ông 
nói rằng “chính những giả thuyết áp đặt chúng 
ta. Người biên tập chương này trong Tiểu 
phẩm đã nói những điểu đỏ, vì kinh Đại Bát 
Niết Bàn đã nói với họ”. Đức Phật đã ra giới 
luật để chúng ta tuân thủ sau khi Người nhập 
diệt. Khi phải nói về những gì xảy ra sau khi 
Phật nhập diệt, giới luật có cần được giải thích 
phải tuân thủ như thế nào? Truyền thông trong 
kinh Đại Bát Niết Bàn nói vê ý nghĩa mà 
chúng ta đã biết trong tiểu giới. Nói một cách 
khác, đệ tử Phật không thể biết rằng Giáo hội 
đã lấp liếm bất cứ giới luật nào có dụng ý. Vậy 
thì điều gì đơn giản hơn để cho rằng mọi giới 
luật đã thiết lập được Giáo hội quyết định giữ 


Những quan điểm khác DU hG | 2 4 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





lại tất cả? 

Như vậy, theo Oldenberg người biên tập 
Tiểu phẩm rất quen thuộc với sự miêu tả trong 
kinh Đại Bát Niết Bàn, liên quan đến tiêu giới 
và hình phạt đối với tu sĩ Channa, nhưng lại 
không biết rằng sự hướng dẫn của Phật có 
được thi hành hay không. Cho nên họ tượng 
tưởng ra một hậu quả phù hợp theo sự miều tả 
trong kinh Đại Bát Niết Bàn, và viết ra sự thi 
hành nghiêm chỉnh giới luật. Oldenberg cũng 
hoài nghi về tính tự nhiên của lịch sử trong 
đoạn nói đến sự phạm lỗi của ngài A Nan, vì 
điều này không liên kết trực tiếp được với việc 
tụng kinh. Poussin tóm tắt ý kiến của 
Oldenberg một cách xuất sắc như sau: “Muốn 
nêu ra bộ sưu tập tài liệu nguyên gốc của kinh 
điển, mặc nhiên được công nhận bằng sự 
chính thống, người sưu tập Tiểu phẩm tất 
nhiên đã nêu tên các vị Tôn giá Đại Ca Diễp, 
ngài A Nan, ngài Uu Bà Ly. Ông ta đã thêm 
vào chuyến du hóa của Tôn giả Đạt Ca Diếp 
và đoạn giáo huấn nhỏ hơn, rồi gom góp lại và 


Những quan điểm khác DU | 2 ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





phát triển thêm vài hôi ức khác có quan hệ với 
giai đoạn này. Hầu như mọi vấn đê mà ông ta 
biết đêu năm trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Nói 
tóm lại, Oldenberg tin răng tất cả các chương 
của Tiều phẩm là giả mạo”. 


® Finot và Obermiler phê phán 
quan điểm của Oldenberg 

Ngược với Oldenberg đã bài xích kinh Đại 
Bát Niết Bàn vì cho răng bộ kinh này hoàn 
toàn giữ im lặng mối liên quan đến Giáo hội 
đệ nhất, Finot đưa ra một cuộc tranh luận sau 
đây. 

Chương II và 12 của Tiểu phẩm chứa 
đựng sự miêu tả hai Giáo hội, có một sự mở 
đâu quá rời rạc không giống các chương khác 
đến nỗi khó được nhìn thấy đó là một phần 
trong Tiêu phẩm. Kinh Đại Bát Niết Bàn có 
tính cách lịch sử hơn, hơi khác so với Trường 
A Hàm kinh. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn và 
chương II và 12 của Tiểu phẩm rất giống 
nhau một cách tự nhiên. Chắc hắn cả hai bản 


Những quan điểm khác ID) | 2 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





kinh này đều là có xuất xứ từ nguồn gốc của 
một bản kinh. Trong Tuơng Ủng A Hàm, Luật 
tạng của Nhứt Thiết Hữu Căn Bồn Bộ có sự 
miêu tả cả phần Niết bàn và hai Giáo hội, và từ 
đó có kết luận răng Thượng Tọa Bộ cũng có 
trách nhiệm đáp lời với Tương Ưng A Hàm. 
Điều này bị chia cắt vào một thời điểm sau đó 
do người biên tập kinh A Hàm và Luật tạng 
thời xưa. Tiến sĩ Obermiller chứng thực sự 
tranh cãi của Finot và cung cấp chỉ tiết nội 
dung của Luật tạng Tiểu A Hàm, sự đáp trả 
gân đúng với Tiêu phẩm. Ông còn chỉ ra rằng 
điều này chứa đựng sự miêu tả về hai Giáo hội 
và miêu tả cả Đại Bát Niết Bàn kinh. Ông nói 
thêm: Những câu chuyện của hai Giáo hội chỉ 
khởi sự theo cùng một cách. Đến phần kế về 
chuyện trà tỳ của Đức Phật chấm dứt mà 
không hề có bất cứ sự chỉ dẫn nào. 

Theo cách nhìn đối với các chứng cứ này, 
giáo sư N.Dutt chấp nhận sự hợp lý trong tranh 
luận của Finot, có nghĩa là, Đại Bát Niết Bàn 
kinh và ít nhất chương 11 của Tiểu phẩm hình 


Những quan điểm khác DU | 37 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





thành nguyên gốc bản luận, và trong sự tương 
tự với Luật tạng Tiểu A Hàm. Có thể nói xa 
hơn răng Đại Bát Niết Bàn kinh hình thành 
nguyên bản phần đầu chương lÏ của Tiểu 
phẩm. Điều này đánh mất đi sức mạnh tranh 
luận của Oldenberg, và giờ đây chúng ta có thể 
gạt chúng sang một bên. Poussin cũng có ý 
định ủng hộ phần kết luận của Finot nhờ đến 
nền tảng của sự nghiên cứu ngữ cảnh trong 
Tương Ứng A Hàm. 


© Thắm định quan điểm của Finot 

Rất khó ủng hộ quan điểm của Einot và 
những quan điểm khác. Cả hai Tương Ưng A 
Hàm và Luật tạng Tiêu A Hàm đều thuộc Nhứt 
Thiết Hữu Căn Bồn Bộ. Chỉ có tông phái này 
liên kết với Đại Bát Niết Bàn kinh và bản báo 
cáo miêu tả hai Giáo hội cùng vào một bản 
kinh duy nhất. 

Sự sắp xếp này không hè được theo bởi bất 
cứ một tông phái nào khác phát sinh từ Trưởng 
Lão Bộ. Truyền thống là do những tông phái 


Những quan điểm khác nhau | 2 S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nảy xác định rằng Đại Bát Niết Bàn kinh được 
xem như một bản kinh nắm giữ phân chia tách 
từ bản miêu tả Giáo hội đệ nhất. Mặc dù lời kệ 
Đại Chúng Bộ trong Đại Bát Niết Bàn kinh 
không phải truyền từ thế hệ cha ông, nhưng 
chắc chăn là Đại Chúng Bộ sở hữu bản kinh 
này. Luật tạng Đại Chúng Bộ nhắc đến bản 
kinh này bằng tên và sao chép các thông tin 
chính xác có đề cập sẵn trong Đại Bát Niết 
Bàn kinh, thuộc các tông phái phát triển từ 
Thượng Tọa Bộ. Tuy vậy, tư liệu của Đại Bát 
Niết Bàn kinh chắc hắn được hoàn thành trước 
khi Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng Bộ chia 
tách. Rõ ràng là ngay cả trong giai đoạn xa 
xưa, người ta nghĩ răng Đại Bát Niết Bàn kinh 
như là kinh của Đại Chúng Bộ, vì rằng cũng 
theo truyền thống Đại Chúng Bộ, có một sự 
chia tách từ bản miêu tả của Giáo hội đệ nhất. 
Do đó, rõ ràng là sự sắp xếp được Finot và 
nhiều học giả khác thảo luận đã ghi nhận như 
một sự phát triển kỳ lạ về sau này trong Nhứt 
Thiết Hữu Căn Bồn Bộ. 


Những quan điểm khác DU | 39 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Cũng không có gì hữu ích để khăng định 
sự sắp xếp trong truyền thống Phật giáo vào 
thời xa xưa đó. điều này cũng không thê giải 
quyết vấn đề mà Oldenberg đã nêu lên do sự 
im lặng trong Đại Bát Niết Bàn kinh. Vì bản 
miêu tả rời rạc ngay phần đầu trong Tiểu 
phẩm, cho nên sau này việc nhận thức về tính 
rời rạc được nghĩ rằng đó chỉ do sự hiểu lâm 
bản chất thực của đoạn miêu tả trong Tiểu 
phẩm mà thôi. Nhưng có vài lý do khách quan 
bác bỏ quan điểm của Oldenberg mà chúng ta 
đang xem xét. 


® Nghiên cứu về giả thiết của 
Oldenberg 

Lý tưởng tuyệt diệu trong lý thuyết 
của Oldenberg phụ thuộc vào một số thực tế và 
giả định. Thông tin đã thu thập được xác định 
trong Tiểu phẩm đồng ý đúng theo nguyên văn 
của Đại Bát Niết Bàn kinh, nhưng nhiều phần 
đã được quan sát trong Đại Bát Niết Bàn kinh 
lại không đề cập đến bất cứ điều gì mà Giáo 


Những quan điểm khác DU | 40 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hội đệ nhất cho là sự thật. Do giả thiết này 
đóng góp rất tích cực vào việc đưa ra một hình 
ảnh cuỗi cùng trong lý thuyết của 
Oldenberg cho nên chúng ta có thê ghi chú 
như sau: 

- Đại Bát Niết Bàn kinh có nguồn gốc sớm 
hơn Tiêu phẩm II. 

- Người biên soạn Tiểu phẩm II hoàn 
toàn thông thạo Đại Bát Niết Bàn kinh, và bị 
sự ảnh hưởng của Giáo hội đệ nhị, cho nên đã 
sao chép nhiều phân của Đại Bát Niết Bàn 
kinh. Ví dụ về câu chuyện Tôn Giả Đại Ca 
Diếp với Tu Bạt Đà La, rồi trau chuốt tỉ mỉ và 
đem lại bản hoàn thiện có tính hợp lý trong 
nhiều đoạn nhắc đến Đại Bát Niết Bàn kinh, 
như đoạn về tu sĩ Channa. Điều này xem như 
một cách biệt khá xa giữa bản Đại Bát Niết 
Bàn kinh được hoàn thiện và bộ sưu tập tư liệu 
Tiểu phẩm. 

- Đại Bát Niệt Bàn kinh chắc hắn đã ghi 
chú về truyền thông liên quan đến đọc tụng 
kinh luật được đề cập trong Tiểu phẩm. Điều 


Những quan điểm khác DU 141 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





này được người biên tập Đại Bát Niết Bàn 
kinh biết rõ. 

- Những đoạn như vậy của Tiểu phẩm 
được đề cập trong Đại Bát Niết Bàn kinh 
nhưng lại không được để cập như là truyền 
thuyết. Một cách phù hợp, việc đọc tụng kinh 
luật trong Giáo hội được truyền qua theo cách 
viết lại trong Đại Bát Niết Bàn kinh, nhưng 
được một nơi có tiếng tăm như Tiểu phẩm II 
chi chép thành truyền thuyết. Tương tự với 
nhiều sự kiện khác đặc biệt đề cập trong Tiểu 
phẩm liên quan chặt chẽ trong việc đọc tụng 
kinh kệ cũng được Oldenberg xem như truyền 
thuyết. 

- Người biên soạn Tiểu phẩm phải tưởng 
tượng hậu quả thích ứng với các đoạn về tu sĩ 
Channa và tiêu giới được đề cập trong Đại Bát 
Niết Bàn kinh. 

— Ngược lại, nếu một đoạn mà được chì 
chép vào cả Tiểu phẩm II và Đại Bát Niết Bàn 
kinh thì chắc hắn điều này là xác thực. Ví dụ, 
sự chỉ dẫn của Phật về tu sĩ Channa, các tiêu 


Những quan điểm khác Đo 142 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





giới, rồi câu chuyện Tôn Giả Đại Ca Diếp kê 
cho Tăng chúng nghe về tu sĩ Tà Mạng giáo, 
chuyện Tu Bạt Đà La; Những chuyện này đều 
được ghi chép trong Đại Bát Niết Bàn kinh và 
cả Tiêu phẩm I1, thì Oldenberg lại không ghi 
nhận như truyền thuyết. 

Trước khi kiểm tra lý luận mà Oldenberg 
đề xuất, chúng ta nên liệt kê những nguyên tắc 
sẽ hướng dẫn chúng ta vào việc thâm định: 

- Bất cứ truyện thống nào được để cập 
trong luật tạng của các tông phái Thượng Tọa 
Bộ và Luật tạng của Đại Chúng Bộ thì rõ ràng 
là được bắt nguôn từ trước khi Thượng Tọa Bộ 
và Đại Chúng Bộ chia tách. Truyền thông cô 
xưa như vậy phải có liên quan đến tính xác 
thực, nếu không thì phải có nhiều chứng cứ 
mạnh mẽ đối nghịch lại. Sự phản bác lại 
truyền thống đó mà thiếu những lập luận vững 
chắc thì không minh chứng được điều gì cả. 

— Mặt khác, nếu một truyền thống nào 
được chỉ tìm thấy riêng trong kinh điển của 
các tông phái Trưởng Lão Bộ hoặc riêng 


Những quan điểm khác DU ï 43 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trong kinh điển của Đại Chúng Bộ thì có thê 
nói răng đó là sự phát triển sau này của riêng 
từng môn phái Thượng Tọa Bộ hoặc Đại 
Chúng Bộ mà thôi. Những điều này không bảo 
đảm bắt nguồn từ đạo Phật truyền thống trước 
khi xuất hiện sự chia tách của Thượng Tọa Bộ 
và Đại Chúng Bộ. 

- Theo sự phân loại có thể giữ nguyên 
dạng trong văn học Phật giáo cô xưa, chánh 
Pháp và tác nghiệp thuộc cùng một loại đặc 
biệt, chánh Pháp là kinh tạng, còn tác nghiệp 
là một dạng thu thập hành động nghi thức. Một 
truyền thống thuộc vào một loại không phải 
hình thành từ một phần của một loại khác. Đại 
Bát Niết Bàn kinh được bao gồm trong một 
loại chánh Pháp, còn Tiêu phẩm là căn cứ trên 
sự thu thập hành động nghi thức. Bản miêu tả 
việc đọc tụng kinh luật, việc thảo luận về 
nhiều tiểu giới, v.v... là hành động nghi thức 
do Tăng già thực hiện, cho dù, vài trường hợp 
trong quá trình hành động nghi thức phát triển 
đây đủ không hề được nhắc đến. Chắng có gì 


Những quan điểm khác Đo tC 144 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nghi ngờ khi mà đệ tử Phật, vào thời xa xưa 
đó, muốn nhóm họp và tạo ra những sự kiện 
như vậy theo hình thái hành động nghi thức. 

- Theo giới luật Phật giáo thời cổ, mỗi 
hành động nghi thức được xem như sự chia 
tách hoặc độc lập từ những hành động khác, và 
được đề xuất riêng rẽ, kết thúc bởi một nghị 
quyết đặc biệt. Vì vậy, những sự kiện được 
miêu tả trong Tiểu phẩm I1 xem như hành 
động nghi thức độc lập, do các vị Tăng sĩ xuất 
chúng thực hiện riêng rẽ. Đối với đệ tử Phật 
thời đó, Tiểu phẩm 11 không phải là bản miêu 
tả Giáo hội, cũng không phải là bản miêu tả về 
quan tòa mà chỉ đơn thuân là hiện thân của 
một sự thu thập hành động nghi thức. 

Chúng ta bắt đầu phê phán quan điểm của 
Oldenberg bằng cách chỉ ra rằng không hề có 
lập luận quyết đoán nào để nói Đại Bát Niết 
Bàn kinh có trước Tiểu phẩm. Sự thật thì Đại 
Bát Niết Bàn kinh phải đối mặt với nhiều sự 
kiện xảy ra trước khi Giáo hội đệ nhất tô chức. 
Tuy nhiên trên thực tế Đại Bát Niết Bàn kinh 


Những quan điểm khác nhau 14 ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





không tự mình chứng minh rồi ghi chép lại 
những sự kiện xa xưa, mà điều này được soạn 
thảo từ một thời gian rất lâu trước đó. Khả 
năng mà Đại Bát Niết Bàn kinh được sáng tác 
có thể vào một thời điểm sau nảy, nhưng điều 
này đã bị bỏ quên. Đại Bát Niết Bàn kinh 
không chỉ miêu tả những ngày cuối cùng của 
Đức Phật mà còn ghi chép lại lễ trà tỳ của 
Người, rồi sự phân chia xá lợi, xây dựng bảo 
tháp, những sự kiện hoàn toàn xảy ra sau khi 
Đức Phật nhập diệt. Mặt khác, theo một truyền 
thống Phật giáo đồng nhất, Giáo hội đệ nhất 
diễn ra trong khoảng mùa an cư đầu tiên, sau 
khi Phật nhập niết bàn. Khoảng cách thời gian 
của hai sự kiện xảy ra là quá ngắn ngủi, và 
hiển nhiên Đại Bát Niết Bàn kinh không thể 
được sáng tác trước thời Giáo hội đệ nhất hoặc 
được thảo luận trong Giáo hội đệ nhất. Tóm 
lại, Đại Bát Niết Bàn kinh, đúng hơn, những 
truyền thống đích thực được ghi chép đặc biệt 
trong Đại Bát Niết Bàn kinh chưa được trở 
thành một phần của kinh điển chính thức phù 


Những quan điểm khác DU 14 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hợp vào thời Giáo hội đệ nhất. Trong khi đó, 
Tiêu phẩm II ghi chép những hành động nghi 
thức khác được thực hiện vào thời Giáo hội đệ 
nhất, do đó cái cốt lõi của bản miêu tả này 
chắc chăn là cùng thời với Giáo hội. 

Ngay bây giờ, bài phân tích kỹ lưỡng về 
Tiểu phẩm II sẽ lộ diện ra cho chúng ta thấy 
nhiều dẫu vết của các truyền thống trở thành 
một phân trong bức tranh Phật giáo vào thời 
Giáo hội đệ nhất, nhưng trước bộ sưu tập Đại 
Bát Niết Bàn kinh. Vài truyền thống được kết 
luận trong Đại Bát Niết Bàn kinh ở vào một 
thời điểm sau đó. Chúng ta hãy thử thảo luận 
về phần Tiểu phẩm I1 ở đoạn Tôn Giả Đại Ca 
Diếp kế lại với Tăng chúng về phản ứng của 
Tu Bạt Đà La khi nghe tin Phật nhập diệt. 
Trong Đại Bát Niết Bàn kinh cũng có nói đến 
sự kiện này. Từ bản miêu tả của Tiểu phẩm thì 
rõ ràng là Tăng chúng chưa hề nghe về đoạn 
Tu Bạt Đà La. Chi tiết này có lẽ xuất phát từ 
một điểm nếu chúng ta thừa nhận Tiêu phẩm 
I1 được sáng tác trong giai đoạn sau này khi 


Những quan điểm khác nhau | LÊN 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





mà Đại Bát Niết Bàn kinh đã trở nên nổi tiếng 
trong cộng đồng Phật giáo. Nhiều Tăng sĩ 
không thông hiểu vẫn đề này gián tiếp cho biết 
răng Đại Bát Niết Bàn kinh vẫn chưa được 
sáng tác vào thời gian đó. 

Như chúng ta đã thấy, Tiểu phẩm I1 bao 
gôm những điểm chính về một số hành động 
nghi thức được Tăng già thực hiện. Việc đọc 
tụng kinh luật, việc cân nhắc kỹ lưỡng những 
tiêu giới thì khác với hành động nghi thức. Nét 
đặc trưng của hành động nghi thức đã được gìn 
giữ rt cân thận, nễu việc đọc tụng kinh luật có 
diễn ra. Những điều được đề cập trong tất cả 
luật tạng bao sôm luật tạng Đại Chúng Bộ đều 
thuộc về những giai câp truyền thông cô xưa 
nhất. Điều này rất quan trọng đối với tất cả 
hành động nghi thức được thảo luận trong 
chương này, và vì những diễn biến mà Giáo 
hội đệ nhất có thê đã tô chức. Việc đọc tụng là 
hành động nghi thức, theo phong tục hợp pháp 
cô xưa, được thực hiện với nhiêu nguồn tham 
khảo tới việc tổ chức, diễn biến, đọc tụng, ví 


Những quan điểm khác nhau | LÊ: 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





dụ như là vẫn đề chủ yếu, địa danh, và con 
người, đều có liên quan với nhau. Thông tin 
cần thiết về ba điểm này được cung cấp chung 
chung như một loại giới thiệu về những hành 
vi hợp pháp của hành động nghi thức. Chính 
hành động nghi thức trong việc đọc tụng kinh 
luật cũng đưa ra lời giới thiệu mà chúng ta vẫn 
có thê nhận rõ trong vài phần đâu của Tiểu 
phẩm II. Phân giới thiệu này chứa đựng câu 
chuyện của Tu Bạt Đà La, chắc hắn cùng thời 
với Giáo hội đệ nhất, và kết quả là một phần 
của kinh điển Phật giáo, rất lâu trước khi Đại 
Bát Niết Bàn kinh được nhận thức như một 
bản kinh. 

Nhưng băng cách nào đoạn này về sau lại 
nằm trong Đại Bát Niết Bàn kinh? Lập luận 
này có lẽ sẽ rõ hơn nếu chúng ta chịu khó để ý 
đến nội dung Đại Bát Niết Bàn kinh. Bản kinh 
này đối mặt với nhiều vấn đề khác trong phân 
Phật nhập niết bàn, và nhiều sự kiện khác liên 
quan trực tiếp đến bản kinh. Như vậy là hiển 
nhiên người biên soạn Đại Bát Niết Bàn kinh 


Những quan điểm khác DU | L9 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đã rất thích thú với sự kiện Tu Bạt Đà La, vì 
điều này liên quan trực tiếp đến chuyện Phật 
nhập diệt. Vậy thì những gì ảnh hưởng đến 
việc soạn thảo Tiểu phẩm 11 và Đại Bát Niết 
Bàn kinh có thể miêu tả như sau: Sự kiện Tu 
Bạt Đà La được Tăng chúng biết đến rộng rãi 
trong giai đoạn rất sớm sau khi Tôn Giả Đại 
Ca Diếp kế lại. Câu chuyện này đâu tiên 
được năm trong truyền thông Phật giáo chính 
thức, như là một phần hành động nghi thức 
liên quan đến việc đọc tụng kinh luật. Câu 
chuyện giống nhau là do có mối liên hệ với sự 
kiện Phật nhập diệt, rồi sau đó trở thành một 
phân trong Đại Bát Niết Bàn kinh. Việc nhận 
dạng đúng nguyên văn tồn tại giữa hai bản 
miêu tả có thể yên tâm dựa vào uy tín của 
những nhà biên tập sau này. Những chi tiết 
khác đặc biệt liên quan đến hành động nghỉ 
thức đọc tụng, như là lời tuyên bố chính thức 
để đọc tụng, sự chọn lựa vị trí để đọc tụng, 
v.v... Dị người biên soạn Đại Bát Niết Bàn 
kinh lờ đi, vì những điều này không liên quan 


Những quan điểm khác nhau | 50 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trực tiếp đến chuyện Phật nhập diệt. Chúng ta 
có thê công tâm từ bỏ lý thuyết của Oldenberg. 
Vì ông cho rằng việc đọc tụng kinh luật cùng 
với nhiều chỉ tiết thích đáng được đưa ra trong 
Tiểu phẩm 11 nhưng lại không tìm thấy trong 
Đại Bát Niết Bàn kinh chỉ là những phụ bản 
hư cấu sau này so với bản miêu tả Tu Bà Đạt 
La trước đó. Chúng ta không có một lý lẽ nào 
để nghi ngờ tính tự nhiên của lịch sử Giáo hội 
đệ nhất, đơn giản chỉ vì điều này đã được nói 
đến trong Đại Bát Niết Bàn kinh. 

Trường hợp về tiểu giới và tu sĩ Channa thì 
khác nhau một chút. Mỗi đoạn bao hàm hai 
phân: Phân chỉ dẫn của Đức Phật và phân thực 
hành lời chỉ dẫn đó. Sự chỉ dẫn trên hai trường 
hợp này đều được nhắc trong Đại Bát Niết Bàn 
kinh và Tiểu phẩm, trong khi bản miêu tả về 
việc thực hành thì chỉ tìm thấy trong Tiểu 
phẩm. Oldenberg đi đến kết luận rằng nhiều vị 
Tăng sĩ băn khoăn không biết lời dạy của Phật 
có được thực hành hay không. Do đó, họ 
tưởng tượng ra những kết cục phù hợp với lời 


Những quan điểm khác DU IS | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





dạy của Phật trong hình thức mà Tăng chúng 
hành động cho là hợp lý. Lý thuyết của 
Oldenberg riêng lẻ dựa trên hai sự tiên đoán: 

- Đại Bát Niết Bàn kinh là bản kinh có 
trước đã ảnh hưởng đến việc biên soạn Tiểu 
phẩm II vào thời điểm sau đó. 

— Khoảng cách thời gian giữa Đại Bát Niết 
Bàn kinh và Tiểu phẩm II thì quá ngắn, cho 
nên Tăng chúng không biết chắc về việc thực 
hành sự dạy dỗ của Phật. 

Nhưng sự tiên đoán này không thể chấp 
nhận được. Toàn bộ kinh Phật không cung cấp 
cho chúng ta những chứng cứ nhỏ nhặt nhất để 
cho rằng đệ tử tận tụy của Phật quá thờ ơ với 
lời dạy của Người, và rằng họ không chỉ phớt 
lờ thực hành lời dạy mà thậm chí còn không 
chắc chắn lời dạy của Phật có được thực hành 
hay không. Có lẽ hợp lý hơn để chấp nhận sự 
thật mà Tiểu phẩm đã miêu tả rằng Tăng sĩ đã 
không mất thời gian thực hành theo lời Phật 
dạy. Một sự phản đối khác chống lại lý thuyết 
của Oldenberg cũng giống như những gì mà 


Những quan điểm khác DU t | ° 2) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





chúng ta đã đưa ra có liên quan đến việc đọc 
tụng kinh luật, đó là: Tiểu phẩm 11 cùng thời 
xa xưa với Giáo hội đệ nhất, còn Đại Bát Niết 
Bàn kinh thì được so sánh là bản kinh sau này. 
Lời dạy của Phật liên quan đến những ngày 
cuối cùng của Người, theo cách tự nhiên, được 
đề cập trong Đại Bát Niết Bàn kinh. Trong khi 
đó, những hành động chính thức dựa trên cơ 
sở của sự hướng dẫn bởi Tăng chúng hắn là 
thuộc loại hành động nghi thức và theo đúng 
nghĩa thì bị loại trừ một cách chính đáng khỏi 
Đại Bát Niết Bàn kinh và đưa vào trong Tiểu 
phẩm. 


@ Quan điểm của Poussin về Giáo hội 
đệ nhất 

Poussin không hề tán thành quan điểm của 
Oldenberg và gạt sang một bên, xem như đó 
chỉ là một giả thuyết. Con đường ông đi cũng 
không hoàn toàn khác hăn với những người 
tiền nhiệm. Ông phát triên một quan điểm theo 
lỗi giải thích nâng cao hơn trong lý thuyết của 


Những quan điểm khác ĐC | ° 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Minayeff. Giống như Minayeff ông nhận thức 
được nhiều sự mâu thuẫn bên trong của bản 
miêu tả Tiểu phẩm I1, liên quan đến việc đọc 
tụng kinh luật như một sản phẩm của trí tưởng 
tượng sau này vì sự mâu thuẫn đó, nhưng: lại 
gán nhiều đoạn khác cho là thuộc truyền thống 
xác thực trước đó rất lâu. Thực tế, sự tấn công 
chính trong phần tranh luận của ông là để 
chứng minh bản chất truyền thuyết của phần 
miêu tả về đọc tụng kinh luật. Ông vững tin 
vào truyền thuyết tự nhiên của đoạn này, và 
khuynh hướng đó có ảnh hưởng đến phần tóm 
lược Tiểu phẩm I1, một sự khởi đầu sẽ được 
trích dẫn sau đây. 

Ma Ha Ca Diếp bất ngờ xuất hiện trong 
ngữ cảnh, trên chuyến du hóa. Không ai biết 
được Ông đang ở đâu, những người nào mà 
Ông đang nói chuyện, bằng cách nào mà Ông 
biết tin Phật nhập diệt. Poussin đã nhân mạnh 
sự mơ hồ và đột ngột của bản miêu tả dông dài 
trong Tiểu phẩm, và đến mức tăng thêm sự 
nghi ngờ về tính xác thực trong đó. Điều đó 


Những quan điểm khác DU IS 4 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





được ghi chú răng sự khởi đầu không hoàn hảo 
đã dần dần hướng chúng ta đến bản miêu tả 
của việc đọc tụng kinh luật trong Giáo hội. 

Ông đi xa hơn để chỉ ra rằng bản miêu tả 
việc đọc tụng cũng không hợp lý với hai đoạn 
thuật lại trong Tiểu phẩm II, đó là: Bản miêu 
tả lời buộc tội ngài A Nan, và việc thảo luận 
về những tiêu giới. 

Đầu tiên, chúng ta có thê bắt đầu với lời 
buộc tội ngài A Nan. 

Nhiều Tăng sĩ chỉ trích ngài A Nan về một 
số lỗi mà Ngài đã phạm phải trước khi Ngài 
đạt đến thánh quả A La Hán. Ví dụ, họ nói với 
Ngài rằng: “Ông đã phạm lỗi vì đã không hỏi 
kỹ về những tiểu giới. Hãy thú tội đi.” Ngài A 
Nan đã thú tội mà Ngài đã phạm bởi tính hay 
quên hoặc không chú tâm. Tất cả sự trả lời của 
Ngài đều theo nghi thức như sau: “Tôi không 
thấy bất cứ điều gì sai trái trong đó. Nhưng 
theo ý các người tôi xin thú tỘI. ” 

Minayeff đặt ra câu hỏi vỀ sự đúng mực 
trong lời buộc tội một vị A La Hán. 


Những quan điểm khác Đo h | ° ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Ngài A Nan đã trở thành vị Thánh, một vị 
A La Hán. Tuy nhiên Ngài vẫn phục tùng 
phiên xử: Một phiên họp chính thức yêu cầu 
Ngài phải sám hối trong bất cứ trường hợp 
nào. Điều này là sự kiện có thật mà bản miêu 
tả cô xưa nhất đã giữ lại tính mơ hỗ trong ý 
niệm thô sơ về việc liên quan đến một vị 
Thánh, bất chấp phản ứng sau này của họ như 
thế nào. Chúng ta hầu như không thê xem xét 
phiên xử có thật không, hay chỉ là sự bịa đặt 
trong truyền thuyết. 

Cũng dễ hiểu tại sao Minayeff lại cho rằng 
truyền thống của phiên xử ngài A Nan là có 
thật, và đưa ông đi đến kết luận răng tiêu 
chuẩn hoàn thiện về một A La Hán vẫn còn 
quá mơ hồ. Điều này nói lên sự ủng hộ truyền 
thống cô xưa. Mặt khác, việc đọc tụng kinh 
luật chỉ do các vị A La Hán thực hiện cho thấy 
rằng các vị A La Hán được đánh giá là những 
vị Thánh hoàn hảo. Chắng có gì hô nghỉ đây là 
một truyền thông Sau nảy, và đối nghịch lại 
VỚI truyền thống cô xưa. Vì vậy, việc đọc tụng 


Những quan điểm khác DU t | ° 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





kinh luật là truyền thuyết. 

Oldenberg phản bác quan điểm này. Ông 
nói răng lý tưởng hoàn hảo về A La Hán chắc 
hắn vào một thời cổ rất xa xưa, nhưng hiển 
nhiên một người vẫn phạm lỗi trước khi trở 
thành A La Hán. Rồi sau đó vị này có thê bị 
xét xử vì tội đã phạm phải, thậm chí sau khi vị 
đó đã đạt Thánh quả A La Hán. Oldenberg đưa 
ra lý lẽ rằng bất cứ người nào thông thạo Luật 
tạng đều đồng ý với mỗi một tội đã phạm phải 
đều bắt buộc có hành vi kỷ luật để sám hồi, mà 
không cần phải báo cáo lại sự việc đó, vì biết 
đâu người phạm lỗi sau này có thể sẽ đạt đến 
mức độ hoàn hảo về tinh thần. Phản đối quan 
điểm của Oldenberg, Poussin đưa ra tình tiết 
của tu sĩ Channa và giải đáp đề tài phức tạp dài 
ngoằng trong lời biện hộ của Minayeff. 

Chúng ta hãy xem xét về đoạn nói đến tu 
sĩ Channa để hiểu rõ hơn quan điểm của 
Poussin. 

Sau khi đọc tụng kinh luật, ngài A Nan 
thông báo với Tăng chúng răng Đức Phật đã 


Những quan điểm khác DU | 57 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





dặn dò Tăng già áp đặt phạm đàn (2) với 
Channa. Khi Tăng chúng hỏi lại thì ngài A 
Nan giải thích bản chất của hình phạt là: “Hãy 
để tu sĩ Channa muốn nói bất cứ điều gì mà 
ông ấy thích; Tă Láng chúng không được nói 
chuyện với ông ấy, không được cô vũ hay cảnh 
báo ông ấy.” Rồi ngài A Nan đồng ý đi loan 
báo cho Channa về lời tuyên án này. Có một 
số Tăng sĩ đi cùng với Ngài vì cho rằng “Vị tu 
sĩ này rất khắc nghiệt, và mê muội.” Khi nhận 
lời tuyên án từ ngài A Nan, tu sĩ Channa đón 
nhận một cách rất khiêm cung. Nỗi đau buồn 
và hồi hận của ông quá lớn đến nỗi ông đạt 
ngay đến Thánh quả A La Hán. Rồi sau đó ông 
nói với ngài A Nan: “Hối ngài A Nan, xin hãy 
lấy phạm đàn kiêm hãm ta.” Ngay giây phút 
đó, ngài A Nan nói răng: “Hỡi Channa, ông 
đã nhận ra Thánh quả A La Hán, từ giây phút 
như vậy phạm đản đã bị ngăn cản. ” 

Poussin muốn tạo ra điểm nhấn răng trong 
trường hợp của Channa thì hình phạt bị bãi bỏ 
vì ông đã đạt được thánh quả A La Hán. Mặt 


Những quan điểm khác Đo t Ï ° S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





khác, ngài A Nan lại bị hình phạt kỷ luật ngay 
sau khi Ngài đã trở thành A La Hán. Tăng già 
thì chấp thuận nhiêu dạng khác nhau của hành 
VI chống lại hai vị La Hán. Poussin nói thêm 
rằng từ vị Phạm hạnh, Channa biết tự xá tội 
cho mình và lúc đó ông không còn bị tốn 
thương nữa. 

Theo Poussin, những tình huồng này chỉ ra 
rằng từ thời rất xa xưa, đệ tử Phật đã có hai 
khái niệm về Thánh quả A La Hán, và lúc đó 
khái niệm về A La Hán vẫn còn chưa được đề 
xuất một cách giáo điều. Đây là những gì mà 
Minayeff nhìn thấy. Vì vậy, ông biện minh 
bằng cách đưa ra sự đối nghịch giữa tình tiết 
về ngài A Nan và truyền thống đọc tụng kinh 
luật. 

Đề ủng hộ cho sự tranh cãi này PoussIn 
nói thêm răng theo tranh luận chính thống thì 
không những một vị La Hán không thể bị sa 
ngã, mà ngay cả mọi lời khuyên hoặc trợ giúp 
của người khác cũng không có ích gì với A La 
Hán. Câu chuyện về một vị La Hán đáng hô 


Những quan điểm khác nhau | 59 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





thẹn, chịu đựng hình phạt không phù hợp với 
mong muốn của mình, là hoàn toàn trái ngược 
với phi chính thông Đại Chúng Bộ. Câu 
chuyện của ngài Channa phản ánh khuynh 
hướng của một số tu sĩ bảo thủ, trong khi tình 
tiết của ngài A Nan minh chứng sự tồn tại của 
số tăng sĩ phi chính thống mà sau này đã bênh 
vực mạnh mẽ năm điểm của Đại Thiên (3) và 
dễ dàng thuận tình phát triển Đại Chúng Bộ. 
Poussin đưa thêm ý kiến về một bản miêu 
tả cô nhất không hề có câu hỏi của Giáo hội 
răng họ đã khiến trách ngài A Nan. Nếu có 
người thêm vào phân chính trong truyền thuyết 
của Giáo hội thì sự trách phạt ngài A Nan lúc 
đầu sẽ không thay đổi tính cách của câu 
chuyện. Nếu sự chính thống, hầu như gần 
được hình thành xác thực rằng tất cả thành 
viên trong Giáo hội chắc hắn đều là các vị A 
La Hán, thì không có gì khó khăn để ấn định 
việc khiển trách người cấp dưới. Điều này 
cũng phủ hợp với cốt truyện trong sự kiện quá 
quan trọng giống như phản ứng của kinh điển. 


Những quan điểm khác DU h | 60 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Chính thống không đủ nhạy bén để nhận ra 
điều mâu thuẫn trong sự sắp xếp theo thứ tự 
thời gian, cũng không đủ cứng rắn để loại bỏ 
phân đề cập tỉ mi bất kính đối với ngài A Nan 
ngay thời điểm tụ họp để trách phạt Ngài. 
Khuynh hướng chính thông có thê đạt được là 
đề xướng sự thánh thiện của ngài A Nan trong 
đêm Giáo hội tụ họp. 

Nhiều suy đoán chỉ tiết của Poussin có thể 
được tóm tắt như sau: Ban đầu khi ngài A Nan 
chưa thành A La Hán thì tình tiết về Ngài là 
vấn đề độc lập. rôi theo trình tự thời gian vấn 
đề này trở thành tâm điểm đối với những điều 
được thêm thắt vào bản miêu tả bằng trí tưởng 
tượng về Giáo hội. Do tính quan trọng của 
Giáo hội, bản miêu tả này lúc đầu được sẵn 
vào rồi sau đó được thuật lại tình tiết về ngài A 
Nan. Đến giai đoạn phát triển thì không có sự 
trải ngược, bởi vì tố chất của một vị A La Hán 
vẫn chưa được công bô. Sự đối nghịch này 
phát sinh, do sự yêu cầu chính thống, khi ngài 
A Nan là người đầu tiên trở thành A La Hán 


Những quan điểm khác DU t | s | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trước khi Giáo hội khởi xướng. Rồi do những 
diễn biến của sự kiện được sắp xếp trước, ngài 
A Nan lại đôi mặt với sự buộc tội. 

Poussin đi đến kết luận giống nhau liên 
quan về việc thảo luận những tiêu ĐIỚI VàO 
thời kỳ Giáo hội đệ nhất. Ông quan tâm đến ba 
nguôn tham chiếu về những tiểu giới trong Đại 
Bát Niết Bàn kinh, Tiểu phẩm 11, và Phẩm Ba 
Dật Đề. Trong Đại Bát Niết Bàn kinh, Đức 
Phật cho phép bỏ những tiểu giới trong Giới 
Luật, nếu thấy cân thiết. Trong Tiểu phẩm I1, 
ngài A Nan thông báo với Tăng già về sự cho 
phép của Phật. Khi Tăng chúng hỏi lại thì Ngài 
thú nhận răng Ngài không hỏi Phật về giới luật 
nào nên loại bỏ. Tăng chúng đề nghị sáu đề 
xuất khác nhau về nhận dạng tiêu giới, nhưng 
không đi đến quyết định. Sau đó Tôn Giả Đại 
Ca Diếp và Tăng già đồng thuận giữ nguyên 
tất cả giới luật mà Phật đã đặt ra. Trong Phẩm 
Ba Dật Đề có nói rằng: “Nếu một tăng sĩ khi 
tụng giới mà nghĩ như sau: “điêu gì tốt đẹp 
trong khi tụng tiểu giới: chỉ có gây ra nghỉ 


Những quan điểm khác Đo t | s 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





ngỏ, mệt mỏi, và loạn tâm? thì vị ft sĩ này có 
tội đã lên án giới luật. ” 

Trong bài thảo luận về ba bản tham chiêu 
này, Poussin hoàn toàn đồng ý với Minayeff. 
Ông nói rằng ba nguôn tham khảo này được 
xem xét riêng hay chung thì vẫn rõ ràng là 
một người đang đối mặt với luận cứ, mang dấu 
ân của thời xa xưa, và cái nào không thể hòa 
hợp với lập pháp nghiêm minh đã gắn chặt vào 
kỷ cương. 

Chúng ta hãy xem lại ba bản tham khảo 
này xưa đến đâu. Tư liệu của Đại Bát Niết Bàn 
kinh được viết vào thời kỳ tương đối trễ hơn, 
sau Giáo hội đệ nhất nhưng trước khi Phật 
giáo phát triển thành nhiều tông phái. Phẩm 
luật Ba Dật Đề năm troneø nehi vấn cũng xuất 
hiện và được truyền bá sau Giáo hội đệ nhất. 

Poussin nghĩ rằng Tôn Giả Đại Ca Diếp, 
Ưu Ba Ly, A Nan và nhiều người khác bỏ lỡ 
điều luật trong thời Giáo hội đệ nhất. Quan 
điểm này không hề có căn cứ. Thật ra, không 
thê nghĩ răng chuyên gia về Luật tạng trong 


Những quan điểm khác DU | 63 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Tăng chúng lại không thê nhớ quy luật này khi 
họ đang thảo luận trên vấn đề tiêu giới. Thậm 
chí rất có khả năng nhiều vị Tăng khác cũng 
có thê chỉ ra Phẩm luật Ba Dật Đẻ, bởi vì hàng 
tháng họ đều nghe, tụng giới. Chúng ta còn có 
lý lẽ chính đáng để nói rằng giới luật này vẫn 
chưa được thiết lập vào thời kỳ Giáo hội đệ 
nhất, và Phẩm luật Ba Dật Đề tồn tại sau đó 
chịu ảnh hưởng bởi phân thảo luận về tiêu giới 
của Giáo hội. Chỉ vào lúc Giáo hội kiết tập thì 
Tăng chúng mới biết Phật chỉ định bỏ bớt một 
phân xem như tiểu giới trong Bốn giới Tỳ 
kheo, và lúc đó Tăng chúng mới thật sự nhận 
ra răng họ đã không biết Phật muốn bỏ giới 
luật nào. Chỉ một thời gian rất ngăn trước khi 
Phật nhập diệt, lân đầu Người đã sử dụng một 
phương thức đặc biệt về tiểu giới. Vì vậy, 
không có lý gì Phẩm luật Ba Dật Đề lại được 
phô biến trước Giáo hội đệ nhất. 

Trong Đại Bát Niết Bàn kinh, Phật cho 
phép Tăng giả bỏ bớt tiêu giới, nhưng các vị A 
La Hán trong thời Giáo hội đệ nhất quyết định 


Những quan điểm khác Đo tC | s 4 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





giữ lại tất cả Giới luật trong Luật tạng, vì họ 
không thê nhận ra giới luật nào là tiểu giới. 
Hầu như họ ngăn chặn mọi sự cân nhắc lại về 
vấn để này trong tương lai. Rõ ràng trong lời 
tuyên bố của Phẩm luật Ba Dật Đề là bất cứ 
thảo luận nào bất lợi với việc tụng tiểu giới 
đều dẫn đến điều không đáng tin, và đó là vi 
phạm giáo hội. Điều này phản ánh trung thực 
tinh thần thận trọng của Giáo hội đệ nhất, 
nhưng lại đi ngược với khuynh hướng khoan 
dung của Đức Phật. Và như vậy, Phẩm Ba Dật 
Đề được truyền bá sau thời Giáo hội đệ nhất. 
Tuy nhiên bản miêu tả về tiểu giới trong 
Tiểu phẩm I1 thật sự thuộc về một thời kỳ rất 
xa xưa. Mọi giới luật đều năm trong lời kệ của 
Luật tạng của các tông phái, như vậy, chắc 
chắn các Luật tạng đều quay về thời gian cộng 
đồng Phật giáo chưa chia tách. Theo Poussin, 
truyền thông cô xưa chính xác của tiêu giới 
không nhất quán VỚI truyền thống đọc tụng 
Luật tạng. Vì rằng truyền thống xưa cho thấy 
những giới luật ngay lúc Phật nhập diệt không 


Những quan điểm khác DU | s 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hề được nối kết. Còn truyền thống sau này nói 
rằng giới luật chính thức nối kết trong thời 
Giáo hội đệ nhất. Sự trái ngược chỉ ra bản 
miêu tả đọc tụng là sự ngụy tạo sau này. 
Poussin thêm rằng tình tiết này cũng cho thấy 
sự va chạm giữa quyên thế chính thống và phổ 
thông. 


© Phê phán quan điểm của Poussin. 

Chúng ta nhìn thấy một trong những lý do 
mà Poussin xem việc đọc tụng như một truyền 
thuyết là do phân đầu của bản miệu tả trong 
Tiểu phẩm bỏ sót nhiều chi tiết cần thiết và 
xuất hiện một cách quá rời rạc, không nối kết. 
Sự phản bác của Poussin không đứng vững 
được nếu chúng ta thấu triệt bản chất thật của 
bản miêu tả này trong Tiêu phẩm. Giờ đây 
chúng ta thật sự đôi mặt với một lời mở đầu 
đến với hành động nghi thức của việc đọc tụng 
kinh luật. Một hành vi chính thức do Cáo hội 
tổ chức, đó là hành động nghi thức, chắc hắn 
phải theo cùng những thông tin liên quan đến 


Những quan điểm khác DU | TC 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tổ chức, diễn biến, đọc tụng. Phần đầu của 
Tiểu phẩm . II cung cấp cho chúng ta những 
thông tin cần thiết về những điểm này. Điều 
này cho chúng ta biết công việc của Tăng 
chúng là sắp xếp tổ chức, nơi nảo để tiễn hành 
việc đọc tụng, và người nào được chọn để đọc 
tụng. Vì tất cả đều có liên quan đến chi tiết 
năm trong phần miêu tả của Tiểu phẩm 11, nên 
không thê cho rằng những điều này bị rời rạc, 
và không nối kết. Phần mở đầu của bản miêu 
tả thậm chí không đề cập trực tiếp đến câu 
chuyện của Tu Bạt Đà La, giống như nguyên 
nhân của việc đọc tụng. Mặc dù mảng thông 
tin này không cân thiết một cách chính thức 
với hành động nghi thức, điều này tự nhiên 
được ghi chép vì liên kết rất gần với lời đề 
xuất đọc tụng. Dường như đây là một phần 
truyền thống chính thức vì không chỉ được tìm 
thấy trong nhiều bản miêu tả của Thượng Tọa 
Bộ mà còn nằm trong Luật tạng Đại Chúng 
Bộ. Nhiều chi tiết khác mà Poussin hướng sự 
chú ý của chúng ta vào đó là phần tóm tắt 


Những quan điểm khác DU | Vi 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trong bản miêu tả của Tiểu phẩm. Phần này 
quá thừa thải, do quan điểm hợp pháp của 
Tăng già, và rôi đưa vào bản miêu tả đọc tụng, 
kế đến là nhiều phần hoàn toàn bị bỏ quên 
trong bản miêu tả Luật tạng một cách tự nhiên. 
Dĩ nhiên phần đâu trong lời giới thiệu bị thừa 
mà không chứa đựng thông tin cân thiết liên 
quan đến hành động nghi thức, và phần ghi 
chép nhiêu chi tiết có lẽ chắng cần thiết thì để 
ngay vào lời mở đầu. Vì vậy, những chỉ tiết 
không được đề cập thì cũng không ảnh hưởng 
nhiều đến tính xác thực trong bản miêu tả của 
Tiểu phẩm. 

Thật ra cũng không nên giữ lại tình tiết về 
tu sĩ Channa và ngài A Nan. Hai đoạn này 
chứng minh sự áp đặt nhiều hình phạt khác 
nhau, một điểm mà được mong muốn cho 
giống nhau. Đại Bát Niết Bàn kinh và bản 
miêu tả của Tiểu phẩm cho thấy răng ngài 
Channa không hề thú nhận đã phạm tội. Người 
ta cho răng ngài là người đam mê, hung hăng, 
và hình phạt phạm đàn đặt lên ngài vì vài lỗi 


Những quan điểm khác DU h | qs 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đã vi phạm, nhưng giống như một biện pháp 
phòng ngừa. Điều này được áp đặt để ngăn cản 
sự phát sinh ra một tình huống có thể khiến 
ngài Channa giận dữ với người khác. Chuyện 
kế trong Tiểu phẩm không đưa ra tình tiết lúc 
Ngài đạt Thánh quả A La Hán thì Ngài đã tự 
xóa mọi tội lỗi trước đó. Mặt khác, theo ý kiến 
của Tăng già, ngài A Nan nhận lỗi và phải đối 
mặt với hình phạt. Như vậy, hai trường hợp 
này phản ánh hai vấn đề hợp pháp khác nhau. 
Tiểu phẩm công minh ghi chép lại hai dạng 
hành động khác nhau bị ghét bỏ. Bản miêu tả 
của Tiểu phẩm không thê giải thích sự tôn tại 
của hai khái niệm khác nhau vẻ tiêu chuẩn của 
A La Hán do các Tăng sĩ chính thông và 
không chính thông đặt ra. Hơn nữa, có sự 
tranh cãi rằng điều đó là không hiển nhiên, đối 
với một vị A La Hán thì không thể bị chịu bất 
cứ hình phạt nào. Thuật ngữ A La Hán đơn 
thuần là biểu tượng của khái niệm tâm linh. A 
La Hán là một người đã giác ngộ, đã giải thoát 
khỏi mọi vô minh, tham dục, và luân hồi. 


Những quan điểm khác DU h | 69 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Nhưng vị này vẫn phải chịu trách nhiệm về lỗi 
lâm trước khi đạt được Thánh quả A La Hán. 
Bản chất của Tiểu phẩm 11 xác định lại đặc 
tính của A La Hán. Chúng ta thấy ngài A Nan 
đã không còn tham dục khi Ngài đạt đến tầng 
cao của A La Hán quả. Từ chương này trong 
Tiểu phẩm chúng ta biết được rằng vị A La 
Hán phạm lỗi về việc xác định tiểu giới. 
Tương tự như vậy thì lỗi mà ngài A Nan phạm 
không liên quan đến A La Hán quả. Do Ngài 
đã sám hối nên hành vi của Ngài không còn là 
lỗi lầm theo giới luật hiện thời, cho dù Tăng 
chúng có quyền bắt lỗi. Hành vi của Ngài được 
xem như sự xúc phạm được xá tội vì đã sám 
hối. Điều này hăn được ghi chú trong mối liên 
hệ với lời tuyên bỗ minh bạch mà không có 
trong kinh điển cô xưa, rằng một vị A La Hán 
không bao giờ có hành động đáng hồ thẹn, 
không thể bị buộc tội vì bất cứ hành vi phạm 
giới nào. Như vậy, không có lý do để kết luận 
rằng tình tiết chính thức buộc tội ngài A Nan 
là trái với truyền thông. Ngài đạt A La Hán 


Những quan điểm khác nhau 170 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





quả, nhưng trước đó, Ngài vẫn phải chịu trách 
phạt. Sự kiện chính thức buộc tội Ngài không 
để lộ sự mơ hồ về khái niệm A La Hán, nhưng 
cho thấy tinh thân hoàn hảo của một vị A La 
Hán cũng không được tự tha thứ vì lỗi lầm 
trước đó. Quan điểm chính thức này phù hợp 
với triết lý nghiệp báo trong đạo Phật. Thậm 
chí một vị Phật vẫn phải trả những nghiệp quả 
trone những kiếp quá khứ của mình. 

Tương tự như vậy, sự quan sát của Poussin 
về bản miêu tả tiểu giới thì không thể chấp 
nhận được. 

Đâu. tiên, Poussin nhẫn mạnh đến truyền 
thống cô xưa liên quan đến tiêu giới, rồi tiếp 
tục nói rằng truyền thống này không thê hòa 
hợp với đoạn đọc tụng trong toàn bộ Luật tạng, 
băng cách ám chỉ truyền thống đọc tụng không 
thể tin là một phân. chính xác của lịch sử. Quan 
điểm về truyền thông tiểu giới trở về thời kỳ 
cô xưa hoàn toàn được ủng hộ. Chúng ta đã 
thấy nguồn gốc của Phẩm Ba Dật Đề là do 
việc thảo luận của Giáo hội về tiêu giới. Điều 


Những quan điểm khác DU hC 17 | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





này gián tiếp chứng minh việc thảo luận của 
Giáo hội theo truyền thông vào thời kỳ cô đại. 
Sự thật rằng truyền thông này đã tìm thấy 
trong tất cả Luật tạng bao gồm luôn trong Luật 
tạng Đại Chúng Bộ, và chứng minh được bắt 
nguôn từ trước khi sự ly giáo của Trưởng Lão 
Bộ và Đại Chúng Bộ, và hắn là cùng thời với 
Giáo hội. Tuy nhiên, một phần khác trong lý 
thuyết Poussin không được ủng hộ như là 
truyền thống tiêu giới có sớm hơn, truyền 
thống đọc tụng và sự mâu thuẫn với điều đó. 
Poussin dựa trên kết luận của ông. Ông giả 
định răng thời điểm thảo luận vê tiêu giới 
không xác định được quy tắc giới luật đã có từ 
trước. Sự phỏng đoán của Poussin đi quá xa và 
không đưa đến sự chú tâm vào truyền thông có 
liên quan khác. Việc thảo luận về tiểu giới cho 
thấy răng đệ tử Phật đã có sự xác định về Luật 
tạng, và họ cũng biết tiểu giới là một phân 
được bao gôm trong Luật tạng, dù họ không 
thông suốt lắm đó là phần nào. Sự định nghĩa 
Luật tạng nảy ra trong lúc thảo luận tiểu giới là 


Những quan điểm khác Đo t lự#) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





phù hợp với khái niệm về Luật tạng. Việc thảo 
luận tiêu giới, và việc đọc tụng kinh luật được 
diễn ra do Tăng đoàn tô chức. Vậy thì rõ ràng 
Luật tạng được xác định đã có vào thời Ciáo 
hội đệ nhất. Truyền thống đọc tụng cũng 
không thê trễ hơn thời gian thảo luận tiêu giới. 
Cả hai truyền thống thuộc cùng một giai đoạn 
và đều có trong tất cả Luật tạng. Hơn nữa, lúc 
Tăng chúng đang thảo luận vẻ tiêu giới để hủy 
bỏ một phân giới luật, thì không có cách nào 
chứng minh răng giới luật đã được biên soạn 
và xác định, dù trước đó họ đã thông hiểu về 
giới luật. Tăng đoàn không thể bị đòi hỏi phải 
hủy bỏ bất cứ giới luật nào, nếu như họ không 
biết chính xác ý nghĩa của giới luật. Truyền 
thống cũng ủng hộ ý kiến này, vì răng Đức 
Phật đã nói với ngài A Nan răng Pháp tạng và 
Luật tạng sẽ là vị thầy của Tăng chúng khi 
Người nhập diệt. Thực tế, giới luật bao gồm 
những nguyên tắc đã được Phật truyền bá rộng 
rãi không hè thiết lập một rào chăn để hủy bỏ. 
Chính Đức Phật đã ra lệnh cho Tăng chúng 


Những quan điểm khác DU ĩ m8) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hủy bỏ tiêu giới nếu thấy cân thiết. Như vậy, 
sự bác bỏ của Poussin không được chấp nhận. 
Vì ông cho rằng truyền thông đọc tụng kinh 
luật trong thời Giáo hội là truyền thuyết, điều 
đó bị trái ngược bởi truyền thông có trước của 
tiêu giới. 

Tóm lại, tính chất lịch sử trong bản miêu tả 
của Tiêu phẩm I1, đặc biệt các tình tiết đọc 
tụng kinh luật, đã bị phủ nhận, vì sự im lặng 
của Đại Bát Niết Bàn kinh về việc đọc tụng, và 
do sự đối nghịch nội bộ được cho là tồn tại 
giữa các đoạn khác nhau được kể trong Tiểu 
phẩm 11. Tuy nhiên chúng ta lại tìm thấy răng 
những lý do phản đối với tính xác thực của bản 
miêu tả là không có giá trị, vì những điều đó 
đều dựa trên các giả thuyết sai lầm sau đây: 

- Đại Bát Niết Bàn kinh có trước Tiểu 
phẩm I1. 

- Nếu như Đại Bát Niết Bàn kinh biết rõ 
về hành động nghi thức, có liên quan đến việc 
đọc tụng, tiểu giới, lời buộc tội ngài A Nan, 

v... thì hăn trong kinh đã có ghi lại. 


Những quan điểm khác DU 17 lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





— Các tình tiết về ngài A Nan, và tiểu giới 
đều phản ánh truyền thống đã có trước đó. 
Mâu thuẫn với bản miêu tả đọc tụng là những 
việc có nguồn gốc sau này. 

Những giả thuyết này sai lầm vì chúng ta 
đã tìm ra những gì mà Đại Bát Niết Bàn kinh 
đề cập đến tư liệu đều có liên kết với chánh 
Pháp, và Tiêu phẩm 11 thì nối kết với truyền 
thống hành động nghi thức. Theo nghĩa hẹp 
của từ này, Đại Bát Niết Bàn kinh sẽ bỏ qua 
một cách tự nhiên truyền thống đúng đắn 
thuộc dạng hành động nghi thức. Chúng ta 
cũng đã đưa ra tất cả tình tiết bao gồm việc 
đọc tụng thuộc truyền thống hiện hữu có dẫu 
vết từ thời xa xưa, trước khi xuất hiện việc 
chia tách hai phái Trưởng Lão Bộ và Đại 
Chúng Bộ. Không hẻ có bất cứ chứng cứ phản 
kháng nào được ghi nhận trong tình tiết này có 
sớm hơn tình tiết kia. 

Mặt khác, không hề có chứng cứ nội tình 
mạnh mẽ để chỉ ra tình tiết đọc tụng cũng 
mang dấu ấn cố xưa nhất. Nếu chúng ta phân 


Những quan điểm khác DU | g ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tích các tư liệu mang ý bao hàm của thuật ngữ 
Luật tạng như đã được đưa ra trong những 
phân miêu tả của Giáo hội đệ nhất, và danh 
sách các vấn đề ly giáo, chúng ta sẽ thấy thuật 
ngữ Luật tạng được dùng trong ý nghĩa rất cô 
xưa, đó là: Ý nghĩa của vài luật lệ quy tặc 
trong thời nay bao gồm trong kinh Giới bốn 
Tỳ kheo và nhiều nguôn thông tin liên quan 
đến tổ chức, diễn biến, đọc tụng đối với việc 
tham khảo những giới luật này. Cho nên, 
không chỉ tình tiết của ngài A Nan, tiểu giới, 
v.v... mà luôn cả bản miêu tả về việc đọc tụng 
kinh luật đều xem như là lịch sử. 


1. Trưởng Lão Ma Ha Ca Diếp, Tôn Giả 
Đại Ca Diếp, Phật Ca Diếp đều là một. 

2. Khi vị sư nào bị phạm tội thì bị cách ly, 
cấm không cho ai nói chuyện. 

3. VỊ A La Hán thành lập Đại Chúng Bộ, 
khoảng 100 năm sau khi Phật nhập diệt. Từ đó 
Tăng già chia thành hai phái Thượng Tọa Bộ 
và Đại Chúng Bộ. 


Những quan điểm khác DU h | g 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





III. Quan điểm truyền thống về Giáo hội 
Đệ nhất 

Nguồn gốc truyền thống Phật giáo trong 
kinh điển cho thấy rằng Lộc Túc Vương là 
người đứng đầu trong Tăng chúng, vị Tăng đã 
mở rộng lời dạy vàng của Đức Phật một cách 
chính xác. Trung Bộ kinh nói thêm rằng Đức 
Phật khen ngợi khả năng của Lộc Túc Vương. 
Kinh Nikaya thì nói rằng Lộc Túc Vương đã 
hoán cải được vua của nước AvantI sau khi 
Đức Phật nhập diệt. Vị quốc vương này xem 
Ngài như là vị thầy của mình. Ngoài chuyện 
hiểu biết về Lộc Túc Vương, chúng ta hiểu 
ngài A Nan trong kinh điển, học hỏi về ngài 
Ưu Ba Ly trong Luật tạng, v.v... Như vậy, rõ 
ràng là rất nhiều đệ tử Phật đã gánh vác trách 
nhiệm của Giáo hội đệ nhất. Biên niên sử cô 
xưa nhất của Ceylon đưa ra một bài trích yếu 
thi vị trong hai bản miêu tả của ông. Tài liệu 
này có lẽ xuất phát từ một vị quan đại thần và 
nhiều vị vương gia công tử khác trong thủ phủ 
cô đại của Ceylon. 


Những quan điểm khác DU lưới 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Trong kinh tạng Pali có một tác phẩm tất 
cô là Như Thị Ngữ kinh. Mỗi đoạn trong 
nguồn phúc âm tôn kính này đều tuyên bố 
băng những lời lẽ nghiêm trang: “Đây chính 
xác là ý nghĩa của những điều mà Đẳng Thể 
Tôn đã nói, và tôi đã nghe như vậy.” Mặc dù 
không biết tên nhưng cách thức này đã hàm ý 
rằng người nghe đã cung khai về những gì mà 
họ đã nghe từ Đức Phật. 

Một tài liệu cổ khác, Đại Mục Giới Luật, 
thê hiện một bức tranh kiều diễm khi Tăng 
chúng đọc tụng lời Phật ngay lúc Người còn 
tại thế: Vào đêm cuối cùng mùa an cư, lãng 
chúng thức rất khuya trao đối ý kiến, khắc sâu 
lời kệ vào tâm trí, và cùng nhau tụng kinh. Tư 
liệu khác của giới luật, Tiêu Mục, nói đến ngài 
Đà Bà, người có thể dùng ngón tay phát ra ánh 
sáng để đưa từng vị Tăng đến từng chỗ nghỉ. 
Tài liệu giới luật cô khác, Đại Giới, liệt kê 
Cửu Giáo mà trong đó văn hóa dân gian linh 
thiêng được phân chia. Ba phân đoạn: Bồn 
Sanh Truyện, Vô Vẫn Tự Thuyết, Bốn Sự, là 


Những quan điểm khác DU | g l 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





những tác phẩm hàng đầu của kinh điển ngày 
nay, một quyên kinh thứ tư là Đại Ngũ Tập. 
Còn ba tựa khác thì xem như kinh điển hay tác 
phẩm. 

Do đó, chúng ta có lý luận để tin rằng, 
trong chính kinh điển thậm chí trong những tư 
liệu cổ xưa nhất, rõ ràng có một Giáo hội được 
xác định sau khi Phật nhập diệt. Chính Giáo 
hội đã tổ chức Tăng đoàn giống y như vậy 
hàng năm, do một vị Tăng thống lãnh đạo, qua 
nhiều thập niên lâu dài. 


® Bản phác họa tiểu sử của vị Tăng 
thống 

Khi Phật Thích Ca xuất hiện trên thế gian, 
Lộc Túc Vương được sinh làm con của vị giáo 
sĩ trong thành phố Ujjeni thuộc thủ phủ của 
nước Avanti tại phía Tây Nam thuộc miễn 
Trung Ấn. Cha Ngài tên là Tiriivaccha, mẹ 
Ngài tên là Candima. Họ là những người thuộc 
dòng dõi Lộc Túc Vương, một trong tầng lớp 
cao quý và xưa nhất của Bà La Môn. Lúc vừa 


Những quan điểm khác DU t 179 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sinh ra, thân thê Ngài toàn ánh kim vàng. Cha 
mẹ Ngài kinh ngạc kêu lên rằng chính Ngài đã 
mang cái tên của mình lúc vừa sinh ra, và gọi 
Ngài là Kim Luân có nghĩa là Vàng. Vì là 
dòng dõi Bà La Môn và con của vị giáo sĩ, nên 
khi lớn lên Ngài tu tập theo kinh Vệ Đà, một 
bức tranh truyền thống thiêng liêng của Bà La 
Môn. Sau khi cha Ngài mất, Ngài được nối 
ngôi lên làm giáo sĩ. 

Vua nước AvantI vào lúc ngài Lộc Túc 
Vương làm giáo sĩ tên là Candapaljota, PaJJota 
hung bạo. Ông được biết đến theo tính ngữ của 
mình, kẻ hung bạo, vì tính khí thất thường bộc 
phát. Khi vua nghe đến tin Đức Phật đã xuất 
hiện trên thế gian, ông yêu cầu quân thần, 
người nào có khả năng đi đến mời Người ghé 
thăm Ujjeni. Tất cả quần thân đều đồng ý chỉ 
có giáo sĩ Lộc Túc Vương là có khả năng mời 
Đức Phật đến Avanti mà thôi. Vì vậy, quốc 
vương ra lệnh cho ngài Lộc Túc Vương thực 
hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên Ngài đưa ra một 
điều kiện trước khi thi hành nhiệm vụ vua ØlaO 


Những quan điểm khác DU | S0 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





phó; Ông sẽ đi với điều kiện Ông sẽ xuất gia 
theo Phật sau khi gặp Người. Vua đồng ý với 
bất cứ điều kiện gì miễn là cho ông gặp được 
đắng Như Lai. Ngài Lộc Túc Vương khởi hành 
cùng bảy vị triều thân. 

Khi các vị gặp Phật, rồi nghe Phật giảng 
chánh Pháp, cả tám vị đều đắc quả A La Hán 
với pháp Tứ Vô Ngại. Đức Phật ban tặng bằng 
cách chào đón họ gia nhập vào Tăng chúng và 
nói đơn giản rằng: “Hãy đến đây này các Tỳ 
kheo”. 

Bấy giờ vị Tỳ kheo mới, đã là Trưởng lão 
Lộc Túc Vương, bắt đâu khen ngợi những cái 
đẹp của Ujjeni với Phật. Đức Phật biết ngay 
rằng các đệ tử mới muốn Người đi đến đó. Tuy 
nhiên Người trả lời răng điều tốt hơn là tự 
mình Lộc Túc Vương nên trở về, vì ngài đã đủ 
khả năng giảng chánh Pháp và chuyển hóa vua 
CandapaJJjota. 

Trên chuyến du hành trở về, các vị Tăng sĩ 
dừng chân tại thị trấn Telapanali, và đi khất 
thực. Trong thị trần có hai cô gái, con của hai 


Những quan điểm khác Đo t | S | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





gia đình thương buôn. Một cô rất xinh xăn, có 
mái tóc dài óng ả, nhưng cha mẹ cô đã chết 
nên cô sông rất nghèo khô bằng trợ cấp của 
nhà nước. Còn cô kia thì giàu có, nhưng lại bị 
bệnh tật hành hạ khổ sở. Căn bệnh đã khiến 
tóc cô bị rụng hết. Cô cứ có gắng năn nỉ để 
mua lại mái tóc của cô gái nghèo, làm tóc giả 
cho mình. Nhưng cô gái nghèo kiên quyết từ 
chối. 

Khi cô gái nghèo gặp Trưởng lão Lộc Túc 
Vương và các Tăng sĩ đang đi khất thực, 
nhưng bình bát của họ trống rỗng như thê đã 
được rửa sạch. Cảm giác của lòng thành và 
hiến dâng bất chợt trôi dậy với các bậc tôn 
kính này, cô liên quyết định cúng dường thức 
ăn cho các vị. Nhưng cô quá nghèo, cho nên 
chỉ còn cách là bán đi mái tóc của mình mà 
thôi. Lúc này, khi tóc cô đã bị cắt đem đến cô 
gái giàu thì cô chỉ được trả tám đông tiền. Với 
tám đồng này, cô đã mua thực phẩm cúng 
dường cho tám vị Tỳ kheo, mỗi đồng cô mua 
cho một phân. Sau khi cúng dường, như một 


Những quan điểm khác Đo | 99) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





quả ngọt của việc làm công đức khiến tóc cô 
mọc dài ra liền như cũ. 

Khi vẻ đến quê nhà, ngài Lộc Túc Vương 
kế lại sự kiện mà mình đã chứng kiến cho vua 
nghe. Ngay lập tức, vua truyền lệnh đưa cô gái 
nghèo đó vào hoàng cung và không lâu sau đó, 
tân phong cô làm Hoàng hậu. Từ đó trở đi, vua 
rất tôn thờ ngài Lộc Túc Vương. Rất nhiều 
người của xứ Ujjeni nghe Ngài thuyết Pháp 
và xuất gia với Ngài. Vì vậy, toàn bộ thủ phủ 
đó trở thành, theo cách chú giải, “c rỡ ánh 
vàng của y áo, thổi tung qua lại biểu ngữ của 
những nhà thông thái”. Hoàng hậu nước đó, 
người đã hết lòng phụng sự Trưởng lão, đã xây 
cho Ngài một khu vườn Ô liu băng vàng. 

Trong chú giải của Tăng Nhất A Hàm nói 
đến điều ghi trên, nhưng trong Tạng kinh Pali 
cho rằng Tăng già không thể thành lập tại 
Avanti một cách tốt như người viết bài bình 
luận này đã muốn chúng ta tin là vậy. Sự kiện 
này có thể nhận rõ qua câu chuyện có liên 
quan đến Trưởng lão Lộc Túc Vương được ghi 


Những quan điểm khác Đo t | S 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





chép trong Đại phẩm của Luật tạng. 

Khi cầu chuyện được hé lộ, Trưởng lão 
đang trú ngụ một nơi yêu thích của Ngài tại 
Avanti, trên ngọn núi thắng đứng Ospreys 
Haunt. Một đệ tử cư sĩ của Ngài tên là Sona 
Kutikanna đến thăm và xin được xuất gia với 
Ngài. Nhưng có lẽ Ngài thấy vị cư sĩ này chưa 
đủ dũng mãnh để nhảy một bước lớn như vậy. 
Ngài làm nhụt chí ông ta với những lời lẽ sau: 
“Này Song, rất là khó ngủ một mình, rất khó 
mà mỗi ngày chỉ ăn một bữa, rất khó tuân thu 
lỗi sống độc thân kéo dài cho đến cuối đời. 
Trong khi vẫn còn là cư sĩ, ông hãy tu tập theo 
lời Phật dạy, vào đúng thời điểm thích hợp 
ông sẽ được ngủ một mình, ăn một bứa, tuân 
thủ theo lối sống độc thân”. 

Với những lời này, lòng nhiệt thành tu tập 
của Sona giảm bớt. Tuy nhiên, vào một thời 
gian sau đó sự thúc giục trong lòng ông nhen 
lại, ông đến gặp Trưởng lão Lộc Túc Vương 
với lời thỉnh cầu xưa. Lần thứ hai này, vị 
Trưởng lão vẫn làm ông nản lòng, và lần thứ 


Những quan điểm khác DU | S lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hai ước muốn tu tập của Sona cũng bị kém đi. 
Khi Sona đến với Trưởng lão vào lần thứ ba 
thì Ngài đồng ý cho ông xuất gia, tu tập theo 
giới luật Sa DI. 

Trong thời Đức Phật, dường như có tục lệ 
công nhận sự viên mãn, đã thấu triệt chánh 
Pháp và hiểu biết giáo lý, cả hai sự tu tập này 
liên tiếp kế nhau. Trước tiên phải tu tập giới 
Sa Di rồi sau đó sẽ có một giới đàn cho sự tu 
tập cao hơn. Cụ túc giới, được tiến hành sau 
đó để chính thức công nhận trở thành Tỳ kheo 
gia nhập Tăng già. Nhưng ngay thời điểm sự 
kiện nói trên xảy ra, xứ Avanti không có nhiều 
Tăng sĩ, vì là xứ quá xa nơi Phật ở, cách xa 
giáo lý của Phật, và cách xa các trung tâm hoạt 
động Phật sự khác. Theo các giới luật vẫn còn 
được giữ, giới đàn Cụ Túc giới phải được tiến 
hành bởi Tăng đoàn có ít nhất mười vị Tăng. 
Nhưng do tình hình của AvantiI như vậy cho 
nên Trưởng lão Lộc Túc Vương không thể tìm 
cho đủ thêm chín vị Tăng nữa để làm lễ giới 
đàn Cụ Túc. Ba năm sau đó, với rất nhiều lo âu 


Những quan điểm khác DU tC | S ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





và khó khăn, vị Trưởng lão mới có thể tiến 
hành một buổi lễ có đủ mười vị Tăng từ nhiều 
vùng khác nhau đến làm lễ Cụ túc cho Sona. 

Sau mùa an cư đầu tiên của một bậc Tỳ 
kheo, ngài Sona ao ước đến viếng lễ Phật. 
Ngài đã nghe rất nhiều về những oai đức của 
Phật, nhưng chưa bao giờ gặp được Người. 
Giờ đây lòng khao khát đó trở nên mãnh liệt 
hơn. Ngài đến thỉnh cầu thầy bốn sư cho phép 
ngài lên đường đến Xá Vệ thành, nơi Phật 
đang trú ngụ. Không những Trưởng lão Lộc 
Túc Vương tán dương niềm mong ước của 
người đệ tử mình, mà Ngài còn yêu cầu Sona 
hãy thỉnh ý Phật về những quy định tu tập thư 
giản cho hợp với tình hình địa lý và xã hội 
khác rất phố biến tại Avanti, và nhiều vùng 
gân biên giới. 

Khi ngài Sona gặp Phật và chuyên ý của 
thầy mình đến Phật thì Người sẵn lòng ưng 
thuận. Trước tiên, để xác định những vùng nào 
nên cho là vùng biên giới, thì Phật định rõ là 
những vùng năm giữa, theo khía cạnh nào đó, 


Những quan điểm khác ĐC | lì 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





các quy luật nguyên bản phải được giữ lại 
đúng cách. Rồi Người thông báo lời kệ về giới 
luật được đọc lại và áp dụng cho các vùng biên 
giới, mặc dù không phải các vùng năm ở giữa. 
Các giới luật được nhắc lại như sau: 

I_- Lễ Cụ túc không đòi hỏi phải có đủ 
mười vị Tỳ kheo, nhưng phải là một đoàn tu sĩ 
gồm năm Tỳ kheo. Một trong số họ phải là 
Luật sư (vị Tỳ kheo rất thông thạo về Luật 
tạng). 

2— Tu sĩ được phép đi dép bằng vải dây, vì 
những vùng đất đó gò ghê lớm chởm, sợ chân 
bị đau. 

3— Tu sĩ được phép tắm rửa thường xuyên, 
do người dân xứ Avanti coi việc tắm rửa rất 
quan trọng. 

4- Những tâm da cừu, đa đê, v.v... được 
làm tắm trải giường. 

5— Y áo được chấp nhận làm đại diện cho 
một tu sĩ khi vị đó rời khỏi địa hạt, và y áo đặc 
biệt có thê được giữ lại chỉ trong thời gian đi 
văng mười ngày, theo giới luật, và vị tu sĩ này 


Những quan điểm khác ĐC | 97 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





phải nhận lại y áo. 

Chúng ta không thể tìm thấy trong kinh 
điển hoặc các bản chú giải nhiều thông tin tiểu 
sử về cuộc đời của Trưởng lão Lộc Túc Vương 
trong Tăng già. Họ tập trung nhiều hơn vào vai 
trò của Ngài như một vị thầy, đặc biệt về 
những sự giải thích chi tiết trong lời nói ngắn 
gọn của Đức Phật. Từ ngữ cảnh đến kinh điển 
mà ngài Lộc Túc Vương xuất hiện, chúng ta 
luận ra rằng sau lễ xuất gia của Ngài, hầu như 
cả cuộc đời Ngài dành cho xứ AvantI. Dường 
như Ngài thường xuyên sống ẩn dật, trừ khi 
những dịp Ngài phải thuyết giảng. Ngài đến 
thăm viếng Đức Phật theo định kỳ vào những 
nơi Đức Phật trú ngụ, và điều này có vẻ như 
Ngài đi cùng với Đức Phật theo những chuyến 
du hóa thuyết pháp. Trong ba phẩm kinh của 
Trung A Hàm, ngài Lộc Túc Vương xuất hiện 
trong vai trò người thuyết trình mở rộng ra tại 
ba vùng khác nhau: Ca Tỳ La Vệ, Vương Xá 
thành, Xá Vệ thành. Liên quan đến địa lý trải 
rộng của lưu vực sông Hăng, những thủ phủ 


Những quan điểm khác DU h ï lì S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





này rộng lớn, xa cách nhau, và cũng rất xa xứ 
Avanti. Điều này cho thấy rằng Trưởng lão 
Lộc Túc Vương dành một khoảng thời gian rất 
dài đi cùng Đức Phật trong những chuyến đi 
thuyết giảng của Người, hoặc có thể Ngài đến 
các tu viện khác nhau, nơi Đức Phật trú ngụ 
khi Ngài biết tin Người sẽ đến đó. 

Chúng ta không tìm ra những ngữ cảnh 
hàm ý răng Trưởng lão Lộc Túc Vương gia 
nhập cận kề với những vị Tăng sĩ lãnh đạo 
khác, không giống như ngài Xá Lợi Phất, Mục 
Kiên Liên, A Nan đã gia nhập với nhau. Nói 
chung Ngài có vẻ là một người sống cách biệt. 
Mặc dù chúng ta không hề nhận ra điểm nhân 
nghiêm khắc tách biệt trong cốt cách của một 
người như Trưởng lão Lộc Túc vương, hoặc 
Ngài cũng không có vẻ đặc biệt cứng rắn trong 
sự tu hành khổ hạnh. Ngài luôn sẵn sàng đảm 
nhiệm bồn phận giảng giải khi được thỉnh cầu, 
như chúng ta sẽ thấy. Chúng ta sẽ tìm thấy 
Ngài luôn xuất hiện trong kinh điển với vai trò 
người thuyết minh, làm cho người khác hiểu rõ 


Những quan điểm khác DU | s19) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hơn về chánh Pháp. Chúng ta không tìm thấy 
Ngài trao đôi, đôi thoại với các Tăng sĩ khác. 
Như đã được đề cập trên đây về Trưởng lão, 
chúng ta không thấy Ngài thỉnh cầu Đức Phật 
điều gì, như ngài Xá Lợi Phát, vị Tỳ kheo giỏi 
lang nhất, đạo cao đức trọng nhất đã thường 
thỉnh cầu Phật. Sự vắng mặt của Ngài trong 
Đại kinh Rừng Sừng Bò cũng dễ hiểu vì theo 
phương diện nào đó, các vị đệ tử xuất chúng 
thường tụ họp vào những đêm rằm để thảo 
luận lý tưởng Tỳ kheo, người mà có thê làm 
sáng rực cả khu rừng. Vào những dịp như vậy, 
sáu đại đệ tử như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiên 
Liên, A Nan, Ma Ha Ca Diếp, A Nậu Lâu Đà, 
và Ly Bà Đa đều miêu tả Tỳ kheo lý tưởng 
theo những tính chất đặc biệt của họ, rồi cuối 
cùng thì Đức Phật sẽ đưa ra một bức tranh 
riêng của Người về một Tăng sĩ xứng đáng 
nhất. Chắc chắn, nếu ngài Lộc Túc Vương có 
mặt vào những dịp đó, có lẽ Ngài sẽ được 
miêu tả như một vị Tỳ kheo đây đủ phẩm hạnh 
đã được giải thích tỉ mỉ theo từng đoạn ngắn 


Những quan điểm khác DU 190 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





như vậy. 

Chúng ta đã phân tích phần trên, Trưởng 
lão Lộc Túc Vương đã ban cho đệ tử Ngài, Tỳ 
kheo Sona, thọ giới Cụ túc, nhưng hắn là Ngài 
không có nhiều đệ tử, không giống như trong 
phân chú giải của kinh Tăng Nhứt A Hàm. Đệ 
tử khác của Ngài là Tỳ kheo Isidatta, ngay khi 
còn rất trẻ, Tỳ kheo Isidatta đã có nhiều ấn 
tượng đối với những bậc tiền bối do những lời 
đối đáp trôi chảy về những khúc mặc trong 
chánh Pháp. Có một chút nghi vấn về những 
tài nehệ khéo léo trong kinh điển mà Ông đạt 
được, chắc hắn do sự rèn luyện nghiêm khắc 
của Trưởng lão Lộc Túc Vương. 

Vào một lần nọ, Trưởng lão đến thăm 
viếng Phật, Ngài nhận được sự tôn kính của 
Thích Đề Hoàn, là vị Thiên chủ. Điều này xảy 
ra khi Phật đang ngụ tại khu vườn phía Đông 
của Xá Vệ thành, trong cung điện của Lộc 
Mẫu. Đắng Thế Tôn ngôi đó và chung quanh 
người rất nhiều đại đệ tử, vào dịp lễ Tự Tứ. 
Đây là buổi lễ vào ngày rằm thàng Bảy, ngày 


Những quan điểm khác DU | O | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





cuối cùng mùa an cư. Một dạng tự phê bình, 
tự kiểm điểm trong Tăng chúng. Trưởng lão 
Lộc Túc Vương luôn thăm viễng Đức Phật 
thường xuyên, và do đường xá xa Xôi, nên 
Ngài luôn được các vị Trưởng lão khác dành 
riêng sẵn một chỗ ngồi, dù Ngài có đến bất 
chợt. 

Thiên chủ Thích Đề Hoàn cùng đoàn thiên 
thần của Ông cũng đến dự hội nghị cao quý 
trong dịp này. Ông quỳ xuống trước Đắng Thế 
Tôn. Vì Ông chưa nhìn thấy. Trưởng lão Lộc 
Túc Vương nên Ông nghĩ răng “Giá mà có 
Trưởng lão ở đây thì tốt biết chừng nào ” 
Ngay lúc đó thì Trưởng lão vừa đến và Hgồi 
xuống. Khi nhìn thấy Ngài, Ông vui mừng 
chào đón băng hương hoa. Nhiều vị Tăng trẻ 
cảm thấy khó chịu và than phiền về sự biểu 
hiện tôn kính đó. Nhưng Đức Phật khiến trách 
họ rằng: “Này Tỳ kheo, những tu sĩ giống như 
cơn 1a, Lộc Túc Vương là người giữ các cửa 
cảm xúc, rất đáng được sự yêu quý của trời và 
người.” Rồi Người đọc những lời kệ sau đây: 


Những quan điểm khác Đo t I9) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Ai nhiếp hộ các căn, 

Như chiến mã thuần thục, 

Mạn trừ, lậu hoặc đứt, 

Chư thiên cũng kính phục. 
(Pháp cú 94) 


Trưởng lão Lộc Túc Vương thật sự là 
người tận tụy tu tập để thông suốt về mọi khả 
năng mà cảm xúc nảy sinh. Chúng ta sẽ tìm 
hiểu thêm dưới đây về việc nhân mạnh sự cần 
thiết để canh giữ “các cửa của cảm xúc”. 

Các bản chú giải phi chép về hai chuỗi sự 
kiện khác lạ, cả hai đều xuất phát từ một dâu 
ân mà hình tướng của Trưởng lão đã để lại 
trong tâm tưởng của Tăng chúng. Thứ nhất, 
được ghi chú trong phần chú giải kinh Pháp 
cú. Có một thanh niên tên là Soreyya, con trai 
của người thủ quỹ tại thủ phủ cùng tên. Ngày 
nọ, chàng thanh niên nảy ra ngoài thành đến 
một bãi tắm cùng với một người bạn thân, và 
một nhóm bạn đồng hành vui vẻ. Khi họ vừa 
rời khỏi thành thì Trưởng lão Lộc Túc Vương 


Những quan điểm khác DU h 193 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đang đứng tại cổng thành, đang khoác y vảo 
người trước khi Ngài đi vào thành khất thực. 
Chàng thanh niên Soreyya ngăm nhìn sắc thân 
vàng óng của Ngài, ngẫm nghĩ: “Ô! giá mà vị 
trưởng lão đó là vợ của ta! Hoặc sắc thân của 
vợ ta giống như vị đó!” 

Ngay ý nghĩ đó vừa thoáng qua tư tưởng 
của anh ta, tức thì Soreyya chuyển hóa thành 
một người đàn bà. Sửng sốt vì sự thay đổi 
không thể giải thích được, anh chàng nhảy 
khỏi xe ngựa và trốn nhanh trước khi bạn bè 
kịp nhận thấy chuyện lạ xảy ra. Dần dân chàng 
đi về phía thành Đức Thi La. Bạn bè tìm kiếm 
chàng trong vô vọng, và kế với cha mẹ chàng 
về sự mất tích kỳ lạ này. Mọi cố găng tìm 
kiếm đều vô ích, cha mẹ chàng cho rằng con 
trai mình đã chết và làm lễ tang. 

Trong lúc đó, người thiếu nữ Soreyya trên 
đường đến thành Đức Thi La thì gặp con trai 
của người thủ quỹ thành phố này. Anh chàng 
này yêu cô và cưới cô làm vợ. Trong những 
năm đầu cưới nhau, cô sinh được hai đứa con 


Những quan điểm khác DU 19 lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trai. Trước đó, khi còn là đàn ông, Soreyya đã 
có hai đứa con trai với vợ mình ở quê nhà. 
Như vậy, anh chàng vừa làm cha, vừa làm mẹ 
của bốn đứa con trai. 

Ngày kia, người bạn thân nhất của Soreyya 
đến thành Đức Thi La buôn bán. Phu nhân 
Soreyya nhìn thấy anh ta trên đường phố và 
nhận ra ngay. Bà mời người bạn về nhà và tâm 
sự về chuyện biến hóa bí mật của mình. Người 
bạn khuyên Soreyya nên đến cúng dường 
Trưởng lão Lộc Túc Vương, vì Ngài cũng 
đang sống sân đó, và xin sám hối do ý nghĩ dại 
đột trước đây. 

Ngày hôm sau, người bạn thân này đi thỉnh 
cầu Trưởng lão đến nhà phu nhân dùng trai 
tăng. Khi Trưởng lão đến, người bạn giới 
thiệu phu nhân Soreyya với Trưởng lão và kế 
về câu chuyện đã qua, rồi xin Ngài ban ân tha 
thứ cho lỗi lâm cô đã phạm. Ngay khi Trưởng 
lão vừa dứt câu: “7ø xá tội cho con”, tức thì 
Soreyya trở lại nguyên vẹn người đàn ông. Hai 
sự thay đôi hình dạng này rung chuyển toàn bộ 


Những quan điểm khác DU | O b 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sự tự mãn tầm thường của thế gian, Soreyya 
quyết tâm từ bỏ cuộc sống người đời, và xin 
xuất gia với Trưởng lão. Chỉ một thời gian 
ngăn sau đó, Ông đã đạt được Thánh quả A La 
Hán và nhiều năng lực siêu nhiên. 

Quan Thượng thư Vassakara, xứ Ma Kiệt 
Đà dưới thời vua A Xà Thé, rất kém may mắn. 
Sự thua thiệt này do ông ta quá kiêu hãnh và 
cứng đầu, chứ không phải do quyền lực điều 
hành đất nước. Bản chú giải trong kinh Trung 
A Hàm ghi lại như sau: Vào một ngày đó, khi 
Vassakara nhìn thấy Trưởng lão đang đi xuống 
núi Linh Thứu, ông nói rằng: “Trông ông ta 
giống con khi!”. Quả là lời cảm thán lạ lùng, 
đặc biệt đối với Trưởng lão Lộc Túc Vương, 
người luôn được ca ngợi trong các kinh điển là 
thân sắc hoàn mỹ. Bất cứ điều gì, xảy ra ở đâu, 
đều được kế lại cho Đức Phật. Đắng Thế Tôn 
tuyên bố rằng: “Nếu Vassakara xin sắm hồi 
với Trưởng lão thì mọi việc sẽ tốt đẹp, nếu 
không, thì ông ta sẽ đâu thai thành khỉ sống 
trong Trúc Lâm tại Vương Xá thành”. Điều 


Những quan điểm khác DU h | O6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nảy được kế lại cho Vassakara nghe. Vì là 
quan đứng đầu triều đình, hăn là ông quá kiêu 
hãnh không thể cúi đầu cầu xin sám hối. Hiển 
nhiên những gì Phật nói sẽ trở thành hiện thực. 
Ông đành cam chịu với số phận ở tương lai, 
chuẩn bị cho kiếp sau bằng cách trồng cây tại 
Trúc Lâm, và thành lập đội bảo vệ đời sống 
hoang dã ở đó. Người ta kế rằng một thời gian 
sau, khi ông ta chết thì có một con khi được 
sinh ra trong rừng Trúc Lâm. Khi có aI gọi tên 
Vassakara thì nó sẽ chạy đến. 

LỄ tang của Trưởng lão Lộc Túc Vương 
không được ghi chép lại trong kinh điển. 
Nhưng trong bản kinh Mỹ Càn Thát Bà, 
Trưởng lão tuyên bố răng Đức Phật đã nhập 
Niết Bàn, như vậy chứng cứ cho thấy Ngài đã 
sông lâu hơn Thầy mình. 


© Nguyên nhân của Giáo hội Đệ nhất 

Trưởng lão Ma Ha Ca Diếp, VỊ tô đầu tiên 
của Phật giáo, người sáng lập ra, hội nghị đầu 
tiên để kết tập kinh tạng, được tất cả các tông 


Những quan điểm khác DU t 1907 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





phái Phật giáo thừa nhận. Theo truyền thống 
Ceylon, động cơ của Ngài là do lời nói thiếu 
thận trọng của Ty kheo Tu Bạt Đa La, người 
mà nghe tin Đức Phật nhập diệt công khai thô 
lộ ra cảm giác giải thoát của mình, vì Ông cho 
răng Phật đưa ra kỷ luật quá nghiêm khắc. 
Truyền thống này đồng ý với ghi chép 
trong Luật tạng Đại Chúng Bộ, Hoá Địa Bộ, 
tông phái Pháp Tạng Bộ, và cả trong kinh Bản 
Mẫu tạng, Thiện Hiện Thiên. Trong khi đó, 
Luật tạng của tông phái Pháp Tạng Bộ và một 
phụ bản lập luận lý do tại sao Kinh Tạng phải 
được thuật lại ngay sau khi Phật nhập diệt, và 
Trưởng lão Ma Ha Ca Diếp nói rằng: “Chúng 
ta nên kết tập Chánh Pháp và Luật Tạng để 
chúng ta không bị tà giáo khuất phục vì những 
lời bình luận và chê trách. Họ sẽ nói rằng đệ 
tử của Sa Môn Cô Đàm chỉ là khói bụi, khi 
Đẳng Thể Tôn còn tại thể thì họ tuân thủ giới 
luật còn bây giờ khi Người nhập diệt thì 
không ai giữ gìn giới luật”. Nhưng bản Luật 
tạng của Nhứt Thiết Hữu Bộ, sự truyền bá của 


Những quan điểm khác DU h | O l 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Pháp Tạng Bộ, kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật 
Đa thì không hề nói bóng gió một chút gì về vị 
Tỳ kheo khờ dại (Tu Bạt Đà La). Nhưng Luật 
tạng Nhứt Thiết Hữu Bộ, kinh Đại Bát Nhã Ba 
La Mật Đa, cuộc đời của vua A Dục thì tuyên 
bố răng ngài Ma Ha Ca Diếp được chư thiên 
thỉnh cầu và đề xướng, vì họ biết trong tương 
lai Kinh Tạng sẽ bị mất dân, nêu không được 
kết tập kịp thời. Tuy nhiên sự truyền bá của 
Pháp Tạng Bộ không nói gì về đề nghị của 
những vị thần này. Luật tạng của Nhứt Thiết 
Hữu Bộ trích dẫn: “Chư thiên sẽ sống hàng 
ngàn kiếp, rất đau buôn chứng kiến Phật nhập 
niết bàn. Nhưng khi họ đến quan sát thấy 
nhiêu ẩn sĩ cũng nhập niết bàn, thì họ bắt đầu 
trách móc các đệ tử rằng: kinh điển, luật tạng, 
và Bản Mẫu Tạng, Pháp Tạng đã được Đấng 
Thể Tôn giảng dạy mà không hê được kết tập; 
Có chắc là các đệ tử của Người sẽ không biến 
chánh Pháp thành tro bụi ?” 

Phỏng đoán những gì mà thiên thần sẽ nói, 
ngài Ma Ha Ca Diếp tuyên bố với Tăng chúng 


Những quan điểm khác DU 199 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





rằng: “Các vị biết rằng Trưởng lão Xá Lợi 
Phất và Ma Ha Mục Kiên Liên, mỗi vị đều có 
rất nhiễu đại đệ tử, những vị này không thể 
chịu nồi khi chứng kiến Phật bước vào đại 
niết bàn, họ trở lại trạng thái yên tĩnh hoàn 
toàn; Giờ đây, bản thân Đấng Thể Tôn, rồi 
đến lượt mười tám ngàn vị Tỳ kheo cũng sẽ 
nhập niết bàn. Tuy nhiên tất cả chư thiên sẽ 
sống đến hàng ngàn kiếp, họ sẽ đau buôn sâu 
nặng rồi trách chúng ta: Tại sao các người 
không kết tập để giữ gìn Tạng Kinh? Các 
người sẽ biển những lời dạy của Như Lai 
thành tro bụi?. Vì vậy ta tuyên bố với các ông 
rằng điễu vĩ đại mà chúng ta PHẨD làm ngay 
bây giờ là kết tập Kinh Tạng.” Tất cả đều 
đồng thanh trả lời: “Tốt thôi, chúng ta hãy bắt 
đầu công việc. ” 

Trong cách truyền bá Pháp Tạng, ngài Ma 
Ha Ca Diếp trong trạng thái nói với Tăng 
chúng như sau: “Thể Tôn đã được làm lễ trà 
tb, nhưng chúng ta không quan tâm đến xá lợi 
của Người. Hãy tặng xá lợi cho các vị vua, 


Những quan điểm khác nhau 200 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cô xưa 





người giàu có, quan triểu đình, các cư sĩ, 
những người ao ưóc điêu thiện nguyện hạnh 
phúc nhất. Điều chúng ta phải làm là thu thập 
chính xác Pháp nhãn, nhờ vào đó để tránh sự 
dập tắc ngọn lửa của chánh Pháp, để chánh 
Pháp còn chiếu sáng cho thế hệ tương lai, hãy 
làm cho Tam Tạng kinh điển được sống mãi.” 
Bản ghi chép về việc kiết tập Tam Tạng kinh 
và chánh Pháp, được biên dịch vào khoảng 
năm 317-420 sau Công nguyên, tại phương 
Đông vảo triều đại nhà Tấn — Trung quốc, đều 
đồng ý với việc đã được đề cập trên không liên 
quan øì đến vị Tỳ kheo thiếu thận trọng (Tu 
Bạt Đà La) hay sự đề nghị của chư thiên. 


® Loại bỏ ngài A Nan 

Hầu hết trong tất cả kinh điển Trung Quốc 
đều thống nhất ghi chép lại rằng: Ngài A Nan 
không được thừa nhận là thành viên trong hội 
nghị tôn giáo, cho đến khi nào Ngài thấu triệt. 
Qua lời quở trách của ngài Ma Ha Ca Diếp, 
ngài A Nan hoàn toàn thức tỉnh với cảm giác 


Những quan điểm khác DU tG 201 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





xâu hồ và hồi hận sâu sắc. Tuy nhiên, không 
hề có lời tuyên bố đồng ý làm cách nào mà 
ngài Ma Ha Ca Diếp đề xướng ngài A Nan đã 
đạt đến trạng thái giải thoát. 

Theo Tỳ Bà Sa luận, ngài Ma Ha Ca Diếp 
yêu câu loại trừ ngài A Nan khỏi hội nghị, để 
bảo vệ hội nghị tránh khỏi sự chỉ trích có thể 
phát sinh là do những người tham dự mà vẫn 
đang còn phải tu tập. Nhưng số còn lại trong 
Tăng đoàn cho răng kinh điển chỉ có thê kết 
tập được nếu có mặt ngài A Nan. Do đó, họ 
khuyên giải ngài A Nan nên dùng hết năng lực 
tâm linh để đạt được Thánh quả A La Hán. 

Trong ba tác phẩm: Cuộc đời vua A Dục, 
Luật tạng Pháp Tạng Bộ, Luật tạng Hóa Địa 
Bộ đều đồng ý chung mối liên kết này. Ngài A 
Nan đang thuyết giảng lại giới luật cho một số 
rât đông người nghe, không hè biết một chút gì 
về ngài Ma Ha Ca Diếp muốn loại bỏ mình ra 
khỏi buôi họp. 

(Trong Luật tạng Nhứt Thiết Hữu Bộ có 
một tiêu kệ khác được đề cập, tuy khác với 


Những quan điểm khác DU 202 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





những điều đã nói ở trên, nhưng lại mang ý 
nghĩa giống nhau. Lời kệ nói đến một cậu bé 
bí ân, thay vì là một Tỳ kheo phục vụ như là 
một thị giả.) 

Sự kiện này xảy ra sau khi ngài Ma Ha Ca 
Diếp phê bình nghiêm khắc tám tội nhẹ của 
ngài A Nan, mà Ngài đã thừa nhận. Bản Luật 
tạng tuyên bố ngài Ma Ha Ca Diếp đâu tiên 
xem xét cách nào phù hợp để xử lý ngài A 
Nan, một sự khiến trách nghiêm khắc hay sự 
khuyên nhủ nhẹ nhàng? Khi Ngài quyết định 
chọn quy luật đầu thì ngài A Nan bị đem ra 
trước Giáo hội. Ngài Ma Ha Ca Diếp nói răng: 
“Ông phải rời khỏi đây. Công việc của các vị 
Tỳ kheo xứng đảng tại Giáo hội này không 
thích hợp với ông. ” Nghe những lời như vậy, 
trái tim ngài A Nan đau buốt như thê Ngài bị 
hàng ngàn mũi tên xuyên qua. Thân thể run 
rây, Ngài van xin ngài Ma Ha Ca Diếp đừng 
loại bỏ Ngài ra khỏi Giáo hội, vì Ngài không 
nhận thức được bất cứ lỗi lầm nào mà bị xét 
xử nghiêm khắc đến vậy. Bấy giờ ngài Ma Ha 


Những quan điểm khác DU 2 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Ca Diếp đọc ra tám lỗi nhỏ. Những lỗi này đã 
khiến Ngài phải rời hội nghị và cố gắng tu tập 
cho đến khi đạt được Thánh quả A La Hán. 
Trong Luật tạng Đại Chúng Bộ cho rằng: 
Ngài A Nan bị ngài Ma Ha Ca Diếp xử phạt 
nhục nhã. Khi Tăng đoàn thỉnh cầu ngài Ma 
Ha Ca Diếp chấp nhận cho ngài A Nan tham 
dự hội nghị thì Ngài nói: “Không được. Nếu 
một người còn phải tu tập như vậy mà tham dự 
với những người đã hoàn toàn giải thoát thì sự 
xuất hiện của ông ta giống như con cáo bị 
phong hủi trong bầy sư tử.” Sự so sánh này 
được chư thiên kê lại cho ngài A Nan khi Ngài 
đang trên đường tới Vương Xá thành, Ngài 
cảm thấy rất buồn. Nhưng Ngài nghĩ răng ngài 
Ma Ha Ca Diếp biết rõ Ngài thuộc dòng dõi 
nào thì không thể đề cập Ngài theo cách như 
vậy, nếu Ngài không còn giữ thành kiến. 
Nhưng trong lúc đó, sau khi đạt Thánh quả A 
La Hán, Ngài đã bay xuyên qua không khí để 
tham dự hội nghị. Người ta nói rằng ngài Ma 
Ha Ca Diếp sau đó giải thích với ngài A Nan 


Những quan điểm khác DU 2 4 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





răng Ngài phải dùng cách bày tỏ mãnh liệt đến 
như vậy chỉ là mong muốn ngài A Nan phải 
sớm đạt Thánh quả A La Hán. 

Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, có một 
tình tiết miêu tả hơi có phần giống với luật 
tạng Nhứt Thiết Hữu Bộ. Ngài Ma Ha Ca Diếp 
triệu tập ngài A Nan trước buổi buổi hội nghị, 
đầu tiên Ngài khiến trách ngài A Nan không 
đủ khả năng để tham dự hội nghị, rôi đến sáu 
lỗi nhỏ (không phải tám lỗi). Khi ngài A Nan 
vừa bước ra khỏi buổi hội nghị thì ngài Ma Ha 
Ca Diếp đóng sập cánh cửa sau lưng Ngài. Sau 
đó ngài Ma Ha Ca Diếp bắt đầu kết tập Luật 
tạng cùng với các vị Tỳ kheo còn lại. Quá 
nhục nhã, Ngài đã dùng hết năng lực siêu 
nhiên của mình để luyện tập ngay trong đêm 
đó. Cuối cùng Ngài cũng đạt đến tình trạng 
giải thoát khỏi mọi định kiến. Vào nửa đêm 
Ngài lao đến cánh cửa của ngài Ca Diếp và đi 
vào trong bằng năng lực siêu nhiên qua lỗ 
khóa nhỏ. Ngài Ca Diếp an ủi Ngài răng 
những lời khiến trách nặng nề hòng hạ nhục 


Những quan điểm khác DU 2 ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Ngài chỉ vì muốn Ngài phải đạt đến A Lá Hán 
quả. 

Trong Tam Tạng kinh, phân nói về sự kết 
tập của ngài Ca Diếp, ngài A Nan xem như bị 
loại bỏ khỏi hội nghị, sau khi ngài Ca diếp 
khiến trách Ngài vì chín lỗi nhỏ đối với Tăng 
1à. 


@ Những lỗi nhỏ của ngài A Nan 

Khi ngài A Nan nói với ngài Ca Diếp rằng 
Ngài không nhận thức được bất cứ lỗi nào 
mình vi phạm, vì vậy không có lý do gì đuôi 
Ngài ra khỏi hội ngh1. 

Ngài Ma Ha Ca Diếp kế ra vài lỗi mà 
những lỗi này chứng tỏ ngài A Nan chưa thê 
đặc đạo. Nhiều người cho rằng sự kiện này xảy 
ra trước buôi lễ kiết tập, người khác thì nói là 
xảy ra sau đó. Sự kiện được chứng minh xảy 
ra trước năm trong các luật tạng Nhứt Thiết 
Hữu Bộ, Ca Diếp Phật kiết tập kinh tạng, Đại 
Bát Nhã Ba La Mật luận, Tứ bình Luật kinh 
của Pháp Tạng Bộ. Sự kiện được chứng minh 


Những quan điểm khác DU h 2 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





xảy ra sau đó năm trong Kinh Luật tạng, Ngũ 
giáo Luật kinh của Hóa Địa Bộ, Cuộc đời vua 
A Dục, và Luật tạng Đại Chúng Bộ. Nhưng 
trong Tứ binh Luật kinh, Cuộc đời vua A Dục, 
Luật tạng Đại Chúng Bộ, Ngũ giáo Luật 
kinh thì những lỗi của ngài A Nan chỉ được 
liệt kê mà không nhắc đến tài năng của Ngài 
như một thành viên trong Giáo hội. 

Con số lỗi chỉ được ước đoán khác nhau từ 
sáu, bảy, tám, hoặc chín là do ngài Ca Diếp 
hoặc ngài Ưu Bà Ly khiến trách. Sau đây là 
những lời buộc tội Ngài: 

I- Ngài A Nan thỉnh cầu Đức Phật chấp 
nhận hàng ngũ Ni chúng, mặc dù Đắng Thế 
Tôn đã tiên đoán Phật giáo sẽ không tôn tại lâu 
dài nêu cho người nữ xuất gia. 

2- Ngài A Nan không thỉnh cầu Phật sống 
lâu thêm, khi Thế Tôn nói rằng nếu người nào 
tu tập bốn năng lực siêu nhiên có thể kéo dài 
hoặc rút ngăn kiếp sống của họ. 

3—- Không kê đến sự hiện diện của Đắng 
thế Tôn, sau khi Người giảng Pháp, ngài A 


Những quan điểm khác DU 207 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Nan đưa ra lời bình luận không cân thiết. 

4- Ngài A Nan cười nhạo màu vàng óng 
ánh y áo của Đẳng Thế Tôn khi Ngài giặt giũ y 
áo đó. 

5- Khi Đức Phật yêu cầu ngài A Nan 
mang nước lúc Người sắp nhập diệt, thì ngài A 
Nan đem nước dơ đục đến, hoặc chắng đem gì 
cả, thậm chí để Đáng Thế Tôn yêu cầu đến ba 
lần. 

6- Khi Đắng Thế Tôn nói với Ngài nên bỏ 
những tiểu giới thì Ngài không hỏi lại kỹ 
lưỡng những giới luật nào. 

7— Ngài A Nan để lộ các phần bí mật của 
Đắng Thế Tôn trước mặt phụ nữ, vì nghĩ răng 
hành vi này là mục đích dập tắt sự ham muốn 
của họ, nhưng làm sao Ngài có thể hiểu điều 
này khi Ngài chưa chứng đắc? 

8—- Ngài A Nan chỉ cho phụ nữ thấy thân 
thê vàng ngọc của Đức Phật và đề họ làm ô uế 
bằng nước mắt. 

9— Đầu tiên ngài A Nan cho phép phụ nữ 
đến lễ lạy xá lợi Phật. 


Những quan điểm khác DU BỊ): 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





10- Một lần ngài A Nan bị Phật quở trách, 
Ngài âm thầm ấp ủ nhụt chí và gây tác hại đến 
người khác. 

II- Ngài A Nan chưa giải thoát được ba 
dục vọng: tham, sân, s1. Trong khi các vị Tỳ 
kheo khác trong Giáo hội đã hoàn toàn dứt trừ 
mọi dục vọng này. 

12- Ngài đã từ chối Đức phật đến ba lân, 
khi Đắng Thế Tôn yêu cầu Ngài làm thị giả. 

Ngài A Nan đều thừa nhận những lỗi lầm 
khác nhau trong những việc khác nhau. 

Trong Luật tạng Nhứt Thiết Hữu Bộ sắp 
xếp: l, 2, 3, 4a, 5a, 6, 7, 8. 

Trong Ngũ giáo Luật kinh: 6, 4b, 1, 2, 5b, 
9. 

Cuộc đời của vua A Dục: 6, 5b, 4, 2, 7. 
Trong điều 4 chỉ đơn giản là Ngài phải đạp 
chân lên y áo của Phật, khi giặt giũ. Điều 7 là 
mục đích mà Ngài muốn thức tỉnh lòng ham 
muốn của phụ nữ được tái sinh thành đàn ông 
trong kiếp sau. 

Trong Ca Diếp Phật kết tập kinh tạng thì 


Những quan điểm khác Đo 209 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sắp xếp: 1, 2, 10, 4, 5b, 6, 7, 8, 11. 

Trong kinh luật Tứ bình Luật kinh: 1, 12, 
4b, 2, 5b, 6, 8. 

Trong luật tạng Đại Chúng Bộ: l, 2, 4b, ó, 
7, 8. 

Trong Đại Bát Nhã Ba La Mật luận: l1, 5b, 
2,4,7. 

Trong Kinh Luật tạng chỉ đơn thuần tuyên 
bố răng ngài Ca Diếp buộc tội ngài A Nan vì 
bảy lỗi, nhưng không nêu rõ một điểm nào. 
Mặt khác, điều này liên quan đến chín khuyết 
điểm phát sinh từ việc chấp thuận cho nữ giới 
xuất gia. 

Điều quan trọng là trong Luật tạng Thiện 
Hiện Thiên không hề nhắc đến lỗi lầm của 
ngài A Nan. 


© Sự kiện Kiều Phạm Ba Đề 

Sự kiện Kiểu Phạm Ba Đề liên quan đến 
Giáo hội đệ nhất đều được nói trong tất cả kinh 
điển, văn chương Phật giáo Đại thừa và một số 
kinh điển Phật giáo Tiểu thừa. Các tác phẩm 


Những quan điểm khác DU 21 Ề 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





của Đại thừa: Cuộc đời vua A Dục, Đại Bát 
Nhã Ba La Mật luận, Ca Diếp Phật kết tập 
kinh tạng, bản ghi chép truyền bá Pháp luận, 
Bản chi chép về kết tập Tam Tạng kinh, và 
Tạp bảo Tạng kinh. Kinh điển của Tiểu thừa: 
Kinh Luật tạng, Tứ binh Luật kinh, Ngũ giáo 
Luật kinh thì không hề nói về sự kiện Kiều 
Phạm Ba Đề. Chi tiết trong sự kiện Kiều Phạm 
Ba Đề được ghi chép lại ít nhiều gì cũng khác 
đi trong các tác phẩm khác nhau. 

Khi nghe tiếng đại hồng chung ngân vang, 
năm trăm vị Tỳ kheo hối hả tụ họp, nhưng 
thiêu Kiều Phạm Ba Đề. Ngài Ca Diếp hỏi 
ngài A Nậu Đà La hiện Kiêu Phạm Ba Đề 
đang ở đâu. Khi biết Ông đang vui thú an lạc 
trên Thiên gIỚI, ngài Ca Diếp liền nhắn Ông 
quay về buổi họp do Ngài chủ tọa. Kiểu Phạm 
Ba để chăng hè biết gì về Đức Phật đã nhập 
diệt và cả sự tập họp của Giáo hội, nên Ông 
hỏi kỹ lại vị sứ giả tại sao lại là ngài Ca Diếp 
mà không phải Đắng Thế Tôn làm chủ tọa. 
Mục đích hội nghị tôn giáo có tầm quan trọng 


Những quan điểm khác DU 211 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





như vậy là gì, và vài câu hỏi khác nữa. Khi 
được kế về các việc đã xảy ra, Ông đau đớn 
đến nỗi không còn muốn quay lại hạ giới nữa, 
nơi mà Ông cho là hoàn toàn hoang: phế khi 
Đức Phật đã nhập diệt. Nói xong, Ông liền 
nhập sâu vào định, bỗng nhiên một luỗng ánh 
sáng trên không trung rực rỡ chiếu sáng, rồi 
đốt cả thân thể Ông trong ngọn lửa của Thiên 
giới. Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa luận nói rằng 
Kiều Phạm Ba Đề thấu triệt Kinh Luật, sự có 
mặt của Ông rất cần thiết cho hội nghị. 

Theo Luật tạng Đại Chúng Bộ, ngài Ca 
Diếp gởi thêm nhiều lời nhắn lên Thiên giới để 
triệu tập các vị Ty kheo nào còn trên đó. 
Nhưng họ đều biết Đấng Thế Tôn đã nhập 
diệt, nên tất cả đều tự hành xác đến mức lần 
lượt từng người biến mất theo cùng một cách. 
Rồi ngài Ca Diếp tuyên bố rằng không nhắn 
gởi gì lên Thiên giới nữa, và không có bất cứ 
vị Tỳ kheo nào đang ở hạ giới được nhập niết 
bàn cho đến khi việc kết tập quan trọng kết 
thúc. 


Những quan điểm khác DU 212 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





IV. Biên bản lưu của Giáo hội 

Những điều gì mà Hội nghị đã làm? Luật 
Tạng và Kinh Tạng kết tập riêng rẽ? Luận 
Tạng có kết tập cùng một lúc? Sự chia rẽ có 
xảy ra tại hội nghị? Có thể Kinh Luật được 
hoàn thành trong một giai đoạn ngắn: hai hoặc 
ba tháng? Tại sao điều này không được ghi 
chép trong Đại Bát Niết Bàn kinh? Những vấn 
đề này là phần quan trọng nhất của Hội nghị 
Phật giáo đệ nhất. Những phân tóm tắt sau đây 
rút ra từ những bản dịch Hán ngữ đã được cân 
nhắc đề đưa ra ánh sáng các vấn đề nêu trên. 


® Tứ binh luật kinh 

Khi tô chức xong lễ trà tỳ của Đức Phật thì 
năm trăm vị Tỳ kheo từ Xá Vệ thành tụ họp về 
Vương Xá thành, nơi đó ngài Ma Ha Ca Diếp 
đang kêu gọi triệu tập Đại hội Kết tập. Đầu 
tiên, ngài A Nan bị trách măng vì bảy lỗi, như 
chúng ta đã biết. 

Sau đó Ưu Bà Ly được thỉnh cầu đọc lại 
Luật tạng, bắt đầu là Đại giới, liên quan đến cá 


Những quan điểm khác Đo 21 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nhân, hoàn cảnh, và bản chất tội trọng. GIới 
luật liên quan đến Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, ngày 
bố tát, mùa an cư, mùa hành cước, cách dùng 
da thú, y áo, thuốc men, lễ dâng y, v.V... tất cả 
các quy định này đều hợp nhất trong Luật 
Tạng. 

Ngoài ra, Luật tạng Nhứt Thiết Hữu Bộ, 
Đại Bát Nhã Ba La Mật luận, kinh Ca Diếp 
Phật kết tập kinh tạng, liên quan đến bốn dòng 
chảy ra từ thân thể cao quý của Người. Mỗi 
dòng đều thì thầm một lời kệ nói về cuộc đời 
ngăn ngủi và sự ra đi đáng tiếc của Đâng Thế 
Tôn. 

Kế đến, ngài A Nan được thỉnh cầu soạn 
lại Kinh Tạng. 

Đó là: kinh Phạm Võng, Tăng Nhứt A 
Hàm, kinh Thập Thượng, Đại hội kết tập. kinh 
Đại Duyên, kinh Đề Thích sở vấn. Tất cả đều 
tập họp trong Trường Bộ Kinh. Nhiều bản 
kinh có độ dài trung bình đều được gom lại 
trong Trung A Hàm. Những bản kinh được sắp 
xếp theo số thứ tự, từ 1 đến 11 thì được gọi là 


Những quan điểm khác Đo 214 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Tăng Nhứt A Hàm. Những bài thuyết giảng 
cho các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu 
bà di, Đề thiên, Đề thích, Ma Ba tuân, v.v... 
được gọi là Tạp A Hàm. Cuối cùng là: kinh 
Bốn Sanh, Như Thị Ngữ kinh, Nhơn Duyên 
kinh, kinh Phương Quảng, kinh Hy Hữu vị 
Tăng Hữu pháp, kinh Thí Dụ, Luận Nghị, 
Nghĩa Thích kinh, kinh Pháp Cú, Cứu Cánh 
đạo, Tạp Luận và Phúng tụng, được bao sồm 
trong Tiểu A Hàm. 

Biện Giải, Nhân Thi thuyết luận, Pháp tập 
luận, Song luận, Phát thú luận, được thực hiện 
thành Luận Tạng. 


Ø Ngũ giáo luật kinh 

Khi năm trăm vị Tỳ kheo tê tụ đông đủ tại 
thành Vương Xá, bấy giờ ngài Ma Ha Ca Diếp 
mới yêu câu ngài Ưu Bà Ly theo đúng nghỉ 
thức Đại Giới đối với một nơi mà họ có cơ hội 
tập họp, đối với cá nhân người có liên quan, và 
đôi với vẫn đề mà họ đang thảo luận. Tất cả 
Luật tạng đều được biên soạn như vậy cho Tỳ 


Những quan điểm khác DU 211 b 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





kheo và Tỳ kheo NI. 

Rồi ngài Ca Diếp hỏi ngài A Nan về 
những bài kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng. 
Khi tất cả các bài kinh được tụng lại thì ngài 
Ca Diếp tuyên bố với Tăng chúng răng: 
“Những bài kinh dài được nhóm lại thành 
Trưởng A Hàm. Những bài không dài không 
ngắn được gọi là Trung A Hàm. những bài mà 
Đẳng Thể Tôn giảng cho các Tỳ kheo, Tỳ kheo 
Ni, Ưu bà tắc, Uu bà di, Để thiên, Để thích, 
v...V... được gọi là Tạp A Hàm. NHững bài 
giảng được bắt đầu với 1 Pháp và lên đến 11 
Pháp chúng ta gọi đó là Tăng Nhưứt A Hàm. 
Còn lại nhiêu bài giảng khác nhau, sẽ soạn 
chung một nhóm, được gọi là Tiểu A Hàm. Tất 
cả đếu được gọi chung là Kinh Tạng. Bây giờ 
chúng ta hãy bắt đâu soạn cho xong Luật 
Tạng, và từ đây VỀ sau, chúng ta không đặt ra 
bất cứ sự hạn chế nào Không cân thiết vào 
những điều gì mà Đẳng Thế Tôn đã không 
kiêm giữ. Chúng ta cũng không phá bất cứ giới 
luật nào mà Đẳng Thể Tôn đã gìn giữ. Chúng 


Những quan điểm khác DU 21 ề 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





ta hãy thành tâm tu tập theo lời dạy của Đấng 
Thê Tôn. ” 


® Kinh luật tạng 

Ngài A Nan được chấp nhận tham dự Đại 
hội, cùng ngôi với năm trăm vị A La Hán. Họ 
bắt đầu kết tập Tam Tạng Kinh, ngoài những 
tư liệu năm trong kinh điển. Quy định dành 
cho Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, và hành uân liên 
quan đến lễ dâng y, và nhiều quy định khác 
được soạn trong Luật Tạng. 

Trường ÀA Hàm, Trung A Hàm, Tạp A 
Hàm, Tăng Nhứt A Hàm, Tiểu A Hàm, năm 
nhóm trong kinh điển này đều được phân loại, 
và gọi là Kinh Tạng. 

Các phần đối thoại, luận sự, biện giải, bất 
thoại, Pháp tập luận, song luận, giới thuyết 
luận, được tạo thành Luận Tạng. 

Và chung cho tất cả chúng ta có một kho 
tàng Tam Tạng Kinh Điển. 

Qua nhiều phân xem xét và quan điểm 
khác nhau của nhiều học giả, liên quan đến 


Những quan điểm khác Đo BI g 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Giáo hội Phật giáo Đệ nhất, chúng ta có thê 
kết luận răng Giáo hội Phật giáo Đệ nhất là sự 
kiện lịch sử trong đạo Phật. Bỏ hết mọi giả 
thuyết về động cơ, về yếu tô lịch sử, chúng ta 
nhận ra việc đọc tụng lại tất cả những lời Phật 
đã thuyết giảng là những điều cần thiết, quan 
trọng nhất mà Tăng già phải thực hiện. Đức 
Phật luôn luôn từ chối thành lập ban lãnh đạo 
Tăng đoàn. Những gì mà Người mong mỏi nơi 
đệ tử mình là tu tập theo Chánh Pháp. Và đó là 
những việc thiết yếu mà Đại hội kết tập đã tô 
chức để hình thành và giữ gìn kinh điển cho 
hiện tại và nhiều thế hệ tương lai. 


V, Những người biệt giáo 

Dựa trên định nghĩa của tựa sách, và nhiều 
phân tranh luận của các sử gia, chúng ta có thể 
nhìn thấy nhiều người biệt giáo được ghi chép 
lại trong những nguôn tư liệu truyền thống như 
là Tu Bạt Đà La, Kiều Phạm Ba Đề, Phú Lâu 
Na. Chúng ta thiếu nguồn tư liệu lịch sử về 
những người biệt giáo. Tuy nhiên, trong những 


Những quan điểm khác Đo t 21 S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





bản kinh Phật giáo cố xưa đêu có phân thảo 
luận về những bắt đồng quan điểm với cộng 
đồng cho thấy răng vấn đề này đã xảy ra. Mặc 
dù quan điểm về Phật nhập diệt của Tu Bạt Đà 
La chỉ là phản ứng của một vị Tăng sĩ sau 
cùng vừa gia nhập Tăng chúng, nhưng rõ ràng 
ông là người biệt giáo trong Tăng già trong 
thời cô đại. Lập luận của ông trở thành một 
trone nhiều nguyên nhân đưa đến việc Đại hội 
kết tập. 

Có thể nói thêm rằng nếu ngài Ma Ha Ca 
Diếp giữ im lặng về lời nói của Tu Bạt Đà La 
thì lời nói có ý hài lòng của ông có thể sẽ lan 
truyền ra trong các đệ tử Phật? 

Phú Lâu Na là vị lão Tăng tôn quý. Ông là 
người lãnh đạo năm trăm vị Tỳ kheo, nhưng 
không hề phục tùng Kinh Luật được đọc tụng 
trong Giáo hội Phật giáo đệ nhất. Tư liệu lịch 
sử đưa ra nhiều chứng cứ khác nhau. Theo 
Dục Vương truyện và Luật tạng của Tây Tạng 
thì Kiều Phạm Ba Đề và Phú Lâu Na bỏ phiếu 
chống lại quyết định của Giáo hội khi Giáo hội 


Những quan điểm khác DU 21 O 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





thông báo và yêu cầu chấp nhận biên bản lưu 
của Đại hội kết tập vừa hoàn thành. Ông giữ 
sự cách biệt với Đại hội kết tập, tuyên. bố răng 
những điều đọc tụng không ghi chép đây đủ so 
với những øì Ông nghe Phật thuyết giảng. Lịch 
sử đáng nghi ngờ xuất hiện trong vấn đề này. 
Tiểu phẩm là nguôn tư liệu chính ghi lại Giáo 
hội đệ nhất không hè đề cập rõ ràng đến vai trò 
và lời tuyên bố của Phú Lâu Na. Duy nhất một 
thông tin mà chúng ta có được từ Tiêu phẩm là 
sự miêu tả Phú Lâu Na có mặt cùng với năm 
trăm vị Tỳ kheo, và bỏ qua luôn tám tiểu luật 
mà Ông đã đề nghị như sau: 

1. Nấu thức ăn trong nhà. 

2. Nấu ăn trong nhà. 

3. Nấu ăn tương xứng riêng một người. 

4. Nhận thức ăn theo ý thích. 

5. Nhận thức ăn vào buôồi sáng sớm. 

6. Mang thức ăn về nhà theo nguyện vọng 
của người cúng dường. 

7. Được ăn nhiều loại trái cây. 

8. Án những thứ mọc trong ao mương. 


Những quan điểm khác DU h 220 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Những thông tin này được ghi chép trong 
kinh điển truyền thống Bắc tông bằng Hán 
ngữ, theo Luật tạng của các tông phái Pháp 
Tạng Bộ, Hóa Địa Bộ, và Kinh Luật Tạng. 
Tình tiết này được phát triển thêm, và nói về 
Ông như một hình ảnh quan trọng nhất trong 
Giáo hội. 

Kiều Phạm Ba Đề là một vị Tăng đạo cao 
đức trọng sống một mình trong rừng hoặc trên 
các ngọn cây. Mặc dù Tiểu phẩm và nhiều 
kinh điển khác của Thượng Tọa Bộ không đề 
cập đến Kiều Phạm Ba Đê, nhưng Luật tạng 
của Tây Tạng ghi lại rằng: Khi A Nậu Lâu Đa 
kiểm tra các Tăng sĩ tham dự Đại hội, thì Ông 
nhận ra sự văng mặt của Kiều Phạm Ba Đề. 
Phú Lâu Na được cử đi mời Ông đến dự, Ông 
từ chối lời mời. Ông không còn thiết tha với 
những chuyện thế gian nữa, khi mà Đức Phật 
đã nhập diệt. Ông rất ngạc nhiên vì ngài Ma 
Ha Ca Diếp đưa ra quy định, điều mà ông 
không thích một chút nào. 

Như vậy, rõ ràng là có nhiều vị Tỳ kheo 


Những quan điểm khác DU t 272) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





không hòa hợp với Đức Phật ngay khi Người 
còn tại thế, và cũng không hòa hợp với đại đệ 
tử của Người như ngài Ma Ha Ca Diếp, Ưu Ba 
Ly, A Nan, sau khi Người nhập diệt. 

Nhiều sử gia giữ quan điểm rằng vì Đức 
Phật từ chối thành lập ban lãnh đạo Tăng già, 
và cộng đông không được tô chức tốt nên đưa 
đến việc bất đồng quan điểm trong gian đoạn 
Người vẫn còn tại thế. VỀ mặt xã hội, bất đồng 
quan điểm là một phân biểu lộ tính dân chủ 
trong bất cứ tô chức nào, và Tăng đoàn Phật 
giáo cũng không ngoại lệ. 

Tóm lại, biên bản lưu của Đại hội kết tập 
đạt được kết quả như sau: 

— Luật tạng được ghi chép dưới sự lãnh 
đạo của ngài Uu Ba Ly. 

— Pháp tạng được phi chép dưới sự lãnh 
đạo của 

Ngài A Nan. 

— Phiên tòa xử ngài A Nan, và hình phạt 
đối với ngài Channa. 

Mục đích trong chương này là hướng đến 


Những quan điểm khác DU tG 29/9) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





việc nghiên cứu các tư liệu Phật giáo và phi 
Phật giáo, liên quan đến sự bất đồng và phản 
kháng trong Giáo hội đệ nhất. Chương sau sẽ 
khám phá vẫn đề này đây đủ hơn. 


Những quan điểm khác nhau 





trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Chương 4 

SỰ BẤT ĐỒNG VÀ 

PHÁN KHÁNG TRONG 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO ĐỆ NHỊ 


I. Quan điểm chung 

Chúng ta đã nhìn thấy sự định nghĩa thuật 
ngữ bất đông và phản kháng, do sự biểu lộ của 
con người trong một tô chức chống đối lại 
chính sách chính trị, kinh tế, xã hội, hoặc việc 
tu tập của tôn giáo. Trong chương này, chúng 
ta sẽ xem xét nguyên nhân gây ra sự bất đồng 
của Tăng sĩ, đưa đến việc tổ chức Giáo hội đệ 
nhị. Chúng ta sẽ hướng đến nghiên cứu một 
khái niệm đề giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình 
huống ly giáo xảy ra trong thời Phật giáo cô 
xưa. 


II. Lịch sử Giáo hội Phật giáo đệnh| ˆ 
Theo bản kính Pali truyên thông của Tiêu 
phâm và Kiên Độ kinh phầm 12 thì một thê kỷ 


Những quan điểm khác nhau 2i 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sau khi Phật nhập niết bàn, Giáo hội đệ nhị 
được tô chức do bảy trăm vị A La Hán tại 
Valukarama thuộc thành Xá Vệ, vào thời vua 
Kalisoka. Tăng sĩ Phệ Xá Ly của thành Xá Vệ 
thường được gọi là người phía Đông, có thói 
quen tu tập mười điều luật. Những điều luật 
này người phía Tây cho là không chính thống. 
Lúc đó, Thượng tọa Da Xá nước Kiều Thiểm 
Tỳ, đang trú ngụ tại Đại Lâm Tịnh xá trong 
thành Xá Vệ, xuất hiện để thông báo rằng 
Tăng sĩ Phệ Xá Ly tuyên bố cho phép tu tập 
thập giới không phù hợp với Luật tạng. Trong 
ngày lễ bố tát, các vị Tăng sĩ này đặt một chậu 
đông đây nước ngay giữa Tăng chúng và yêu 
cầu cư sĩ cúng dường tiền vàng và bạc. Tăng sĩ 
Phệ Xá Ly cũng xúi giục Trưởng lão Da Xá 
nhận sự chia sẻ tiền bạc của họ, nhưng Ông tử 
chối với lời cảm ơn. Ông công khai chống lại 
việc này và yêu cầu cư sĩ không cúng dường 
tiền, vàng nữa, vì sử dụng vàng bạc châu báu 
là giới cắm trong Luật tạng. 

Tăng sĩ Phệ Xá Ly bắt đầu giận dữ với 


Những quan điểm khác DU 27) ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





khuynh hướng của Thượng tọa Da Xá, và buộc 
Ông phải làm lễ sám hối (phát lồ). Điều này 
bao gôm thỉnh cầu những người bị xúc phạm 
tha thứ. Theo đó, Da Xá phải đến gặp hàng cư 
sĩ cùng với một người được cử đi kèm theo 
Ông. Nhưng thay vì xin lỗi, Da Xá giữ quan 
điểm và xác nhận lại trước mặt hàng cư sĩ của 
Phệ Xá Ly bằng câu trích dẫn giới luật mà Đức 
Thế Tôn đã ban ra. Những vị cư sĩ này được 
Ông củng cô niềm tin thêm, và suy xét lại sự 
chống đối của Tăng sĩ Phệ Xá Ly. Việc này 
làm tăng thêm sự giận dữ của họ. Một lần nữa, 
họ tuyên bố Da Xá phạm giới vì không thừa 
nhận lỗi lầm của mình. 

Sau khi bị kết án và bị tân xuất khỏi Tăng 
chúng, Da Xá trốn về quê Kiều Thiêm Tỳ. Nơi 
đây Ông thành lập Tăng đoàn theo quan điểm 
của Ông. Ông cử các sứ giả đến Đặp các VỊ 
Tăng sĩ Avanti, từ Tây qua Nam Ấn Độ, mời 
họ tham gia và quyết định vấn đề “Cái gì là 
đúng? Cái gì là sai?”. Hơn thê nữa, bản thân 
Da Xá đến thăm Trưởng lão Sambhuta Sanvasi 


Những quan điểm khác Đo t 2) 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đang sống tại ngọn đổi Ahoganga. Trong lúc 
đó, đáp lại lời mời của Ông, sáu mươi vị A La 
Hán từ Patheyya, tám mươi tám vị Tỳ kheo từ 
Avanti, và Tăng sĩ địa phương nhóm họp trên 
ngọn đôi Ahoganga. Họ cho rằng vấn đề này 
rất đơn giản và đề nghị Trưởng lão Ly Bà Đa 
trở thành Tăng thống. Vị Trưởng lão nghe 
được tất cả điều này băng đôi tai thần thông 
của mình và không muốn can thiệp vào việc 
đó. Ông chu du khắp nơi này qua nơi khác. 
Theo lời khuyên vàng ngọc của Trưởng lão 
Sambhuta Sanvasl, Da Xá phát mười giới luật 
đọc ra trước mặt Ly Bà Đa. Khi nghe xong 
từng điều một, Ly Bà Đa tuyên bố tất cả mười 
điều này đều vô căn cứ. 

Trong khi đó, Tăng sĩ Phệ Xá Ly cũng 
không lãng phí thời gian. Họ cố tìm cách lẫy 
lòng Trưởng lão Ly Bà Đa băng nhiều lễ vật 
sang trọng để chặn trước nhiệm vụ của Tỳ 
kheo Da Xá. Nhưng họ thất bại. Cuỗi cùng họ 
nài ni Uất Đà La, đệ tử trẻ của Trưởng lão 
nhận lễ vật. Người ta kế răng Uất Đà La trẻ 


Những quan điểm khác DU t 997i 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





người non dạ, dễ sa ngã, và đồng ý đứng lên 
tuyên bố thay sư phụ mình. Nhưng việc làm 
này không có kết quả. Với lời đề xuất của 
Trưởng lão Ly Bà Đa, Tăng chúng đến Xá Vệ 
thành để giải quyết. vấn đề. Trưởng lão 
Sabbahakamin đang sống tại đó rất nhiệt tình 
đón nhận sự viêng thăm của Trưởng lão Ly Bà 
Đa cùng đi với Trưởng lão Sambhuta Sanvasl. 
Nhiệm vụ của Giáo hội với bảy trăm vị A La 
Hán bao gồm ủy ban bồi thâm đoàn được sự 
tài trợ của Kalashoka tại Valukarama. Trưởng 
lão Sabbahakamin trả lời từng điểm một của 
mười điều. Những điều này lần lượt bị loại bỏ 
dựa trên Giới luật và Đại phẩm của Luật tạng. 
Các câu hỏi đã giải quyết trong hội nghị được 
sắp xếp lại bằng thông báo cho các thành viên 
tham dự. Như vậy, mười điều luật được giải 
thích đầy đủ và thống nhất bác bỏ tại Giáo hội. 
Hội nghị tôn giáo kết thúc sau tám tháng tại 
Xá Vệ thành. Sau đó việc này xem như bản kết 
tập Luật tạng của bảy trăm Thượng tọa. Giới 
luật và những lời giáo huấn được minh chứng 


Những quan điểm khác DU h 229 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





và định rõ lại. 


II. Mười điều luật trong kinh Pali Tây 
Tạng 

Mười điều luật trong Tiêu phẩm Pali như 
sau: Diêm tịnh, chỉ tịnh, tụ lạc gian tịnh, trụ xứ 
tịnh, tùy ý tịnh, cửu trụ tịnh, sinh hòa hợp tịnh, 
thủy tịnh, bất ích lũ ni sư đàn tịnh, kim tiền 
tịnh. 

I1. Diêm tịnh có nghĩa là tu tập mà cho 
muối vào một cái vại bằng sừng thú, để nêm 
vào thực phẩm không ướp muôi khi được phép 
nhận. Muối là loại thực phẩm bị cấm trong 
Giới bồn Tỳ kheo 38. 

2. Chỉ tịnh là thói quen ăn giữa ngày, sau 
thời gian quy định, khi trời gần xế chiêu. Điều 
này bị cắm trong Giới bốn Tỳ kheo 37. 

3. Tụ lạc gian tịnh là tu tập mà đi đến 
làng xá gần đó, và nhận bữa ăn thứ hai trong 
cùng một ngày. Cho phép đến một nơi xa tu 
viện nêu được mời. Một ngày ăn hai bữa bị 
cắm trong Giới bốn Tỳ kheo 35. 


Những quan điểm khác nhau 220 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





4. Trụ xứ tịnh là trong buổi lễ Cụ túc giới, 
lời thú tội, thụ hình, chấp nhận lại,v.v... Tăng 
chúng được phép chia buổi lễ ra nhiều nơi 
khác nhau trong một khu trại. Trong Đại Phẩm 
(điều 11, 8, 3) nói răng Tỳ kheo cùng một tu 
viện chỉ tô chức một buổi lễ Cụ Túc giới trong 
cùng một khu trại của tu viện. 

5. Tùy ý tịnh là hành vi tu sĩ có thể được 
phép nếu có sự nhất trí của các tu sĩ khác sau 
đó, khi hành vi đã xảy ra. Theo Luật tạng sự 
nhất trí của Tăng chúng là cần thiết để bỏ qua 
một hành vi, nhưng tu sĩ Phệ Xá Ly muốn rằng 
sự nhất trí của họ đạt được sau khi hành vi đó 
được bỏ qua. Theo Đại Phẩm 9 (điều 3, 5) đây 
là điều vi phạm luật tu viện. 

6. Cửu trụ tịnh là truyền thống được Hòa 
thượng tu tập theo. Điều này được xem như 
tiền lệ và được chấp nhận. Đây là một cái cớ 
làm mờ nhạt quy định của Luật tạng. Quy định 
này vi phạm giới luật tu viện trong Đại Phẩm 9 
(điều 3, 5). 

7. Sinh hòa hợp tịnh là tu tập mà uống bơ 


Những quan điểm khác Đo 230 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sữa, loại chất lỏng, v.v... những thứ không có 
tình trạng đông đặc thì được phép. Điều này có 
nghĩa là Tỳ kheo có thể dùng thực phẩm lỏng 
vào buổi chiều. Đây cũng phạm vào Giới bồn 
Tỳ kheo điều 35. 

8. Thủy tịnh là thói quen uống nước trái 
cây như cây dừa, cây cọ. Những thứ nước 
chưa trở thành loại có chất men rượu hoặc 
rượu mạnh thì được phép uống. 

Điều này vi phạm giới luật điều 51, bất cứ 
loại nước làm gây ra tình trạng ngà say đều bị 
cắm. 

9, Bất ích lũ ni sư đàn tịnh là được phép 
dùng miếng thảm lót ngồi không có diễm tua. 
Điều này bị cắm trong giới luật điều 89. 

10. Kim tiền tịnh là tu sĩ được phép nhận 
sự cúng dường bằng vàng bạc. Trong Giới bổn 
Tỳ kheo đây là điều câm số 18. 

Mười điều luật của tu sĩ Phệ Xá Ly là 
nguyên nhân chính để tô chức Đại hội Giáo 
hội lần thứ hai. Nhưng vấn để này không 
được để cập trong các truyền thông của 


Những quan điểm khác Đo hG Độ ï 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nhiều tông phái khác. Nhiều truyền thống 
tượng trưng nhiều loại khác nhau. Mười điều 
nảy được ghi chép trong Tiêu phẩm Pali nhưng 
không được kế lại trong các kinh điển khác. 
Tuy nhiên có thuật ngữ khác để giải thích 
mười điều này. Điều này có thể được tóm tắt 
trong Tiểu sự luật Tây Tạng giống như một 
dạng truyền thống khác. 


e Tiểu sự luật 

Tiểu Sự Luật là giới luật của Nhứt Thiết 
Hữu Căn Bốn Bộ đưa ra mười điều phạm lỗi 
như sau: 

1. Lời cảm thán đây kinh ngạc như “aho” 
được Tỳ kheo Phệ Xá Ly tu tập xem như đúng 
luật. Họ biểu hiện sự gìn giữ tôn giáo và tạo ra 
tính hợp pháp cho thán từ “aho”. Để có tính 
hợp lý của thán từ “aho”, họ phô diễn những 
hành vi mang vẻ tu sĩ một cách không đúng 
luật trong một Tăng đoàn không hoàn thiện. 

2. Trước tiên, họ phô diễn rồi sau đó họ 
đồng thuận. Những người biệt giáo này biểu 


Những quan điểm khác DU 25) 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hiện chức năng tôn giáo rồi thuyết phục tu sĩ 
khác cùng đồng ý chấp thuận. Như vậy một 
hành vi được sự đồng thuận bởi các tu sĩ có 
mặt lúc hành vi đó đang trình diễn. Rõ ràng 
băng cách không hợp lệ họ chấp nhận hành vi 
được tạo ra do một Tăng đoàn không đúng 
chuẩn mực. 

3. Đào xới đất được những người chồng 
đối này xem như thích hợp với các tu sĩ sông 
băng nghề nông, đào xới đất bằng tay. Điểm 
này chỉ được thấy trong Luật tạng Nhứt Thiết 
Hữu Bộ Tông. 

4. Dùng muối ăn có tính thiêng liêng. Trộn 
muối để dành. Hành vi cũng chỉ được thấy 
trone Luật tạng Nhứt Thiết Hữu Bộ Tông. 

5. Ăn trên đường. Tỳ kheo đang đi được 
một do tuần hoặc nửa có thê được ăn trên đất 
trong lúc du hành. 

6. Lẫy thức ăn bằng hai ngón tay. Điều này 
có nghĩa thức ăn còn lại của bữa ăn trước đó, 
có thê được ăn lại băng hai ngón tay. 

7. Ăn không đúng bữa. Sau khi trộn lẫn 


Những quan điểm khác DU Bị 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





một số lượng đây đủ sữa hoặc sữa đông đặc, 
rôi đề dành cho bữa ăn xế chiều thì được cho 
phép. 

8. Thức uống có chất côn được cho phép 
dùng. Tỳ kheo có thê dùng rượu khi bị con đỉa 
hút máu, hoặc uống đề chữa bệnh. 

9. Làm mền mới mà không có mũi khâu 
lên mảnh vá của mèn cũ là được phép. Điều 
này vi phạm giới luật Ni tát kỳ ba dật đề pháp, 
điều 15, trong Giới bôn Tỳ kheo Pali. 

10. Xin vật cúng dường là vàng bạc. Tu sĩ 
Phệ Xá Ly thường dùng một cái chậu lớn rắc 
đây hoa thơm đặc giữa sảnh và nói răng: “Đây 
là chậu siêu phàm, nếu các người dâng cúng 
vào đó, các người sẽ thu hoạch công đức tối 
ưu.” Theo đó, hàng cư sĩ cúng đầy vàng bạc 
vào chậu, điều này làm tu sĩ Phệ Xá Ly rất 
hoan hỷ. 


IV. Quan sát về mười điều luật 


Nêu chúng ta cân thận quan sát về mười 
điêu luật, chúng ta sẽ nhìn ra những điêm 


Những quan điểm khác Đo h 25) lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





chính đều tập trung trên thức ăn và tải vật, 
không hề quan tâm đến kinh điển hay lãnh đạo 
Tăng đoàn. Do đó, vấn đề về tình hình kinh tế 
của tu sĩ Phệ Xá Ly phát sinh như là một khía 
cạnh ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nếu 
chúng ta nhìn rõ hơn thì mười điều luật này 
gây ra sự phản kháng trong Phật giáo xa xưa, 
có thể trở thành một khuynh hướng phát triển 
Phật giáo. 

Chúng ta hãy xem xét địa lý của Xá Vệ 
thành. Vào thời Đức Phật, Xá Vệ thành được 
bao quanh bằng ba bức tường cách xa nhau từ 
nơi này qua nơi kia, mỗi nơi đều có công và 
tháp canh. Từ bản Luật tạng phần 2, chúng ta 
có thê tìm thấy được nhiều điểm chứng minh 
thành phó này rất phôn vinh vào thời đó, một 
XỨ SỞ Ølàu có, con người giàu có. Bây giờ, một 
người nào đó có thê kết luận răng mười điều 
luật xuất hiện là do sự giàu có của thành Xá 
Vệ. Tuy nhiên Trưởng lão Da Xá, người của 
xứ Kiểu Thiêm Tỳ, đến thành Xá Vệ, phản đối 
mười điều luật, và tuyên bố mười điêu này trái 


Những quan điểm khác DU 2D) ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





luật và trái đạo đức. Làm cách nào Ông có thể 
chỉ ra sự bất đồng với vấn đề này mà không 
làm tốn thương việc thảo luận? Theo 
Sumanøgal Barua, Ông công khai chống đối, và 
yêu cầu những người cúng dường không dâng 
cúng tiền, vàng bạc, những tài vật này bị cẩm 
trong Luật tạng. Chúng ta không thấy vẫn đề 
thực phẩm được tranh luận tại Giáo hội. Sự 
phản ứng nào của tu sĩ Phệ Xá Ly trên vẫn đề 
nổi cộm này qua lời tuyên bố của Trưởng lão 
Da Xá? Tỳ kheo Phệ Xá Ly buộc tội Ông 
phạm giới và khi Ông tự bảo vệ mình trước 
hàng cư sĩ, họ tân xuất Ông khỏi Tăng đoàn. 
Dường như Tỳ kheo Phệ Xá ly đều đồng nhất 
với quan điểm này. Có lẽ bản chất của người 
Licchavis là vậy. Đại Bát Niết Bàn kinh Pali 
cho rằng có sự tôn tại của hòa thuận và thân 
thiện giữa những người Licchavis, và trong 
Tạp A Hàm, Đức Phật nói rằng người 
Licchavis rất hăng hái, năng nỗ, nhiêt tình. 
Như lịch sử đã ghi chép, sự tranh cãi giữa 
tu sĩ Phệ Xá Ly và Trưởng lão Da Xá là 


Những quan điểm khác DU 25) 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nguyên nhân gây chia rẽ Tăng già trong Cáo 
hội đệ nhị. Chúng ta hãy thảo luận về phong 
trào của Trưởng lão Da Xá và vai trò của Ông 
trong Giáo hội đệ nhị. 

Như chúng đã biết: Sau khi bị kết án và bị 
tân xuất khỏi Tăng chúng, Da Xá trốn về quê 
Kiều Thiểm Tỳ. Nơi đây Ông thành lập Tăng 
đoàn theo quan điểm chống lại mười điêu luật. 
Ông cho đệ tử đi từ Tây qua Nam Ấn Độ, mời 
các Tăng sĩ tham gia vào phong trào phản đối. 
Hơn thế nữa, bản thân Da Xá đến thăm 
Trưởng lão Sambhuta Sanvasl Theo lời 
khuyên vàng ngọc của Trưởng lão Sambhuta 
Sanvasi, Da Xá phát mười giới điều đọc ra 
trước mặt Ly Bà Đa. Khi nghe xong từng điều 
một, Ly Bà Đa tuyên bố tất cả mười điều này 
đều vô căn cứ. 

Với lời đề xuất của Trưởng lão Ly Bà Đa, 
Tăng chúng đến Xá Vệ thành để giải quyết vẫn 
đề này. Nhiệm vụ của Giáo hội cùng với bảy 
trăm vị A La Hán dưới sự lãnh đạo của 
Trưởng lão Sabbahakamimn là thảo luận lại 


Những quan điểm khác DU 9)011/ 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





mười điêu của tu sĩ Phệ Xá Ly. Cuôi cùng thì 
mười điêu luật này đêu bị bác bỏ, xem như trái 
với Giới luật. 


V. Vài điều khó hiểu của Giáo hội - 
động cơ phía sau Giáo hội 

Tất cả các sự kiện xảy ra như chúng ta đã 
xem xét cho thấy răng: 

Trưởng lão Da Xá không phải người của 
Xá Vệ thành, và khi bị tấn xuất Ông phải trở 
về quê cũ để tìm sự ủng hộ. Như vậy động cơ 
phía sau Giáo hội bùng phát từ cá nhân riêng 
rẽ, cộng với việc tu sĩ không phải người thuộc 
thành Xá Vệ, cho dù người ta có nói rằng 
Trưởng lão Sabbahakamin, người địa phương, 
lãnh đạo Giáo hội. Sự hiện diện của Trưởng 
lão Sabbahakamin cũng làm phát sinh ra nghĩ 
vấn khả năng quyết định yếu kém của Ông vì 
Ông đã chứng kiến sự tu tập mười điều luật 
của tu sĩ địa phương mình. Nghi vẫn đưa ra: 
Liệu việc ghi chép của lịch sử có đúng chăng, 
khi cho rằng Ông là một vị cao Tăng? Hoặc do 


Những quan điểm khác nhau Bị lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Da Xá hay tu sĩ chông đối khác chọn Ông làm 
lãnh đạo chỉ vì Ông là người địa phương? Lý 
do phản đối trong cộng đồng tu sĩ tại Xá Vệ 
thành xảy ra do cách ứng xử không thích hợp 
của Da Xá và những tu sĩ từ miên Tây và miên 
Nam Án Độ? Có lẽ đó là một trong nhiều 
nguyên nhân mà Giáo hội đệ nhị bị xem là 
kém giá trị trong lịch sử Phật giáo. Và điều 
này đưa đến sự tranh cãi về Giáo hội đệ nhị 
giữa các học giả. 

Nhiều học giả nghĩ răng việc tranh cãi 
trong Giáo hội đệ nhị tại Xá Vệ thành bị hạn 
chế trong một số ít thành viên của Tăng già. 
Khoảng thời gian giữa hai Giáo hội, Tăng già 
đã chia tách ra thành hai tông phái chính: 
Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng Bộ. Giáo hội 
thành Hoa Thị cô gắng trong vô vọng thống 
nhất thành một Giáo hội dù có sự can thiệp của 
Hoàng gia. Kết quả là sự thừa nhận chính thức 
hai tông phái. Năm điểm của Đại thiên cũng 
được đem ra tranh luận, để rồi đi đến sự chia 
rẽ xa hơn. 


Những quan điểm khác DU h 230 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Do kết quả của Giáo hội tại Xá Vệ thành, 
nhiều tu sĩ Phệ Xá Ly tự tách ra khỏi Tăng 
đoàn của các trưởng lão. Rồi từ đó họ thành 
lập một tông phái mới có tên là Đại Chúng Bộ. 
Tông phái này có mọi khả năng giống như Đại 
Chúng Bộ của Nam Truyền Phật giáo Đảo sử. 
Rõ ràng tông phái này là sự phản ánh một sự 
ly giáo công khai chia tách cả một cộng đồng. 
Như vậy, ngay sau khi Giáo hội tổ chức tại Xá 
Vệ thành vừa chấm dứt, nhiều lực lượng gây 
rôi hoạt động sôi nổi nhất. Và Tăng già không 
thể giữ được sự thuần nhất. Kết quả là trong 
một giai đoạn ngăn ngủi, nhiều tông phái xuất 
hiện với vài nét khác biệt có liên quan đến 
kinh điển và giới luật. 

Do sự kiện Xá Vệ, Yuan Chwang nói rằng: 
Xá Vệ và Hoa Thị là hai trung tâm chính phát 
triển mạnh mẽ của Đại Chúng Bộ. Pháp Hiển 
thiền sư cũng xác nhận là Ngài cũng nhin thấy 
các vùng này, có nhiều môn đồ ủng hộ giới 
luật của tông phái này. Có một sự thật là nhiều 
tông phái của Trưởng Lão Bộ cũng sống cùng 


Những quan điểm khác DU 2 40 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





với Đại Chúng Bộ. Quan điểm thông thoáng 
của Đại Chúng Bộ rõ ràng không được Trưởng 
Lão Bộ chính thông châp nhận. 


® Nghi vấn về ban lãnh đạo Giáo hội và 
quan điểm của các học giả về tính lịch sử 

Có nhiều quan điểm khác nhau về ban lãnh 
đạo của Giáo hội trong nhiều tư liệu truyền 
thống. Trong Tiểu phẩm để cập đến các 
Trưởng lão Sabbakami và Ly Bà Đa như là 
chủ tọa của Giáo hội, trong khi đó, luật tạng 
Đại Chúng Bộ thì cho răng Da Xá là chủ tọa. 
Việc tô chức được tiễn hành cũng không giống 
như Giáo hội đệ nhất, dưới sự lãnh đạo của Ủy 
ban và quyết định bằng cách bỏ phiếu. Cách 
thức chọn ban lãnh đạo và ủy ban cho thấy 
không có một vị Tăng nào trong Giáo hội đệ 
nhị nối trội để trở thành người lãnh đạo tôn 
kính cao cả. Điều này đưa chúng ta đến việc 
suy diễn rằng Giáo hội được tổ chức trong tình 
trạng không được chuẩn bị tốt, đề chống lại cái 
gọi là phạm pháp, vô đạo đức. Thậm chí sự 


Những quan điểm khác DU 24{ 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





giải thích mười điều luật và lịch sử Giáo hội 
cũng khác so với nhiều tư liệu truyền thống. 
Những vấn đẻ này đưa đến sự tranh cãi trong 
lãnh vực nghiên cứu của các học giả. 

Tính lịch sử của Giáo hội thành Xá Vệ thì 
luôn bị tranh cãi so với Giáo hội thành Vương 
Xá. Các bản miêu tả khác nhau đưa ra trong 
nhiều chính quyền khác nhau đã tạo ra sự khác 
biệt trong bất cứ phân kết luận nào về tính xác 
thực của lịch sử. Mười điều được tu sĩ Phệ Xá 
Ly chấp nhận lại bị chống đối bởi hội đồng 
chung của Tăng già, và cũng là điểm chính 
trong phần tranh luận để tìm ra mọi truyền 
thống. Nam truyền Phật giáo sử thư có hai 
đoạn kệ của Giáo hội, đoạn kệ ngăn được tìm 
thấy trong Tiểu phẩm, đoạn dài hơn đưa ra 
những thông tin về việc tổ chức Giáo hội thì 
nằm trong Đại Chúng Bộ. Đoạn kệ này cung 
cấp nhiều chỉ tiết phụ kèm theo. Truyền thống 
Pali đưa ra một Giáo hội chỉ 100 năm sau khi 
Phật nhập niết bàn. Những lời kệ của Bắc tông 
thì đưa ra chung chung thời gian khoảng 110 


Những quan điểm khác DU tC 242 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





năm. Có sự bất đồng về nơi chốn, triều đại, 
vua chúa, và con số người tham dự. Trong mỗi 
liên hệ, những tên và địa điểm được đề cập 
theo nhiều bản miêu tả khác nhau. Con số 
người tham dự khác nhau từ 700 tới 1.200.000, 
theo Yuan Chwang. Luật tạng Tây Tạng cho 
thấy vài thông tin phụ thêm về tám thành viên 
của bồi thấm đoàn sau đây: 






































Số Tên ĐỆ | muải thiêu quậc „ã NuYỜ 
TT tử ph Ả m) Tây Tạng) (Y.Chwan) 
1 Sabbakami A 140|_ˆ Xá Vệ 
Nan 
S, KhuJJasobhita - 1201 Phương Hoa Thị Hoa Thị 
Đông thành thành 
3 Salha - 120 - Sonaka Xá Vệ 
4 Ly Bà Đa - - S0reyya Sahadsha Sa-han-no 
5 Sambhuta - - Đôi Mahismati Mathura 
Sanvasi Ahogaga 
6 Da Xá A 16ó5| Phương Sonaka Kiêu Thiêm 
Nậu Tây Tỳ 
Đà La 
7 Vasabha - 120 Phương | Samkasya - 
Gamika Đông 
8 Sumana - - Phương - - 
Tây 








trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Những quan điểm khác nhau 


Từ bảng liệt kê trên chúng ta thấy Yuan 





Chwang thiếu sót tên của ba vị La Hán 1, 7, 8. 
Luật tạng Tây Tạng thiêu vị Sumana, nhưng có 
thêm một vị khác Ajita trú ngụ tại Srughna. Về 
phân nơi trú ngụ, hầu như không có một sự 
đồng ý nào trong trường hợp của Sabbakami 
và KhulJasobhita. Trong Đại Sử chú giải kinh 
có nói đến tám vị Trưởng Lão cùng thời với 
Đưc Phật. Tất cả các vị đều ở tuôi rất cao, ít 
nhất cũng vào khoảng 120 tuổi. Luật tạng Tây 
Tạng cũng cho rằng bảy trăm vị La Hán tham 
dự Giáo hội cùng thời với ngài A Nan. Rất kỳ 
lạ là họ không nói cùng thời với Đức Phật. 
Trong cách này, sự chuyển đối của tám vị 
Trưởng lão đã từng gặp Phật trở nên các vị La 
Hán già lão, như bảng liệt kê trên, là sự phát 
triển dần dần trong truyền thuyết của Giáo hội 
đệ nhị. Mười điều luật trong Tiểu phẩm không 
mang tính hợp thời gian với các truyền thống 
khác. 

H. Oldenberg nghĩ răng truyền thống của 
Giáo hội đệ nhị mang tính lịch sử, nhưng theo 
hình thái xác thực thì truyền thống này không 


Những quan điểm khác DU „Ji! 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đưa Giáo hội đến một mỗi liên kết với các tư 
liệu kinh điển. 

Quan điểm của H. Kern cho rằng Giáo hội 
tại Xá Vệ thành trong Luật tạng có căn cứ lịch 
sử, nhưng không liên quan với việc ly giáo của 
Đại Chúng Bộ. 

Poussin thừa nhận chung chung tính lịch 
sử của Giáo hội tại thành Xá Vệ trên mười 
điều luật của giới luật tu sĩ. 

Bà Rhys David giữ quan điểm về nét có 
thực của sự kiện. Bà cho răng đó là nhân 
quyền và luận điểm của các cộng đồng tỉnh 
thành muốn chống lại luật lệ của hệ thống 
quyên lực trung tâm. 

M. Hofinger trình bày một bài phê bình 
gây ấn tượng và phân tích về Giáo hội tại Xá 
Vệ thành. Ông kết luận rằng Luật tạng không 
kế lại chính xác mười phương pháp tu tập. Đó 
là bản biên soạn sau này, rất lâu sau khi sự bất 
đồng bùng nổ. Tuy nhiên ông thừa nhận Giáo 
hội được tổ chức để giải quyết sự tranh cãi 
giữa tu sĩ Phệ Xá ly và những tu sĩ của cộng 


Những quan điểm khác DU 2 VI 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





động là có thực. Ông nói thêm: Bản báo cáo 
của Giáo hội tồn tại trước khi sự ly giáo chia 
tách Đại Chúng Bộ ra khỏi Trưởng Lão Bộ. 
Truyền thuyết dân dần lớn mạnh và được tất 
cả các truyền thống chấp nhận. 

Demieville thì nghi ngờ vẻ tính lịch sử của 
Giáo hội đệ nhị vì thiếu sự xác nhận trong 
ngành khảo cô và văn bia điêu khắc. Bản thân 
ông chỉ nhận ra duy nhất bản Luật tạng Đại 
Chúng Bộ trong bảy luật. 

A. Bareau tuyên bố mười điều luật của tu 
sĩ Phệ Xa Ly chỉ gộp trong truyền thống 
Trưởng Lão bộ theo dạng giả tạo đặt vào.điểm 
chính của vấn đề là nhận sự cúng dường bằng 
vàng bạc. 

Thật sự, không có bản miêu tả nào của 
Giáo hội, thậm chí cả bản miêu tả đáng tin cậy 
nhất của Đại Chúng Bộ ám chỉ sự ly giáo, một 
nguyên nhân bùng phát sau đó. Trong thời 
Đức Phật, Xá Vệ thành không phải là một địa 
danh nổi tiếng của các Tăng sĩ chống đối hoặc 
tà giáo. Tông phái Nhứt Thiết Hữu Căn Bồn 


Những quan điểm khác DU 2 UIC 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Bộ và truyền thống Tuyết Sơn Bộ không đề 
cập đến bất cứ hoạt động nào liên quan đến Da 
Xá, người đóng vai trò quan trọng trong các tư 
liệu khác. 

Phần kết luận cuối cùng nào có thể nỗi trội 
nhất trong các bài thảo luận và tham cứu của 
các học giả về các truyền thông của Giáo hội 
thành Xá Vệ? Chúng ta có thể trả lời đơn 
giản răng cuộc xung đột giữa nghiêm khắc 
và thông thoáng, giữa chủ nghĩa tôn giáo và 
chủ nghĩa hiện đại, giữa chủ nghĩa thống trị và 
chủ nghĩa dân chủ, giữa Phật giáo Tiểu thừa và 
Phật giáo Đại thừa đều bắt đầu tại Xá Vệ thành 
trong Giáo hội đệ nhị. Kết quả cuối cùng việc 
ly giáo của Giáo hội thành Hoa Thị được 
truyền thông Bắc tông kể lại, và tiếp nỗi cho 
đến thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên, với sự 
nôi trội của nhiều tông phái phụ. 

VỊ. Đại Thiên — người phản kháng 


Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi Giáo 
hội tô chức tại Xá Vệ thành, một Giáo hội 


Những quan điểm khác DU 2 LÊN 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





khác, Đại hội kết tập xuất hiện cùng với sự 
tham dự của mười ngàn Tăng sĩ, mặc dù có 
nhiều tư liệu truyền thống ta thán về tính đáng 
ngờ trong lịch sử. Sự khác biệt chủ yếu giữa 
Giáo hội Xá Vệ và Đại hội kết tập là Đại hội 
nảy sinh nghi vấn về kinh điển trong khái niệm 
A La Hán, một khái niệm cổ điển tối thượng 
của Phật giáo xa xưa, do Đại Thiên đưa ra. 
Tuy nhiên người ta có thể nói Đại Thiên cũng 
là người biệt giáo hoặc người phản đối. Là 
người biệt giáo, Đại Thiên nêu lên lời giải 
thích có khả năng gây ra tranh luận trong kinh 
Phật. Là người phản đối, ông đưa vấn đề này 
ra thành vẫn đề chung. 

Trước khi xuất gia, Đại Thiên, con trai của 
một thương gia thuộc tầng lớp Bà La Môn, là 
một kẻ sát nhân đã giết cha mẹ mình. Ông 
được thọ giới với một vị Tăng tại Hoa Thị 
thành, rồi từ đó ông miệt mài tu tập lời Phật 
dạy. Ông là vị Tăng xuất sắc trong chùa Kế 
Viên. VỊ trụ trì chủa đưa ông lên vị trí hàng 
đầu trong chùa. Có mối liên hệ nào giữa nên 


Những quan điểm khác DU 2 LÊ 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tảng giáo dục của ông và năm điểm ông đưa 
ra? Nói theo lịch sử, Đức Phật có rất nhiều đệ 
tử thuộc Bà La Môn giáo. Vô Não cũng là 
người Bà La Môn, cũng là một kẻ sát nhân 
trước khi xuất gia, và sau đó thì cũng đắc quả 
A La Hán. Do đó giả thuyết đưa đến mỗi quan 
hệ giữa một giai cấp và năm điều dưới đây 
không có sự tranh luận. 

1. Một vị A La Hán vẫn còn bị cám dỗ. 

2. A La Hán chưa thoát khỏi s1 mê. 

3. A La Hán vẫn còn hoài nghi về Phật 
Pháp. 

4. A La Hán không thể chứng đắc nếu 
không có sự giúp đỡ của sư phụ. 

5. Con đường chứng đắc băng một thán từ 
như “aho”. (điều này có nghĩa là một người 
đang ngôi thiền nghiêm chỉnh, có thể than lên 
một tiếng “ôi! Sao buồn quá”. Và khi thốt lên 
như vậy, ông ta bỗng nhiên đạt đến sự hoàn 
thiện. 

Dưới sự chỉ đạo của vua Kalasoka, năm 
điểm này được đưa ra từng điều một băng cách 


Những quan điểm khác DU t 2 L9 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





bỏ phiếu. Do đa số Tăng sĩ rất thân cận với 
Đại Thiên, cuộc tranh luận không được giải 
quyết và từ đó Tăng già chia tách thành hai 
tông phái chính: Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng 
Bộ. Đa số Tăng sĩ tô chức Đại hội kết tập theo 
Đại Chúng Bộ, những vị ủng hộ quan điểm 
chính thống theo Trưởng Lão Bộ. 

Ở đây, chúng ta nhìn thấy sự suy Sụp của 
hệ thống bỏ phiêu trong Tăng: già, giông như 
một giải pháp tối ưu cho vẫn đề gai góc. 
Những vị tu sĩ đạo cao đức trọng, trong bất cứ 
một tôn giáo nào nói chung và Đạo Phật nói 
riêng, đều là một con số rất hiếm hoi. Nếu 
chúng ta xem Đại Thiên và tu sĩ của ông như 
là những người phản kháng, đó là vỉ sự thất 
bại của một tô chức trong Tăng già. Một tổ 
chức được thỉnh cầu bất cứ khi nào Chúng 
Thiên xuất hiện, thì tu sĩ phải tập họp, giải 
quyết vấn đề theo yêu cầu của đa sô. 

Nhiệm vụ chính của Giáo hội tại Xá Vệ 
thành là xem xét giá trị mười điều luật của tu 
sĩ Phệ Xá Ly. Những điều vi phạm giới luật tu 


Những quan điểm khác Đo 2 50 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





viện. Theo truyền thống Bắc tông, sau khi 
Giáo hội tổ chức, một cuộc xung đột phát sinh 
và lan rộng ra nhiều Tăng đoản. Sự chống đối 
trong Tăng già càng lớn hơn đến nỗi không thê 
giữ lại một sự đồng nhất, mà phải chia thành 
hai phái; Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng Bộ. 
Trong khoảng kỷ niệm 100 năm, Giáo hội đã 
phát sinh ra mười tám tông phái khác. 

Chúng ta có thể đi đến kết luận chương 
nảy và không đề cập đến Giáo hội đệ tam. 
Trong Tam Tạng Kinh và truyền thống Phật 
giáo Bắc tông cũng không hề nói đến Giáo hội 
này. Từ trước đến nay, có rất nhiều công trình 
nghiên cứu liên quan đến việc ly giáo vào thời 
Phật giáo xa xưa với những luận cứ mạnh mẽ 
buộc tội mười điều luật tu tập của tu sĩ Phệ Xá 
Ly và năm điểm của Đại Thiên. Chúng ta 
không từ bỏ những công trình nghiên cứu 
nghiêm túc của các học giả danh tiếng. Tuy 
nhiên chúng ta cũng nhận ra sự thật rằng có 
vài bài nghiên cứu tiếp cận được vẫn đẻ này là 
do sử dụng được nguồn chứng cứ của Luật 


Những quan điểm khác DU h 2 ° ï 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tạng, tư liệu mà chúng ta tin chắc rằng đã ghi 
chép mọi thông tin của nhiều tông phái khác 
nhau trong Phật giáo. 

Như vậy, mười điều luật của tu sĩ Phệ Xá 
Ly, năm điểm của Đại Thiên, và nguyên nhân 
của việc tô chức Giáo hội đệ nhị đều liên quan 
đến Luật tạng. Một người không cần phải 
nghiên cứu Luật tạng cũng có thể nói rằng sự 
nghiên cứu liên quan đến việc ly giáo đều sẽ 
có một kết quả bị hạn chế. Chúng ta sẽ nói chi 
tiết vài điểm tiếp cận liên quan đến vấn đề này, 
khai thác một số thông tin của Luật tạng là 
mục đích của chương sau. 


Những quan điểm khác nhau 





trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Chương 5 

KIẾM TRA LAI CÁC PHƯƠNG 
PHÁP VÀ CÁCH TIẾP CẬN VIỆC 
NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ LY GIÁO 
TRONG THỜI CỔ ĐẠI ẤN ĐỘ 


I. Quan điểm chung 

Như chúng ta đã thấy ở chương 4, mười 
điều tu tập của tu sĩ Phệ Xá Ly và năm điểm 
của Đại Thiên đã gây ra sự ly giáo trong Tăng 
già. Chúng ta sẽ thử thẩm tra lại việc gây tranh 
cãi của hai vẫn đề này dựa trên Luật tạng, dựa 
trên nhiều khái niệm có ảnh hưởng với nhau 
trong văn học, và dựa trên sự thành lập — phát 
triển Phật giáo cô đại. Để tìm ra chân lý phản 
kháng của tu sĩ Phệ Xá Ly và Đại Thiên, 
chúng ta sẽ có một bài thảo luận về vấn đề triết 
học và lịch sử. Dựa theo lịch sử, sau Giáo hội 
đệ nhị thì có hai tông phái xuất hiện: Trưởng 
Lão Bộ, và Đại Chúng Bộ. 

Trưởng Lão Bộ chia ra thành mười một 


Những quan điểm khác nhau 2 ° 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cô xưa 





nhánh nhỏ: Thượng Tọa Bộ, Hóa Địa Bộ, 
Pháp Tạng Bộ, Nhứt Thiết Hữu Bộ, Ca Diếp 
Tỳ Bộ, Thuyết Chuyên Bộ, Chánh Lượng Bộ, 
Pháp Thượng Bộ, Hiền Trụ Bộ, Kinh Lượng 
Bộ, Âm Quang Bộ. 

Đại Chúng Bộ cũng chia ra bảy nhánh: 
Tăng Kỳ Bộ, Kê Dẫn Bộ, Thuyết Giả Bộ, Đa 
Văn Bộ, Chế Đa Sơn Bộ, Nhất Thuyết Bộ, 
Thuyết Xuất Thê Bộ. 

Ngoài mười tám tông phái trên chúng ta 
được biết, còn vài nhánh nhỏ như: Tây Sơn 
Trụ Bộ, Tuyết Sơn Bộ, Thuyết Nhân Bộ, 
Nghĩa Thành Bộ, Bắc Sơn Trụ Bộ. Trong lãnh 
vực học thuyết những tông phái này làm thành 
hai trường phái chính: Phật giáo Tiểu Thừa 
(còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy) và Phật 
Giáo Đại Thừa. 

Trong chương này chúng ta không hướng 
đến nguôn gốc và sự phát triển của các tông 
phái đó. Mục đích của chúng ta là tập trung 
trên quá trình và sự tạo lập kinh điển của họ. 
Chúng ta cô găng nghiên cứu lại phương pháp 


Những quan điểm khác DU h 2 ° lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





được sử dụng trong các công trình nghiên 
cứu để tìm hiểu vai trò tu sĩ Phệ Xá Ly và Đại 
Thiên, cùng những lời buộc tội, đã được các 
học giả đánh giá. Để làm được như vậy, chúng 
ta phải tìm ra ý nghĩa thật sự của cái gọi là 
chính thống và dị giáo trong đạo Phật. Hơn 
nữa, chúng ta muốn minh chứng kinh điển 
Phật giáo là những lời dạy đây tính sáng tạo và 
năng động. Mục đích cuối cùng của kinh điển 
là đưa con người đến giác ngộ. Do đó, công 
việc của chương này là tập trung về những vấn 
đề đã nêu trên. 


H. Phân tích sự tạo lập kinh Pali và Đại 
Thừa 

Nhiều sự khác biệt trong kinh điển về khái 
niệm A La Hán, Niết Bàn, và Phật giữa kinh 
Pali và Đại Thừa, gây ra nhiều tranh cãi giữa 
các học giả, nhưng lại hiểm có sự chú ý đến 
những phong thái của kinh điển Pali và Đại 
Thừa được tạo lập tương phản một cách nỗi 
bật. 


Những quan điểm khác DU h 5) ° ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





David Mc.Mahan viết về Phật giáo Châu 
Á răng: “Văn học có tính nhìn xa trông rộng 
và nổ lực lớn cho tính hợp pháp của Phật giáo 
Đại thừa biểu hiện nhiêu cuộc franh luận có 
giá trị. VÍ dụ như các học giả đưa ra nhiêu sự 
tranh cãi có hiệu quả với thắc mắc về kinh 
điển Niết bàn, tiêu chí A La Hán, và Phát, đó 
là sự khởi đâu căn bản của kinh điển Pali hay 
kinh điển Đại thừa? Nhưng yếu tÔ quan trọng 
nhất để thảo luận trên vấn đề này được tập 
trung vào phong cách thành lập kinh điển, sự 
nổi trội của Đại thừa. Vì kinh Đại thừa khác 
rất rõ so với kinh điển Pali. Sự khám phá về 
những khác biệt có thể cho ra một kết quả đầy 
đủ trong bài nghiên cứu về thế giới Phật giáo 
tại Ấn Độ. Chúng ta thấy rằng thậm chí chỉ 
chú tâm ngay phân mở đâu của một đoạn kinh 
là đã đưa ra tâm quan trọng trong việc nghiên 
cứu Phát giáo. ” 

Có hai bài kinh trong đoạn mở đâu: Bài 
thứ nhất thuộc tạng kinh Pali xa xưa, Kinh 
Phân Biệt Sáu Xứ, thảo luận về lục căn, bắt 


Những quan điểm khác nhau 2 b 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cô xưa 





đâu như sau: “76i nghe như vầy. Một thời Đức 
Thế Tôn đang trú tại Xá Vệ thành trong Tình 
xá Cáp Cô Độc. Các đệ tử quỳ lễ Đức Thể 
Tôn, và Người nói rằng: Này các Tỳ kheo, bây 
giờ chúng ta hãy bàn về sự khác biệt của lục 
căn.” Dĩ nhiên điều này là tiêu chuẩn chung 
hâu hết trong lời giới thiệu thuộc kinh tạng 
Pali. Rồi sau đó, Đức Phật sẽ đưa ra lối trình 
bày thăng thắn của kinh điển về lục căn (sáu 
xứ), theo một dạng được lặp lại trong kinh 
Nikaya. Đó là biểu hiện nghi thức nhắc lại 
thường xuyên, suốt qua những bản kinh. So 
sánh với phân giới thiệu của kinh Hoa Nghiêm 
Đại thừa vào thế kỷ thứ II hoặc thứ II, như 
sau: “T7öi nghe như vây. Một thời Đức Thể Tôn 
đang trú tại Xá Vệ thành trong khu vườn xa 
hoa lộng lây của Tĩnh xá Cấp Cô Độc, cùng 
với năm ngàn vị Bỏ Tát, dẫn đầu là ngài Phổ 
Hiển Bồ Tát và ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tái. ” 
Từ trước đến nay, ngoài việc đề cập đến 
Bỏ Tát, hai đoạn văn trên hầu như tương tự, 
nhưng sự giống nhau tan biễn một cách khá rời 


Những quan điểm khác Đo t 2 57 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





rạc. Sau những cái tên và tính chất đặc biệt của 
một con số đông Bỏ Tát hiện diện đuợc liệt kê, 
thì những vị Bồ Tát nhận xét rằng hầu hết 
chúng sinh không có khả năng hiểu thấu công 
đức cao cả của Như Lai. Băng lối thần giao 
cách cảm, các vị Bồ Tát hỏi Đức Phật về 
những điều này. Đề trả lời, Đắng Thế Tôn 
bước sâu vào định, và bỗng nhiên khu vườn 
trở nên bao la rộng lớn, mặt đất hiện ra thành 
một viên kim cương không thể phá hủy được, 
cả mặt đất được bảo vệ bằng lưới châu báu tốt 
nhất, hoa châu báu, và nhiều đá quý to lớn 
vương vãi khắp nơi. Tinh xá Kỳ Viên và lãnh 
vực của Phật rộng lớn như nguồn năng lượng 
vô tận giữa những cảnh giới Phật pháp không 
thể đếm được bắt đầu cùng trải rộng. 

Bản kinh tiếp tục nét đặc trưng này trong 
khá nhiều trang, miêu tả theo những thuật ngữ 
phong phú nhất, và những cảnh tượng mênh 
mông vô cùng. Tất cả đều chợt xuất hiện trước 
mặt nhóm người ở đó trong vườn Kỳ Viên, 
cùng với hình ảnh của nhiều lời nói của Đức 


Những quan điểm khác Đo h 2 b S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Phật. Sau sự miêu tả ban đầu của cảnh tượng, 
Bỏ Tát từ nhiều cõi khác bắt đầu đáp xuống. 
Mỗi sự xuất hiện của họ là lời giải đáp rõ ràng 
cho mọi thắc mắc về sự đạt đến đỉnh cao của 
các cảnh giới xa xôi nhất. Rồi sau đó cảnh 
tượng di chuyền rất nhanh trở lại trong thân 
thể của Phật, những ngọn tóc và những lỗ chân 
lông của Người là biểu hiện của hăng hà sa số 
các cõi giới khác. 

Điều øì miêu tả sự khác biệt trong văn 
phong nỗi bật giữa hai bản kinh? Tại sao nhiều 
bản kinh Đại thừa tạo ra một khởi đầu căn bản 
từ một thê loại dựa theo phần biên soạn kinh 
điển của những bản kinh xưa hơn? Một yêu tô 
có thể đặt ra để thấu triệt sự khác biệt văn 
phong của kinh điển giữa Phật giáo Tiêu thừa 
và Phật giáo Đại thừa. 

Đại thừa là một truyền thống được viết 
băng chữ. Trong khi đó, những tác phẩm văn 
học trước Phật giáo Đại thừa là những lời kệ 
được ghi chép từ những tuyển tập bằng những 
lời nói được truyền miệng, một dạng văn 


Những quan điểm khác DU t 2 59 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





phong mang tính tục ngữ. Một trong những 
thay đổi quan trọng trong nền văn hóa Ấn Độ 
tại giai đoạn phát sinh ra Phật giáo Đại thừa là 
sự phát triển chữ viết. Sự khởi đầu hệ thông 
chữ viết tại Ấn Độ lan rộng góp phần vào 
nhiều biến đổi Phật giáo hàng trăm năm sau 
khi Đức Phật nhập diệt, và cũng mang tính 
thiết yếu với sự phát triển tôn giáo, văn hóa 
quan trọng nhất. Khả năng đọc viết phá vỡ sự 
tiếp tục từ giác quan của thế giới nghe nói đến 
thê giới nhìn. Sự biến đối từ tiên Phật giáo Đại 
thừa đến văn học Phật giáo Đại thừa, rôi cung 
cấp một nghiên cứu giá trị của sự thay đối. 
Một điều sẽ xảy ra trong giai đoạn chuyên dịch 
từ văn hóa băng lời nói đến văn hóa bằng ngôn 
ngữ. 


© Cấu trúc kinh tạng Pali 

Steven Collins chỉ ra mục văn nói trong 
tạng kinh Pali: Truyền thông Phật giáo tu viện 
là truyền thông nghe nói rất rộng lớn. Phương 
pháp truyền thống giáo dục Tăng Ni là để các 


Những quan điểm khác DU t 2 60 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





vị nghe và thừa nhận đã nhớ những lời kệ. Hầu 
hết các lời kệ trong văn học Pali đều đề cập 
một quá trình tu tập liên quan đến nghe nói. 
Collin cho rắng khía cạnh nghe nói trong văn 
học Pali rất quan trọng vê cả hai mặt: Biện 
pháp bảo tồn và kinh nghiệm sống. Từ ngữ 
Phật học có quá nhiều ân dụ trong cách nhìn. 
Một cái nhìn theo đúng ý nghĩa, và một hình 
tượng trong cách nhìn không được nhân mạnh 
như một cách truyền đạt lời dạy, như một bản 
chất mang tích điện âm của những ngụ ý Phật 
giáo thời cô đại. Giai đoạn Phật giáo cô đại 
không hề có bia đá tưởng niệm hay hình họa 
điêu khắc, không giống những đặc tính của 
Phật giáo phát triển sau này. Ngay những bản 
kinh được viết ra cũng không nói đến đồ dùng 
cá nhân, ví dụ như trong Luật tạng, phân liệt 
kê chỉ tiết tài sản của tu sĩ không nhắc đến 
sách vở bút mực. Hơn nữa, lá cây cọ là loại lá 
cây được thừa nhận øìn giữ kinh Phật, và phần 
đọc rõ hơn trong ngữ cảnh là để truyền dẫn 
hoặc để cả cộng đồng đọc tụng lại. Các công 


Những quan điểm khác DU 2 s | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trình nghiên cứu học thuật mới đây cho thấy 
răng Tăng già viết lại lời Phật thuyết giảng sau 
khi Người nhập diệt khoảng bốn trăm năm. 
Những chú giải trong kinh Pali tuyên bố rằng 
chữ viết của kinh điển chỉ bắt đầu khi có một 
người duy nhất còn sông, người này thừa nhận 
nhớ những lời kệ đặc biệt và rÔi những lời kệ 
đó được viết lại xem như là việc bảo tôn kinh 
Phật. Sự nhắc lại lời kệ đã được nghe Phật 
thuyết giảng là do một đệ tử, rồi truyền đi đến 
nhiều vị khác, và tiếp tục xuyên suốt qua. nhiều 
thế hệ. Trong truyền thống Phật giáo cô xưa, 
ngôn ngữ viết vốn ít có giá trị; Văn nói được 
cho là tốt nhất của phương pháp văn kiện đơn 
thuần. 


© Sự thành lập kinh điển Đại thừa 

Trong truyền thống Đại thừa, chữ viết 
dường như mang một ý nghĩa khác hơn, đặc 
biệt liên quan đến kinh điền Đại thừa. Chữ viết 
rất cần trong sự phát triển và tính chất Đại 
thừa ít nhất trong ba khía cạnh: Thứ nhất, bản 


Những quan điểm khác Đo 2 62 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





kinh băng chữ viết cần thiết để phát triển 
truyền thông. Thứ hai, chữ viết cung cấp một 
nên tảng cho một trong những khía cạnh quan 
trọng của sự tu tập Phật giáo Đại thừa từ thời 
xưa, đó là sự tôn sùng bản chất kinh điển bằng 
chữ viết. Thứ ba, chữ viết đóng góp vào việc 
tái cấu trúc sự thông thái bằng cách nhìn, hơn 
là nghe, rồi trở thành phương thức thiết yếu 
của cơ hội thấu triệt. Phật giáo Đại thừa phát 
triển cùng thời điểm mà chữ viết bắt đầu phố 
biến tại Ấn Độ. Chữ viết cung cấp một phương 
tiện, mà trong đó lời kệ được gìn giữ mà 
không cần sự ủng hộ của lãng đoàn. Mối liên 
quan gần gũi với vấn đề này là một ngụ ý khác 
của việc sử dụng chữ viết trong Đại thừa, và 
đặc biệt tên của những bản kinh. Điều đó thách 
thức ý niệm truyền thống của không gian linh 
thiêng. Như một phong trào cộng đồng thiểu 
số phát triển, Phật giáo Đại thừa đã vươn lên 
thông qua chữ viết để bành trướng và phát 
triển bằng cách cấp phát kinh sách Phật. Một 
cách xa hơn trong chữ viết có tầm quan trọng 


Những quan điểm khác nhau 2 63 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





với Đại thừa là thay đôi cơ hội tiếp cận cách tô 
chức để thấu hiểu lời kệ ở buổi ban sơ, và 
phương thức nghe nhìn vào thời xa xưa đó. 

Đề khám phá vài ngụ ý của sự thay đổi 
này, điều cần thiết là tạo ra một đoạn ngoài đề 
trong sự quan sát có tính lý thuyết chung về 
hai định hướng nhận thức rõ ràng, và sự ảnh 
hưởng đến văn hóa và nhận thức. Sự quan sát 
về nghe nhìn và viết có thê hữu ích cho tầm 
nhìn xa trông rộng nhiều hoặc ít tùy thuộc vào 
nét văn hóa đặc trưng được áp dụng. 


® Kinh Phật và kinh điển Đại thừa 

Sự thuận lợi trong ngụ ý và kinh điển bằng 
chữ viết là yêu tô liên quan đến sự thành công 
trong phong trào Phật giáo Đại thừa tại các 
nước Nam Á. Ngoài phân thuận tiện soạn thảo 
trong ngôn ngữ viết, nội dung kinh điển Đại 
thừa tại các vùng Nam Á trải dài lan rộng, rồi 
thành lập chính quyên có tính hợp pháp của 
phong trào —- một điều hoàn toàn khác với 
phong trào cải cách thiểu số. Nghĩa là, tu viện 


Những quan điểm khác DU t 2 s lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





có đầy quyên lực, tô chức tốt, và có tính hợp 
pháp. 

Trước khi thâm tra trường hợp đặc trưng 
trone cách sử dụng như vậy, điều giúp ích cho 
chúng ta là đặt yêu cầu này trong một ngữ 
cảnh, bằng cách thảo luận về sự đấu tranh của 
Đại thừa chống lại việc độc quyền sở hữu kinh 
Phật của các tông phái chính thống. Như 
chúng ta đã biết sự nhận dạng cộng đồng Phật 
giáo xa xưa liên quan đến vai trò của Phật giáo 
như là một người gìn giữ kinh Phật. Theo 
truyền thống, các đệ tử của Người đã nhớ và 
truyền lại lời dạy của Người bằng cách đọc 
tụng cho nhiều thế hệ về sau. Cộng đồng này 
được xem là những người đã chính tai nghe lời 
thuyết giảng của Phật, trực tiếp hoặc được 
truyền từ người khác. Như vậy người nghe 
được kinh Phật không chỉ là những người sống 
vào thời Đức Phật, mà còn là những đệ tử 
được truyền dạy qua cách đọc tụng. Không chỉ 
là tiêu chuẩn hợp lý, phương pháp quan trọng 
và rõ ràng là mỗi lời dạy phải được hiểu một 


Những quan điểm khác DU 2 s 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





cách chính xác, và đó phải đúng là chính lời 
Phật dạy. Như vậy kinh Phật là dấu ấn đâu tiên 
mang tính chính xác. Đại thừa tiếp tục quan 
tâm đến lời Phật dạy nhưng vấn đề trở nên 
phức tạp hơn. 

Một bản kinh được soạn thảo chứa đựng 
một lời nói của Phật và được xác nhận là kinh 
Phật. Bất kế từ tạng kinh Pali hay Đại thừa, tất 
cả các bản kinh đều bắt đầu bằng lời kể 
chuyện giống nhau: “7i nghe như vấy...”. Kê 
đến là lời mô tả các địa danh đặc biệt nơi Phật 
thuyết giảng, những nhân vật, những nhóm 
người hiện diện nơi đó, v.v... những lời ghi 
chép đều cÓ vẻ cung cấp một bản thâm tra 
chính xác về nguyên gốc mà người nghe đang 
ở đúng vào một nơi, đúng vảo thời điểm của 
lời dạy. Điều này rất rõ ràng với các học gIả. 
Đối với hầu hết Phật tử vào thời Ấn Độ cổ 
xưa, kinh điển Đại thừa được soạn thảo khá 
lâu sau khi Phật nhập diệt. Vì vậy điều này 
không chắc chắn chính là lời Phật đã thuyết 
giảng. Do đó, việc cần thiết để giải thích sự 


Những quan điểm khác DU h 2 s 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tồn tại của kinh điền Đại thừa và văn học Phật 
giáo sau này là mối quan tâm hàng, đầu đối với 
Đại thừa, là vận đề được nhắc đến, trực tiếp 
hoặc gián tiếp, trong nhiều bản kinh và bản 
chú giải. 

Không thể tái câu trúc chính xác khuynh 
hướng và động cơ thúc đây của những bản 
kinh Đại thừa. Người viết có thể nghĩ ra những 
øì mà chính họ nhận thức khi đang soạn thảo, 
sau hàng trăm năm Phật đã nhập diệt, họ viết 
những từ ngữ như: Như thị, như huyễn, văn trí. 
Có lẽ họ đã đạt được sự thấu triệt trong kinh 
điển, điều mà họ được Đức Phật cũng cô niềm 
tin và được truyền cảm hứng, hoặc có lẽ những 
câu chuyện, những tư tưởng được sáng tạo 
trong môi trường tại một bảo tháp hay tại một 
ngôi chùa. Việc thờ cúng cuối cùng được xem 
xét là một phân trong những cuộc đối thoại của 
Đức Phật. Đơn giản là người viết những bản 
kinh sau này có thê có những phân giải thích 
đúng nghĩa về những gì được coi như lời Phật 
dạy hơn là những người chính thống cùng thời 


Những quan điểm khác DU h 2 67 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





với họ. Chúng ta có thể hiểu rằng nhiều kinh 
điển và sự tu tập mà hiện nay chúng ta xem 
như một Đại thừa duy nhất đã tồn tại từ xa 
xưa, nhưng bị gạt ra ngoài bởi những người 
xác định tính hợp pháp của kinh điển. Chúng 
ta không biết gì về họ cho đến khi Đại thừa trở 
nên có tô chức hơn, và bắt đầu viết lại những 
bản kinh. 

Ngoại trừ cái tối nghĩa tất yếu trong việc 
nghiên cứu theo lịch sử vê những ý định của 
nñĐười soạn thảo kinh điển sau này, có nhiều 
lời chỉ dẫn về cách Phật giáo Đại thừa phân 
tích lý do họ thiết lập lại chánh Pháp có nhiều 
sáng tạo, và chứng minh kinh điển với chính 
họ và với người ngoài ngay lúc kinh điển được 
viết. Một số lời giải thích được đưa ra cho thấy 
phân nổi bật của những bản kinh mới. Theo 
một bản tái cấu trúc xa xưa của Đại thừa, các 
vị Thanh văn không đủ khả năng thấu triệt tư 
tưởng tiến bộ của Đại thừa. Do đó, họ được 
dạy về các chúng sinh trong vô số cõi giới, và 
phải được định giá cho đến khi có vị thầy xuất 


Những quan điểm khác nhau 2 sms 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sắc hiểu được họ. Một lời giải thích khác nữa 
là người nghe nguyên thủy không hiểu hết nội 
dung của những lời nói nhưng lại truyền đạt 
cho thế hệ sau bằng bất cứ cách nào, theo sự 
sắp xếp tốt hơn, để người sau có thể nắm bắt 
được ý nghĩa. Một yêu cầu khá phố biến răng: 
Những lời dạy đúng đăn chỉ được tiết lộ theo 
vài cách chọn lựa. Các nhà bình luận Đại thừa 
sẵn sàng làm nhiều điều để hòa hợp kinh 
điển của Phật giáo Nguyên thủy và kinh điền 
của Phật giáo Đại thừa, băng cách soạn lại cần 
thận những câu chuyện vê cuộc đời của Đức 
Phật, mà trong đó mỗi lời dạy đã được hiểu rõ, 
từng xem như của chính Người, sẽ trình bày 
cho các vị đệ tử đặc biệt, ở nhiều mức độ 
chứng đắc khác nhau. Trong viễn tượng này, 
những người kém phát triển về mặt tâm linh 
được cho tu tập theo những lời dạy của Phật 
giáo nguyên thủy, trong khi đó, các vị Bỏ Tát 
và những người gần giác ngộ thì được tu tập 
theo những lời dạy cao hơn của Phật giáo Đại 
thừa. 


Những quan điểm khác nhau 2 69 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





II. Phương pháp được đề nghị để tiếp 
cận người phản kháng trong đạo Phật thời 
Án Độ cổ đại 

Một trong những học giả nối tiếng về Luật 
tạng Phật giáo, Charles S. Prebish đã cung cấp 
nhiều chứng cứ giá trị và nhiều bài phân tích 
tình huỗng của sự ly giáo trong thời Phật giáo 
cô xưa. Trong các công trình nghiên cứu mới 
đây, có hai bản nguyên gốc, giải thích sự khởi 
nguồn của khuynh hướng bè phái trong đạo 
Phật Ấn Độ cô xưa. Bản thứ nhất, được Andre 
Bareau ủng hộ, cho răng việc ly giáo giữa Đại 
Chúng Bộ và Trưởng Lão Bộ là do sự lỏng lẻo 
trong giới luật bởi Đại Chúng Bộ sau này thực 
hiện, mối liên quan đến năm điểm của Đại 
Thiên. Bản thứ hai, được phô biến gần đây hơn 
của Janice J. Nattler, nói răng sự khởi đầu của 
việc ly giáo là do giới luật không nghiêm khắc 
vì sự mở rộng khó biện hộ trong nguồn sốc 
Luật tạng Trưởng Lão Bộ sau này. 

Một trong nhiều đặc điểm chính của luận 
thuyết thứ hai là điểm tập trung vào mức độ 


Những quan điểm khác DU 270 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





chứng minh được vì sao Trưởng Lão Bộ mở 
rộng nguôn gốc trong bản Luật tạng. Một bản 
so sánh giữa hai bản Luật tạng rất cô, Đại 
Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ, đưa ra một sự 
trùng khớp đáng kế trong toàn bộ hai bản luật, 
trừ một loại Chủng Học Pháp mà thôi. Trong 
Chủng Học Pháp của Đại Chúng Bộ ấn định 
sáu mươi bảy mục, còn của Thượng Tọa Bộ ân 
định bảy mươi lăm mục. 

Đề xác định thời gian, các học giả phải chỉ 
định vấn đề này riêng biệt. Do vậy, chúng ta 
nghiên cứu Chúng Học Pháp trong giới luật 
của mỗi tạng kinh Nikaya, tách khỏi những 
giới luật khác nhau và nối kết chúng lại cùng 
một điểm đầy ý nghĩa. Các mối quan tâm 
chính biểu lộ ở điểm Giáo hội Xá Vệ thành, 
một sự kiện lịch sử chưa rõ ràng, đánh dấu 
trước thời gian chỉ vài thập kỷ, xảy ra khuynh 
hướng bè phái chia tách đạo Phật xưa tại Ấn 
Độ. Chúng ta tranh luận về những giới luật 
khác nhau trong hai tạng kinh Nikaya để 
chứng minh một nô lực mà Trưởng Lão Bộ 


Những quan điểm khác Đo h Bi | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





sau này thực hiện để tránh tiềm năng ly giáo 
bằng cách tạo lập rõ ràng hơn những lãnh vực 
bất đồng chung, một điều đã thúc đấy việc tô 
chức Giáo hội đệ nhị. Trong cách làm đó, họ 
đã vô tình kích thích sự chia rẽ mà họ luôn 
luôn cô gắng tránh xa. 

Marcel Hofinger đưa ra một lập luận vỀ sự 
khởi đầu chủ nghĩa bè phái của Phật giáo là sự 
kiện chung quanh Cáo hội tại Xá Vệ thành. 
Sự ly giáo chia tách Đại Chúng Bộ khỏi 
Trưởng Lão Bộ là kết quả của giới luật lỏng 
lẻo, và năm điểm của Đại Thiên. Giáo hội này 
nhận được nhiều sự quan tâm của văn học kinh 
điển. Thiết nghĩ vẫn đề cần bàn luận thêm 
là sự nghiên cứu những kết luận chung gần 
đây nhất về Giáo hội tại Xá Vệ thành. 

Các học giả hầu như đều đồng ý rằng Giáo 
hội đệ nhị là một sự kiện lịch sử. Marcel 
Hofinger tuyên bố thăng thắn: “Giáo hội tại 
Xá Vệ thành không phải là hư cấu.” Bareau 
gián tiếp cho rằng: “Chứng ta nhìn thấy những 
giả thuyẾt về lịch sử của Giáo hội tại Xá Vệ 


Những quan điểm khác DU 272 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





thành xuất hiện đích thực rõ nét hơn những 
giả thuyết chống lại. ” Nhiều bản Luật tạng của 
Đại Chúng Bộ, Nhứt Thiết Hữu Bộ, Thượng 
Tọa Bộ, Pháp Tạng Bộ thậm chí đều nhận 
dạng nơi tô chức Giáo hội là tu viện 
Valukarama, mặc dù đây là phụ bản sau này. 
Hơn nữa, các nguồn tư liệu đều đồng ý rằng 
điểm hội tụ ban đầu của sự kiện là vẫn đề nồi 
cộm của mười điều luật tu tập trái khuấy của tu 
sĩ Phệ Xá Ly, người sống tại Xá Vệ thành. Có 
một sự bất đồng nghiêm khắc về lời diễn giải 
của những biên bản lưu của Giáo hội. Marcel 
Hofñnger đánh dẫu đáng khâm phục về lời bác 
bỏ mười điều luật trong Giới bôn Tỳ kheo Pali. 
Demidville hăng hái theo đuổi luận thuyết 
thông thoáng của Đại Chúng Bộ trên nên tảng 
đề cập một điều duy nhất của mười điều (ví dụ 
sở hữu vàng bạc) trong bản ghi chép của họ. 
Ông viết răng: “Do vậy, ngay chỉ một điêu 
trong giới luật mà Đại Chúng Bộ đê cập đến 
việc đọc tftụng của Giáo hội tại Xá Vệ thành, 
bản Luật tạng của họ đã chứng tỏ sự lỏng léo 


Những quan điểm khác DU 27) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





quá nhiễu so với Luật tạng Pali.” Sự nghiên 
cứu vội vã của Luật tạng Đại Chúng Bộ biểu 
lộ đã bao gồm mười điều luật, cho nên Bareau 
mới có thể kết luận về Đại Chúng Bộ (ông dựa 
trên lời kệ của Hán ngữ) như sau: “Nếu họ 
không nhắc đến chín tập quán khác, không 
phải vì họ chấp thuận chúng, mà vì họ ngắm 
ngâm loại bỏ chúng ở một chỗ khác. Vì vậy 
chín tập quán của tu sĩ Phệ Xá Ly không phải 
là một trong nhiêu nguyên nhân của việc ly 
giáo, như những biên niên sử cổ của Tích Lan 
và nhiêu nhà sử học đích thực của Phật giáo 
đã xác nhận. Thực tế hai tông phái này có 
cùng một quan điểm như Marcel Hofìnger đã 
Chỉ rõ. ” 

Một bản nghiên cứu về kinh điển của phái 
Thuyết Xuất Thế Bộ (tông phái nhỏ thuộc Đại 
Chúng Bộ) nói răng kinh điển này giữ theo 
đúng kinh điển tiếng Sancrit, cũng mang lại 
một kết quả tương tự. Hơn nữa Đại Chúng Bộ 
không được xem là người phía Đông, như M. 
Hofñinger đã muốn lưu giữ. Theo sự điều chỉnh 


Những quan điểm khác DU Bi 4 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





lý thuyết mở rộng địa lý của Przyluski, về 
phân loại Trưởng Lão Bộ, Hóa Địa Bộ, Pháp 
Tạng Bộ, Nhứt Thiết Hữu Bộ là cư dân thuộc 
phía Tây. Về điểm này Bareau khăng định: 
“Chắc chấn là thiếu thận trọng khi rút ra kết 
luận về sự chỉnh sửa địa lý nguyên thủy của 
các tông Tiên từ những diễn giải chắp vá của 
chúng ta.” Mặc dù Delieville có nhiều môi 
nghi ngờ về tính lịch sử của Giáo hội đệ nhị, 
ông cũng đưa ra lời đề nghị như sau: “Về phần 
tôi, tôi không thể tự kiêm chế nhìn vào trong 
bồi cảnh truyền thống liên quan đến Giáo hội 
đệ nhị. Phản ánh của cuộc xung đột giữa chủ 
nghĩa hà khắc và chủ nghĩa lỏng lẻo, giữa 
giáo hội và phi giáo hội, giữa thân thánh và 
thế tục, đã băng ngang qua lịch sử Phật giáo. 
Những điêu đã gây ra sự ly giáo giữa Trưởng 
Lão Bộ và Đại Chúng Bộ, rồi sau này là sự đổi 
kháng giữa Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo 
Đại thừa.” Mặc cho Demlevile hăng say 
khăng định sự đối nghịch, không có trong bất 
cứ bản Luật tạng miêu tả Giáo hội của các tạng 


Những quan điểm khác DU D)7i ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





kinh Nikaya chứng tỏ một sự chia rẽ giữa 
Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng Bộ tại điểm 
này. Bareau xác nhận không hề có chủ nghĩa 
bè phái, ông tuyên bố: “Như M. Hofiger đã 
nói rõ, lời kệ nguyên thủy có trước thời gian 
việc ly giáo đâu tiên chia tách Đại Chúng Bộ 
khỏi Trưởng Lão Bộ. ” 

Mặc dù mười điều luật nối bật, và Giáo hội 
đệ nhị dường như bị loại bỏ có hiệu quả khỏi 
sự thật của lịch sử về việc ly giáo trong lịch sử 
Phật giáo Ấn Độ, năm điểm tai tiếng của Đại 
Thiên vẫn giữ một yếu tổ nguyên nhân căn bản 
trong những bài tranh luận mang tính học 
thuật. Tin vào việc ly giáo đầu tiên có tính lịch 
sử bị loại khỏi Giáo hội Xá Vệ thành, Bareau 
phát triên thêm một lý thuyết mới: 

I. Khái niệm về sự lỏng lẻo là do Đại 
Chúng Bộ phát triển sau này thực hiện, sau khi 
Giáo hội đệ nhị tô chức tại Xá Vệ thành. (Mặc 
dù không rõ ràng một chút gì về cách mà sự 
lỏng lẻo này phát triển.) 

2. Năm điểm của Đại Thiên nổi lên đã 


Những quan điểm khác DU Bi 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





khiến một Giáo hội không chính thống tổ chức 
tại Hoa Thị thành vào khoảng năm 137, sau 
khi Phật nhập diệt. Từ đó việc ly giáo nối bật. 

Lý thuyết của Bareau được chấp nhận khá 
rộng rãi như một giải pháp thông minh nhanh 
nhẹn để mở cái gút thắt khó khăn trong Phật 
giáo. 

Tuy nhiên Jamice J. Nattier phê phán lý 
thyết này, cho răng Đại Thiên không có một 
vai trò nào trong việc ly giáo giữa Trưởng Lão 
Bộ và Đại Chúng Bộ. Nơi đầu tiên nổi trội 
trong giai đoạn lịch sử được cho là trễ hơn so 
với những. đề nghị trước. Phong trào bè phái, 
một tiềm ân của việc ly giáo đã tồn tại trong 
Đại Chúng Bộ. 

Thay vì tượng trưng cho một phản ứng của 
Phật giáo chính thống đối với sự buông lỏng 
của Đại Chúng Bộ như Deleville và Bareau đã 
ø1ữ quan điểm, lịch sử Phật giáo thuộc về vấn 
đề Luật tạng lại tượng trưng cho một phản ứng 
mà Đại Chúng Bộ thực hiện, rồi đến sự bành 
trướng nguôn gốc những bản Luật tạng do 


Những quan điểm khác Đo 99/7) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Trưởng Lão Bộ sau này thực hiện. 

Việc tranh luận về năm điểm của Đại 
Thiên rất phức tạp và không có nhiều sự chú 
tâm, cho đến mãi gần đây. Lance Cousins đã 
phát hành một bài thảo luận mới của năm 
điểm, chia tách sự phát triển theo lịch sử ra 
làm ba phân, và xác nhận những giả thuyết cho 
răng năm điểm của Đại Thiên không liên quan 
đến việc ly giáo đầu tiên. 

Nhiều giả thuyết của chúng ta về sự phát 
sinh ly giáo hoàn toàn dựa trên bản kinh Hán 
ngữ Xá Lợi Phất Chi Sở Thuyết, ghi chép vào 
khoảng năm 317 -420 sau Công nguyên. 
Nhưng Bareau cho rằng biểu tượng cô nhất 
của tất cả bản luận về việc bè phái có vẻ được 
biên soạn khoảng năm 300 sau Công nguyên. 
Bản kinh luận này liên quan đến một tình tiết, 
trong đó có vị tu sĩ già Sấp xếp lại và tăng 
thêm Luật tạng truyền thông, vị này nói răng 
tật cả đã được ngài Ma Ha Ca Diếp gom thành 
luật mà Giáo hội đệ nhất tại Vương Xá thành 
đã khăng định. Do vậy, sự bất đồng trong Tăng 


Những quan điểm khác DU t D)1j S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





chúng cần được xét xử bởi vua của xứ đó, rồi 
cuối cùng việc ly giáo đầu tiên bị thúc đây 
nhanh chóng. Có một đoạn luận thích ứng, 
trong Đại học Phật giáo Nhật Bản, đề cập đến 
kết quả ly giáo của Đại Chúng Bộ là do sự mở 
rộng Luật tạng. Trong đoạn luận đó, Đại 
Chúng Bộ được chọn như là những người 
nghiên cứu Luật tạng cô đại. Điểm này rất 
khớp với những kết luận của Bareau, 
W.Pachow, Hofinger, Erich Frauwallner, và 
Gustav Roth. Các học giả này đều cho rằng 
Luật tạng Đại Chúng Bộ và Thuyết Xuất Thế 
Bộ là biểu trưng cho tất cả truyền thống Luật 
tạng cổ xưa nhất. Hơn nữa, mỗi bằng chứng 
của học giả đi đến kết luận băng cách sử dụng 
phương pháp phê bình riêng rẽ. Bareau sử 
dụng bản học pháp dài của kinh Giới bổn Tỳ 
kheo. Fachow dùng bài nghiên cứu so sánh 
Giới bôn Tỳ kheo. Hofïinger sử dụng tất cả tư 
liệu về Giáo hội đệ nhị trong nhiều bản luật 
tạng khác nhau. Roth dùng bản nghiên cứu về 
ngôn ngữ và văn phạm của các bản kinh được 


Những quan điểm khác DU 270 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





giữ gìn băng tiếng Sancrit của tông phái Đại 
Chúng Bộ và Thuyết Xuất Thế Bộ. Điều này 
cũng trùng khớp với kết luận băng Hán ngữ 
của Pháp Hiến thiển sư, ngài cho răng 
Luật tạng Đại Chúng Bộ là bản nguyên gôc. 
Cousins cũng hết sức đồng ý với phần kết 
luận nêu trên, trong bản chú giải về Xá Lợi 
Phất Chi Sở Thuyết: “Tố hơn là xem xét Đại 
Chúng Bộ như một đảng bảo thú, gìn giữ Luật 
tạng nguyên gốc, không thay đổi so với những 
nồ lực cải tổ để sáng tạo lời kệ nghiêm ngặt 
hơn, sắp xếp gọn gàng hơn. Thực tế, rõ ràng 
Đại Chúng Bộ là một tông phải theo đúng 
Luật tạng nguyên bản, không hệ chia tách 
Tăng già. ” Về câu hỏi tại sao Trưởng Lão Bộ 
sau này lại làm tăng thêm Luật tạng, Nattier 
kết luận: “Với một biểu trưng chia rẽ mỏng 
manh như sợi chỉ trong Tăng đoàn có vẻ nh 
đồng nhất, đúng là Giáo hội tại Xá Vệ thành 
đã làm thức tỉnh các đệ tử Phật về vấn đề 
tương hợp ngày nay, khi mà Đức Phật đã nhập 
diệt từ lâu. Trong việc tìm kiếm để bảo đảm sự 


Những quan điểm khác DU 290 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đồng nhất vẫn duy trì, điều mà tất cả đệ tử 
Phật đêu mong muốn, họ bắt đâu phát triển 
thêm giới luật theo định hướng có vẻ hợp lý. 
Chỉ vì tôn trọng chính thống mà những người 
tham dự trong Giáo hội đệ nhất đã không dâm 
loại bỏ một tiểu giới nào. Và cũng sự tôn trọng 
chính thống đó mà Đại Chúng Bộ phải chịu 
đựng một nỗ lực mới. Tuy nhiên đó là những ý 
định tối.” Bài kết luận sau đạt được sự ủng hộ 
của CousiIns, ông nói: “Cái quan trọng của 
bức tranh đang nồi bật hiện nay là chủ yếu 
vấn đề giới luật tu sĩ, trong đó có sự chỉa tách 
Tang già thời xa xưa. Đại Chúng Bộ là một 
đảng bảo thú phản kháng lại sự nỗ lực cải tổ 
để thắt chặt giới luật. Khả năng vốn có của họ 
là đại đa số của cộng đồng, theo đúng nghĩa 
của từ Đại Chúng Bộ. Sau đó, sự tranh cãi 
kinh điển phát sinh giữa những người theo chủ 
nghĩa cải cách do họ đã phải triển mạnh hơn 
và có nhiễu sự ng hộ. Cuối cùng những điều 
này đưa đến sự chia tách dựa trên nên tảng 
kinh điển. Tuy nhiên, rất lâu sau, chắc hẳn có 


Những quan điểm khác nhau B_< ï 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cô xưa 





nhiêu giáo hội chỉ dựa trên những cái khác 
nhau trong tiểu luật. ” 

Theo ánh sáng lan tỏa của các nguôồn tư 
liệu nêu trên, nếu chúng ta thừa nhận những 
giả thuyết của chúng ta đề ra một tiềm năng 
phát triển tốt nhất để nhận dạng nguyên nhân 
sốc của bè phái chia rẽ đầu tiên trong đạo 
Phật, thì điều cần thiết là khám phá xa hơn về 
bản kinh Giới bốn Tỳ kheo cổ xưa. Từ đó 
chúng ta có nhiều hy vọng tách ra một cách 
chính xác giới luật nào xem như bị gắn thêm 
vào nguồn gốc bản Luật tạng do Trưởng 
Lão Bộ sau này. Charles S. Prebish đưa ra 
phân tranh luận về bản nghiên cứu so sánh 
Giới bốn Tỳ kheo, ông cho răng bản này liên 
quan đáng kế đến việc thâm tra hơn là bảng 
chỉ dẫn có tính sáng tạo của mối tương quan 
giữa những bản kinh của nhiều tông phái trong 
kinh Pali, Sancrit, Trung Quốc, và Tây Tạng. 
Trước đó, Charles duy trì một điểm tiếp cận 
hợp lý hơn, điểm này được phát triển và tập 
trung xoáy quanh nội dung của giới luật 


Những quan điểm khác DU 292 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hơn những con số. Chủng Học Pháp tiếng 
Sancrit của kinh Đại Chúng Bộ, Thuyết Xuất 
Thế Bộ cho thấy con số giới luật là sáu mươi 
bảy, còn tạng kinh Pali của Thượng Tọa Bộ là 
bảy mươi lãm. Trong phân nghiên cứu trên, 
người ta tìm thấy điểm tiếp cận này có khá 
nhiều thông tin hữu ích, dù thực tế bây giờ các 
học giả thừa nhận Thượng Tọa Bộ không có 
tính lịch sử giỗng như Trưởng Lão Bộ trong 
cuộc ly giáo đầu tiên. 

Trong khi nhiều học giả có vẻ bị sa lầy vào 
điểm quan trọng của Chủng Học Pháp trong 
tổng thê kinh luật Giới bốn Tỳ kheo, thì John 
Holt giữ điểm tiếp cận đối nghịch trong một 
bài kết luận, ông nói: “Những giới luật này 
nhiêu hơn phép xã giao đơn thuần. Động cơ 
tạo ra việc đưa vào giới luật đơn giản là: chỉ 
đạo hoàn hảo hành vi bên t†rong dẫn đến việc 
chỉ đạo hoàn hảo và nhận thức biểu lộ bên 
ngoài, thậm chí những biểu lộ công khai nhỏ 
nhặt nhất.” Nói như vậy là họ phê phán về sự 
hiểu biết đối với lịch sử bè phái trong Phật 


Những quan điểm khác DU B_< 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





giáo cô xưa. 

Bà Horner đã dịch xuất sắc bản Luật tạng 
Pali, và bà đã đồng ý giới luật theo ba mục: 

1. Giới luật từ 1 đến 56: xoáy vào phép xã 
giao và cách hành xử trong lúc đi khất thực 
hàng ngày. 

2. Giới luật từ 57 đến 72: xoáy vào việc 
thuyết giảng chánh Pháp với một khuôn phép 
lịch sự. 

3. Giới luật từ 73 đến 75: xoáy vào cách 
phù hợp trong vệ sinh cá nhân. 

Charles thì theo đuổi một sự định hình rõ 
nét hơn, ông đưa ra một bản phân loại khác, 
nhăm vào chức năng toàn bộ, những mục có 
thể được phân bồ như sau: 

1. Mục Y áo. 

2. Mục thăm viếng làng xá. 

3. Mục giảng dạy chánh Pháp. 

4. Mục ăn uống. 

Phân loại mà không phân biệt thường được 
thích hơn. Phần so sánh giữa hai bản luận đang 
được cân nhắc liên quan đáng kế nhiều hơn vị 


Những quan điểm khác nhau B_< lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trí dễ dãi của tám giới luật, chủ yếu là do giới 
luật không tương thích trực tiếp theo trình tự. 

Sau khi so sánh cần thận những sự kiện 
đan xen lẫn nhau giữa hai bản luận, chúng ta 
sẽ nhìn thấy bốn giới luật trong bản kinh 
Sancrit Đại Chúng Bộ - Thuyết Xuất Thế Bộ 
không có giới luật tương ứng nào trong kinh 
Pali. Những giới luật bao gôm giới 20, 23, 27, 
và 56. 

Giới luật 20: Tôi sẽ không ngồi giữa nhà 
với tư thế không nghiêm trang. 

Giới luật 23: Ngồi giữa nhà, tôi sẽ không 
táy máy tay chân. 

CHới luật 27: Tôi sẽ không vừa ăn vừa nói. 

Giới luật 56: Trong tư thế không nghiêm 
trang tôi sẽ không thuyết giảng chánh Pháp 
cho người không bị đau ốm. 

Hai trong bốn giới luật (23, 27) liệt kê trên 
đầy không có giới luật đối chiếu tương ứng 
trong nhiều bản kinh của các tông phái khác. 
Hai giới luật còn lại (20, 56) dường như cũng 
không liên quan đến bản kinh nào, ngoài lời kệ 


Những quan điểm khác DU B_< ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





của Nhứt Thiết Hữu Căn Bồn Bộ là có thể 
chấp nhận được. 

Một dáng vẻ bề ngoài của một vị Tăng là 
biểu tượng ít nhất trong hai cách. Thứ nhất, Tỳ 
kheo được xem như “con của Phật”, và là hình 
ảnh cao quý của hàng cư sĩ. Xuất hiện trước 
công chúng mà ăn mặc không nghiêm chỉnh là 
điều sỉ nhục không riêng đối với Đức Phật mà 
còn đối với hàng cư sĩ, người mà luôn luôn 
kính trọng các bậc Tỳ kheo như những bậc 
Thánh. Do đó bất cứ hành vi nào của Tỳ kheo 
đều được họ ghi nhớ tôn thờ. Thứ hai, Tỳ kheo 
là người có trọng trách gìn giữ chánh Pháp, là 
nguôn tư liệu sống cho hàng cư sĩ tu tập noi 
theo. Sự chú tâm liên quan đến nhân quả, đôi 
với thói quen cộng đồng của một người, có thể 
phản ánh một mối quan hệ nhân quả tương tự 
đối với việc giảng dạy chánh Pháp. 

Không có gì ngạc nhiên khi đánh giá 
những điêu luật mở rộng rõ ràng trong nghỉ 
thức ăn uống. Dưới ánh sáng của sự thật, năm 
điều trong mười điều luật của tu sĩ Phệ Xá Ly 


Những quan điểm khác DU B_< 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





được Giáo hội quan tâm là vấn đề ăn uống. 
Một cách bình đắng, năm điều luật khác của 
Giáo hội, trong ý nghĩa chung nhất, nhắm đến 
vấn đề tôn kính của cộng đồng và cá nhân. Nói 
một cách khác, nếu cộng đồng Phật giáo bị tai 
họa vì mối đe dọa đích thực của sự ly giáo, do 
hậu quả của Giáo hội đệ nhị, cụ thể có liên 
quan đến vấn đề phẩm hạnh của cá nhân, hội 
đoàn và tín ngưỡng, thì việc thắt chặt giới luật 
có thể hợp lý hơn bằng một số giới luật phụ 
kèm theo. Giới luật này phải tạo ra những giới 
hạnh đầy đủ hơn. Dĩ nhiên việc mở rộng giới 
luật đích thực là những gì mà luận kinh Xá Lợi 
Phất Chi Sở Thuyết ghi chép như một nguyên 
nhân ly giáo đầu tiên của Phật giáo, đó cũng là 
lời bình luận về việc tôn kính đối với sự chính 
thống trong Luật tạng cô xưa. Những giới luật 
mà Đại Chúng Bộ sau này phải chấp hành theo 
bản phụ kèm, bất kế có động cơ hay không. 
Nói chung, Luật tạng trong nhiều nguôn 
sốc truyền thông khác nhau là trụ cột để thắm 
tra sự ly giáo, nêu có xảy ra trong Phật giáo cô 


Những quan điểm khác Đo t "Xi 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đại. Vì chính bản thân Phật giáo phải gánh 
chịu nguyên nhân chia rẽ Tăng già. Sẽ thiếu 
những bài thảo luận có thể thuyết phục nếu 
chúng ta sử dụng tư liệu lịch sử vì mục đích 
này, do đó, cần phải có một cách tiếp cận để 
nghiên cứu những sự kiện lịch sử trong Phật 
giáo. 

Từ đó đến nay, có rất nhiều công trình 
nghiên cứu liên quan đến sự ly giáo trong Phật 
giáo cổ đại với nhiều luận cứ mạnh mẽ buộc 
tội mười điều luật của tu sĩ Phệ Xá Ly và năm 
điểm của Đại Thiên. Chúng ta không thể phủ 
nhận nhiều công trình có giá trị của các học 
giả danh tiếng. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể 
nhận ra sự thật răng có vài công trình tiếp cận 
vấn đề này băng cách sử dụng nguồn chứng cứ 
trong Lụât tạng, mà trong đó ghi chép lại nhiều 
thông tin của nhiều tông phái Phật giáo khác 
nhau. 





Những quan điểm khác Đo h B_< S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Chưởng ó6 
PHẦN KẾT LUẬN 


Phương pháp tự tìm tòi việc đan chéo nhau 
được sử dụng trong chủ để này bao gồm tìm 
kiếm những điều giữa cái gọi là chính thống và 
đị giáo trong đạo Phật cô xưa. Điều này đòi 
hỏi một cấp độ trung dung từ cả hai phía. Có 
phải tác giả đang ở trong tình trạng thế giới 
duy tâm khách quan, một vị trí trung lập trên 
và ngoài chủ thể? Hoặc ông ta là một khán giả 
thụ động với tâm nhìn bị trở ngại trong đạo 
Phật cổ đại? Hoặc ông ta là một bóng ma hiện 
rõ trong một hình ảnh tương phản của chủ thê? 
Trong khi đó phép ân dụ của sự đan chéo nhau 
được sử dụng như một viễn cảnh giải thoát 
không trùng khớp. Đây không phải là vị trí mà 
chúng ta mong muôn thừa nhận hay phỏng 
đoán. 

Chúng ta đang đứng ở vị trí nào? Đề trả lời 
cho câu hỏi này là một việc không dễ dàng. Vì 
điều này đòi hỏi việc thực hiện một hành vi 


Những quan điểm khác DU 290 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





không được phô biến, qua đó sự tổn tại của 
một người trở nên lạ lẫm. Chỉ khi nào một 
người có gắng nói lưu loát những sự ràng buộc 
được cho là hiển nhiên và những mỗi liên quan 
phức hợp đối với ngữ cảnh đặc biệt của ý 
nghĩa. Sự nhận diện rằng: Thậm chí hành vi 
phản ánh tự tiết lộ này có thể được phô diễn, 
và những cử chỉ hướng đến việc nhận dạng vị 
trí của chúng ta hắn là không thỏa đáng. Cho 
nên, chúng ta sẽ cô gắng đặt vị trí của mình 
giữa ngữ cảnh có tính tri thức và kỷ luật, rồi đề 
nghị vài hàm ý cho bản nghiên cứu này. 

Trong những chương trên, chúng ta thấy 
có nhiều sự chia rẽ Phật giáo. Bây giờ điều đó 
dường như cho thấy những sự chia tách này 
quay trở lại xa hơn bản miêu tả truyền thống 
của sự chia tách. Truyền thông đi đến phía Tây 
rồi sang phía Nam Ấn Độ đã đưa Pali thành 
một ngôn ngữ, điều này hầu như được ghi 
chép đây đủ. Có lẽ bốn phân năm tư liệu Phật 
giáo Bắc tông đã biến mất, nhưng gân như 
toàn bộ đã được dịch sang tiếng Trung Quốc. 


Những quan điểm khác DU P9) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Có nhiều sự đôi nghịch giữa Phật giáo Nam 
tông và Phật giáo Bắc tông. Phật giáo Nam 
tông được xem là tương đối nỗi tiếng, còn Phật 
giáo Bắc tông hiện nay đang được nghiên cứu 
rộng rãi. Vài ý tưởng của chúng ta không nhất 
thiết phải cuốn vào những mảng này, nhưng 
xem xét lại để tính đến những khả năng mới 
mẻ. Nhiều học giả nói với chúng ta rằng chúng 
ta không được mang tư tưởng phương Tây cho 
những cụm từ “Íÿ giáo” “chia tách”, và “đi 
giáo”. Hiện nay tại Ấn Độ, những cụm từ này 
không còn ý nghĩa. Đối với chúng ta, những 
cụm từ này mang ý nghĩa của lịch sử sống 
động và nhiều kịch tính. Những người hành 
hương Trung quốc kế lại rằng họ đã nhìn thấy 
tu sĩ Phật giáo và tu sĩ Hindu cùng nhau đi 
trong một đám rước. Rất ít có sự thù hận điên 
tiết. Nếu một điều gì đó được hoàn thành băng 
cách bất hảo, thì cũng không có sự kết thúc 
nào để chứng minh. Ví dụ, năm 700 sau Công 
nguyên, Shankara muốn bắt đầu tiến hành sự 
đôi lập với một người theo đạo Hindu. Ông 


Những quan điểm khác DU 20 | 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





đến gặp vị đó, và phát hiện ra Kumarila sắp 
sửa tự thiêu. Kumarlla nói: “Đề /# Phát phát 
triển lý luận quá mạnh đến nôi để gặp họ tôi 
phải cải trang và xuất gia để học lý luận này. 
Tôi đã làm được và sử dụng lý luận có hiệu 
quả. Nhưng tội lỗi của việc làm đó khiến tôi 
giờ đáy phải tự thiêu. Tôi sẽ đưa ông gặp đệ tử 
giỏi nhất của tôi để tranh cãi.” Và như vậy họ 
đã học chánh Pháp theo cách vi phạm nghiêm 
trọng. Đây là một trong nhiều nguyên nhân tại 
sao vị trí giai cấp tôn tại rất lâu đời. Có nhiều 
trường hợp ngoạn mục mà trong đó người đại 
diện giai cấp sẵn sàng hy sinh cuộc sống của 
mình theo nhiều cách đặc biệt khác nhau để 
duy trì kinh điển của giai cấp họ. 

Người ta cho răng đạo Phật cổ đại tồn tại 
trong một hình thức của nhiều nhóm khá độc 
lập tại Ấn Độ. Một phần là do sự khác biệt 
trong giao tiếp giữa các nhóm trong thời gian 
đó, và quan trọng hơn là do lời dạy cuối cùng 
của Đức Phật. 

Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật yêu cầu đệ 


Những quan điểm khác DU h 20 9) 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





tử tu tập theo chánh Pháp, chứ không theo cá 
nhân riêng rẽ. Người nói với đệ tử rằng giới 
luật là vị thầy của họ sau khi Người nhập diệt. 
Vì vậy, chúng ta đã thấy trong chương 2 có 
một sự khác biệt của Người và Đề Bà Đạt Đa, 
Ông luôn tìm cách ly giáo Tăng già và cô sức 
sát hại Đức Phật. Rồi hàng trăm năm sau, xuất 
hiện nhiều bản kinh và nghi thức khác nhau 
trone nhiều tông phái Phật giáo. 

Dưới sự ảnh hưởng môi trường tôn giáo, 
chính trị lúc đó, những vị Hòa thượng tu tập 
theo một tâng lớp ký luật cao hơn cộng đồng 
cư sĩ, thực hiện sự tu tập tôn giáo đặc biệt cho 
mục đích giác ngộ. Họ nhân mạnh quyền năng 
vô biên của giới luật mà Đức Phật đề ra, họ 
không dám đi lệch hướng dù chỉ một chút nhỏ 
nhặt nhất. 

Tuy nhiên, tu sĩ Phệ Xá Ly tranh luận và 
nhấn mạnh vào ý nghĩa nguyên bản trong lời 
dạy của Đức Phật là cho phép tất cả những 
người sống trong xã hội, cộng đồng cư sĩ, chứ 
không chỉ tầng lớp đặc biệt, những người 


Những quan điểm khác DU P.9: 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





xuất gia. Họ tranh cãi rằng miễn là không 
có sự vi phạm giáo lý và giới luật, sự thay đổi 
về mặt kinh tế xã hội, phong tục, tu tập đều 
được phép để thích hợp với những xứ sở đặc 
biệt, nơi mà tu sĩ đang sống đang thuyết giảng, 
có thê phá bỏ những giới luật lỗi thời. 

Sự ly giáo sau Giáo hội đệ nhị, quá trình 
chia rẽ tiếp tục cho đến khi xuất hiện mười tám 
tông phái, mười một tông phái thuộc Trưởng 
Lão Bộ, và bảy tông phái thuộc Đại Chúng Bộ. 
Phật giáo từ đó bước vào giai đoạn hiện hành 
chủ nghĩa bè phái. 

Từ quan điểm lịch sử, sự ly giáo là hậu quả 
tất yếu của sự phát triển Phật giáo. Nhìn bề 
ngoài, Tỳ kheo thuộc Trưởng Lão Bộ có vẻ 
như duy trì chính thống, còn Đại Chúng Bộ là 
đị giáo. Theo thuật ngữ thông thường, Trưởng 
Lão Bộ mang vẻ chủ nghĩa giáo điều, còn Đại 
Chúng Bộ là chủ nghĩa xét lại. 

Vấn đề quan tâm nhất nằm trong bất cứ 
tông phái nào còn øìn giữ theo đúng tinh thần 
của kinh Phật. Trong Phật giáo, tất cả phong 


Những quan điểm khác DU hC 20 lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





trào cải tô phát khởi đều có tinh thần cố găng 
quay lại và gìn giữ nền tảng chân lý. 

Theo giáo lý trong Con Đường Trung Đạo, 
bất cứ sự tu tập cực đoan nào cũng là con 
đường lệch hướng. Một giới luật minh bạch, 
mạnh mẽ là nhu câu tất yêu của đạo Phật trong 
mọi lúc. Tuy nhiên, nếu giới luật thiết lập trên 
nên tảng bác bỏ cộng đồng cư sĩ, thì giới luật 
đó rõ ràng vi phạm ý nghĩa chân chính của đạo 
Phật. Mặt khác, sự ủng hộ công khai rộng rãi 
trong cộng đồng cư sĩ là sự cần thiết trong đạo 
Phật, nhưng nếu điều này không được hướng 
dẫn bởi vị thây chứng đắc, thì chắc chắn sẽ đi 
lệch hướng chân lý trong đạo Phật. 

Đức Phật từng thuyết giảng chánh Pháp 
trong nhiều phương cách. Người xem xét hoàn 
cảnh xã hội, kinh tế, chính trị, nền tảng giáo 
dục, và khả năng của tộc người đó trước khi 
hướng dẫn họ. Tiêu chuẩn khác nhau trong 
giới luật hiển nhiên được yêu câu theo từng 
nhóm người khác nhau trong cộng đồng Phật 
giáo. Theo từng gia1I đoạn khác nhau, một tông 


Những quan điểm khác DU 20 ° 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





phái Phật giáo này có thể lôi cuốn tông phái 
khác nhiều hơn. Sự tồn tại phát triển và tận 
diệt trong bất cứ tông phái Phật giáo nào đều 
có các tình huống phù hợp với luật nhân quả 
nghiệp báo. Thực tẾ, chân lý Phật giáo đặt trên 
khả năng tái thiết nền tảng nguyên tắc của kinh 
điển, và áp dụng đúng đắn vào việc tu tập. 
Chánh Pháp được trình bày bởi bất cứ một 
tông phái nào thì cũng chỉ là một pháp của rất 
nhiều pháp môn đưa con người đạt đến Phật 
quả. Chân lý tối thượng như là Phật tánh, Pháp 
tánh thì năm ngoài tư tưởng và lời nói, nhưng 
chân lý đó có thể được trải nghiệm bằng chính 
sự chứng đắc. Đây là kinh điển sâu sắc nhất 
trong Phật thừa. 

Bareau hầu như gần đến được với kết luận 
giỗng như vậy, ông nói răng: “Mộ người có 
thể nghĩ rằng nguyên nhân tranh cãi về cư trú 
năm trong phần biên soạn giới luật Tăng, cụ 
thể hơn, trong bảng liệt kê của Bá Chúng Học 
Pháp, nhưng họ bác bỏ lập tức phân kết luận. 
Không chắc cuộc xung đột nghiêm trọng như 


Những quan điểm khác DU 206 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





vậy bị kích thích bởi sự bắt đồng (rên ImỘt vấn 
để tâm thường đến vậy.” Nhưng Bareau cũng 
thừa nhận rằng phần lớn những điểm mà Tỳ 
kheo Phệ Xá Ly bị khiển trách không hề quan 
trọng hơn những điểm khác được viện dẫn ra 
đây. Có thể Bareau và những người khác bỏ 
sót cơ hội bằng vàng đề hiểu hết sự phát triển 
của chủ nghĩa bè phái trong Phật giáo Ân Độ 
cô xưa. Có lẽ chúng ta cũng không bao giờ 
biết chắc những giới luật đã được viện dẫn có 
đúng là giới luật mà kinh luận Xá Lợi Phát Chi 
Sở Thuyết ám chỉ. Tuy nhiên, một bản so sánh 
giới luật Pali về nghi vấn với bản Luật tạng 
mở rộng trong những bộ phái khác có đề cập 
đến một mức độ cao của mối tương quan. Đây 
là điều đặc biệt có ý nghĩa kê từ khi tất cả phi 
Đại Chúng Bộ nối lên từ nên tảng chung trong 
nhóm nguyên thủy của Trưởng Lão Bộ. Hơn 
nữa, thân cây Trưởng Lão Bộ chia nhỏ từ 
trong nội tại qua nhiều thế kỷ, thành nhiều bộ 
phái, mỗi bộ phái tìm kiếm điểm mạnh riêng rẽ 
có liên quan đến giới luật, (và đặc biệt liên 


Những quan điểm khác DU t 207 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





quan đến địa lý, tình huống cộng đồng) bằng 
cách bố sung giới luật trong phần Chủng Học 
Pháp của kinh Giới bôn Tỳ kheo. 

Kết quả mà chúng ta tìm thấy là: 96 giới 
luật trong Ca Diếp Tỳ Bộ băng Hán ngữ, 100 
giới luật trong Di Sa Tắc Bộ Ngũ Phân Luật 
băng Hán ngữ, 100 giới luật Pháp Tạng Bộ 
băng Hán ngữ, 108 giới luật bằng tiếng 
Sancrit, Tây Tạng của Nhứt Thiết Hữu Căn 
Bốn Bộ, và 113 giới luật tiếng Sancrit và Hán 
ngữ trong bản kinh Nhứt Thiết Hữu Bộ. Vì 
nguyên nhân này, các bộ phái trở nên dễ hiểu 
không chỉ trong các bản kinh họ ủng hộ, mà 
còn do những giới luật trong cách cư xử và trú 
ngụ với cộng đồng. Trong vài trường hợp, 
những sự khác biệt có tính quan trọng lạ 
thường. Ví dụ trong kinh Pháp Tạng Bộ, 26 
giới luật đã có trước, đại diện cho hạnh kiểm 
thích hợp trong tu viện. Ngoài những gì mà 
chúng ta đã biết về Pháp Tạng Bộ, theo lịch 
sử, điều này đề cập đến sự sáng suốt trong 
nghi thức sử dụng của đặc tính kinh điển thuộc 


Những quan điểm khác DU 20 S 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





Pháp tạng Bộ. Dưới ánh sáng nghiên cứu của 
Hirakawa và William, tư liệu về Luật tạng rất 
quan trọng trong vai trò thờ cúng phát khởi 
của Đại thừa. 

Xem xét lại mỗi tương quan giữa chính 
thống và dị giáo đã đưa ra những hàm ý trên 
lãnh vực Phật học. Chúng ta rút công việc này 
ra từ sự cần thiết để thâm nhập vào ranh giới 
luật lệ bị hạn chế trong Phật học. Chúng ta 
không thê kết luận rằng chính thống là hình 
thức của Phật giáo cô đại, còn không chính 
thống là hình thức của Phật giáo phát triển, mà 
trong đó người biệt giáo và người phản kháng 
nôi lên như một kẻ tội đồ. Nêu chúng ta nhìn 
nghiêm túc về Phật giáo cô đại và Phật giáo 
phát triển như một sự thiết lập bố sung lẫn 
nhau, một quá trình biện chứng lịch sử, thì đối 
tượng của người biệt giáo và người phản 
kháng cần được định nghĩa rạch ròi một cách 
khác nhau, theo vai trò của họ trong tiễn trình 
vận động kết nối nhau của lịch sử Phật giáo 
Ấn Độ cô xưa. Còn rất nhiều công trình cân 


Những quan điểm khác DU t 200 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





nghiên cứu nghiêm túc hơn nữa. Và mục đích 

của đề tài này có lẽ chỉ là sự khởi đầu, không 
phải là một nỗ lực cuối cùng. 

Bản dịch được hoàn thành vào địp fẾt 

Trung Thu — năm Mậu Tý. 

Người dịch: Vương Thị Minh Tâm 


Những quan điểm khác nhau 





trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


Đây là luận án tiến sĩ bằng Anh ngữ của 
Đại Đức Thích Nghiêm Quang. Và chúng tôi 
hân hạnh được Đại Đức giao phó trọng trách 
dịch sang tiếng Việt. Cầm bản luận án trên tay, 
thú thật là tôi đã cảm thấy một chút e đè, lo 
ngại. Đề lột tả được một triết lý sâu thắm từ 
một ngôn ngữ khác đã là khó, chứ đừng nói 
đến việc chuyển hết ý tưởng của người trình 
bày luận án. Một luận án tiễn sĩ rõ ràng là nằm 
ngoài khả năng hạn hẹp của tôi, cho dù đó là 
tiếng Việt. Có một câu nói nôm na là “điếc 
không sợ súng”, và tôi cho rằng mình là một 
trong số người “điếc” đó, mới dám cả gan 
đảm nhận một việc quá sức mình. 

Tuy nhiên, tôi chỉ loay hoay trở ngại vài 
mươi trang đầu, rồi sau đó hình như tôi không 
chỉ làm việc bằng trí óc mà băng cả trái tim. 

Tôi thành thật cám ơn Đại Đức đã cho tôi 
một dịp may hiểm hoi để khám phá và cảm 
nhận một đạo Phật mà từ trước đến nay tôi 


Những quan điểm khác DU t 301 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





hoàn toàn mù mờ. 

Càng đi sâu vào luận án, tôi càng thương 
cảm đến mức có khi rớt nước mắt vì sự tu 
hành của Đề Bà Đạt Đa, một Thánh Tăng mà 
suốt cả hơn hai ngàn năm qua luôn luôn bị 
những quan điểm nhân danh chính thống đánh 
giá, nhìn nhận thiêu công băng, thậm chí còn 
lên án, kết tội. Tôi sẽ không nói nhiều hơn vì 
tất cả hạnh tu của Ông đều được trình bày 
ngăn gọn trong quyên sách này. 

Đức Phật không đông thuận với Ông trong 
giới luật Đầu Đà vì Người đã từng tu hành khổ 
hạnh mà không đạt được chân lý. Vì vậy, 
Người không thê để đệ tử mình phải trải qua 
những gian nan mà Người đã từng nêm trải. 
Trong khi đó Đề Bà Đạt Đa là người sông 
trong nhung lụa xa hoa, chưa từng trải qua khô 
hạnh, cho nên khi từ bỏ thế tục Ông lại rất 
quyết tâm tu hành khô hạnh. Ông bị rơi xuống 
địa ngục do những ác ý với Phật, nhưng Ông 
biết rõ mình sẽ thành Phật Duyên Giác vào 
một kiếp nào đó do chính sự tu hành chân 


Những quan điểm khác DU tC 302 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





chính của mình. 

Hôm nay, hy vọng chúng ta sẽ có một cái 
nhìn khác hơn về Để Bà Đạt Đa, vị Thánh 
Tăng cô đơn trong sự tu tập của mình, đau đớn 
nhìn sự tu tập của các vị khác, thông qua bản 
luận án công phu thấm đẫm chất liệu lịch sử 
của Đại Đức Thích Nghiêm Quang, người đã 
dũng cảm nghiên cứu một vẫn đề hơi khác 
thường so với những gì mà truyền thống Phật 
giáo đã có và được g1ữ kỹ hàng ngàn năm qua. 

Cũng nơi bản luận án này, chúng ta sẽ thấu 
triệt lòng từ bi của Đức Phật. Dù Đề Bà Đạt 
Đa có phạm lỗi đối với Người, Người vẫn 
không hề áp dụng luật tấn xuất để đuôi ông ra 
khỏi Tăng chúng. 

Từ công trình này, chúng ta sẽ còn gặp 
nhiều điều thú vị qua các sự kiện chia tách 
tông phái trong lịch sử Phật giáo từ thời xa xưa 
ngay tại một nước phát sinh ra đạo Phật và do 
một Đức Phật tạo lập. Có một điều sẽ khiến 
chúng ta có thể trăn trở, băn khoăn là từ xa xưa 
các vị Tỳ kheo đã không có tiếng nói chung, 


Những quan điểm khác ĐC 30 2 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





thì ngày nay việc này xem ra lại càng hiếm hoi 
hơn nữa. Đề đi tìm một đời sống tu hành lý 
tưởng quả là rất khó. 

Ngoài ra, chúng ta sẽ có điều kiện để tích 
tập tri thức cho một tầm nhìn mới hơn trong 
những bản phân tích từ nhiều học giả Phương 
Tây, những người luôn quan sát và tiếp cận 
đạo Phật theo nhãn quan và cách thức khoa 
học, để có thể cho chúng ta yên tâm tu tập theo 
những lời mà Đức Phật đã hướng dẫn, theo 
con đường mà chính Đức Phật đã trải qua. Một 
đạo Phật tràn đầy lòng từ bị, trí tuệ, một đạo 
Phật không hề có dấu vết của bất cứ sự mê tín 
nào. 

Trong quá trình dịch thuật, chúng tôi đối 
đâu nhiều nan giải trong vấn đề tên tuổi của 
các bậc đệ tử của Phật, học phả và các địa 
danh. Độc giả Việt Nam từ lầu nay đã quen 
thuộc với tên tiếng Việt được các bậc Đại lão 
Hòa Thượng dịch từ kinh điển Hán ngữ. Vì 
vậy, nêu chúng tôi vẫn giữ nguyên tên 
bằng Phạn ngữ hoặc Sancrit thì chắc chắc sẽ 


Những quan điểm khác DU Si) lì 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 





làm bạn đọc lúng túng bởi những vị đệ tử của 
Phật sẽ trở nên quá lạ lẫm với mình. Tuy nhiên 
dù đã cô găng rất nhiều nhưng vẫn không đủ 
tư liệu để tra cứu thêm, do đó vẫn còn nhiều 
tên riêng và địa danh, cũng như học phả kinh 
luận, điêu giới, giáo lý được giữ nguyên tên 
băng tiếng Phạn hoặc Sancri. Đó là những 
điều ngoài ý muốn của chúng tôi. Hy vọng sự 
cô găng của chúng tôi không làm bạn đọc thất 
VỌNE. 


Sài Gòn, mùa Thụ — 2006 
Người dịch kính bút. 


Những quan điểm khác nhau 





trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
ĐỒ THỊ PHẦN 
Biên tập 
TRÚC PHƯƠNG 
Vi tính 
NGỌC HUỆ 
Trình bày bìa 
ĐĂNG VĂN THÀNH 


In tại: Xí Nghiệp In FAHASA, số lượng: 
1.000 bản, khổ: 14,5 x 20,5. Số đăng ký kế 
hoạch xuất bản: 917 -— 2008/CXB/18- 
19/VHSG. Cấp ngày 14/10/2008. 





Những quan điểm khác nhau Si) 6 
trong đạo Phật vào thời Ân Độ cổ xưa 


